Ráng Hồng 
Trời Tây 


Thích Minh Thế 


#*' RÁNG HỎNG TRỜI TÂY 

THÍCH MINH THẺ 

2 In lần đầu, NXB Hồng Đức, 2022 

(@ Tác giả giữ bản quyền 

Mọi hình thức sao chép, in ấn, phát hành bản dịch này, đều phải 
được sự đồng thuận bằng văn bản của tác giả. 

In tổng cộng 1000 ấn bản 


THÍCH MINH THÉ 


Ráng Hồng 
lrơi lay 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Ráng hồng trời Tây 7 


dời hủ niệm... Í 


Thân gửi đạo hữu! 
Chúng ta cùng biết rằng: 


“Hừng đông trời lại sáng, tiếp nối một ngày mới cho ta 
thêm chút cơ hội, trên bước đường đi uê phía trước cuộc 
đời” uà “chợt bóng hoàng hôn rạng nét trời Tây, như nhịp 
đàn kết thúc, cái kết thúc không phải là dừng hẳn hay dút 
bỏ điều gì ở nhân gian, nó khép lại chút khoảnh khắc, có 
Uui đôi khi tải hờn khổ đau, cho chính chúng ta thêm cơ 
hội nhìn lại bản thân, nhìn lại thế sụ, để chúng ta suy cho 
kỹ, nghĩ cho sâu, như một ráng hông thuộc uề cuộc đời đã 
đi qua”. 

Ráng hông giữa chốn trần gian, 

Mấy ai đếm được, trăng uàng thiên thu.....! 


Thật Uậy, sự kết thúc cũng có nghĩa rằng là bắt đầu mới 
lại, Uì hiểu như thế, thông được sự có diệt, sẽ có tái hiện. 
Đại đúc Minh Thế chiêm nghiệm uận hành, tư duy, kết tập, 
ứng dụng riêng cho cuộc đời uân du hành hóa, rồi tạo tác 


ra ấn phẩm: “Ráng Hồng Trời Tây” để sẻ chia những niệm 


8 — Thích Minh Thế 


thương phàm tình, quý thân hữu chuyến tâm tu học, giãi 
bày cho nhau một chữ tình đạo. 


Trân quý thay, tình pháp lữ nhân gian, chúng tôi được 
uấn thỉnh bản thảo “Ráng Hồng Trời Tây”, để hiện tại có 
đôi lời cùng quý đạo hữu, một cái nhìn chân thành chốn 
trần gian, có sanh thì có diệt, rồi tiếp tục tái lai trong sự 
thấu hiểu tính chất từ bi rộng lượng. 


Tác giả đi khắp nhân gian, nghe muôn chuyện đời, thấy 
muôn điều để hiếu. Nhưng chúng ta chỉ có thể thấu hiếu 
khi nhìn Uà nghe ưới trái tìm bao dung, khiêm nhường uà 
trong sáng. 


Rồi chính tác giả không mang theo bất cú thành kiến 
hay sự cố chấp nào. Hay khi nhìn những người xung quanh 
dưới cái nhìn thuần khiết nhất, chúng ta mới có thể nhận 
ra họ như chính bản thân họ, không phân biệt giàu nghòo, 
đẹp xấu, giỏi dở, sang hèn.... 


Thay uào đó “Ráng Hồng Trời Tây” là một cuộc lữ hành 
như Uẽ một búc tranh. Nếu nghĩ thật lâu uê điều mình muốn 
Uẽ, nếu dự tính được càng nhiều màu sắc muốn thể hiện, 
càng chắc chắn uê uật liệu, khi ta sử dụng thì búc tranh 
trong thực tế càng giống uới hình dung của đời ta. 


Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác 
thích, búc tranh mà người khác ưng ý, chú không phải bản 
chất của ta thông qua quyến sách này. 


Hôm nay trong đạo uị linh sơn, chúng tôi thi họa đôi lời 
tâm sự một nét nhìn “Ráng Hồng Trời Tây”. Để là dược liệu 
cho quý Uị chuyến hóa chơn tâm, nâng niu bản sách trong 
từng phút giây. 


Ráng hồng trời Tây 


Một chút lặng lẽ, xin giới thiệu đến quý uị gần xa. 


Ngày 19 tháng 06 năm Tân Sửu. 
PI 2565_ 2021. 
Pháp Vân Tự_ Long thành. 


9 


Kỷ niệm Khánh nhựt Bồ tát Đại Bi Chủ. 


Tk: Thích Pháp Chơn 


Cần Bút 


I0 Thích Minh Thế 


Ráng hồng trời Tây II 


-Ẵ@úÍ lâm Íini,... Í 


“Anh dạo bước, tìm bản nguyên chân thục. 
Hôn má nàng, giữa ráng hông trời Tây. 
Dâu trăm năm, sương đọng bụi uơi đây. 
Tình tri ký, khói tỏa quyện áng mây. ˆ 


Thực Uậy, dẫu cuộc tình trăm năm rồi ta cũng thành cát 
bụi, lớp sương mờ trong ngàn kiếp sinh tử. Nhưng cái sinh 
tử ấy uẫn hoàn lưu chuyển diệt sinh muôn kiếp. 


Chỉ còn áng mây, trăng khuyết tịch mù, mãi thúc tỉnh 
luân phiên hiện hữu giữa dòng đời bất tận. Nắng hay mưa, 
ngày hay đêm uẫn theo thời gian mà lúc ấn lúc hiện, khiến 
Uuạn kiếp nhân sinh mãi tôn động rong chơi trong ba ngàn 
cõi tâm. 

Đời người đi qua như giấc mộng, chỉ một kiếp thở dài 
ngắn sẽ ngừng chuyển thức tâm, chính uì nhân duyên ấy 
chàng kẻ sĩ du hành uân du khắp chốn đó đây, khoác áo y 
pháp cà sa như chính mình gom lại những uết hằn sương 
ảnh trên thảm có hơi sương, giữa cuộc tình nhân thế. 


Hẳn nhiên, chàng kẻ sĩ ngước nhìn dưới lớp mây xanh, 


I2 Thích Minh Thế 


tỉnh khôi chào đón ánh bình mình, để học thêm cuộc tình 
hương đạo, từ Uiệc hành trì trong nguyện giới pháp tướng 
du tăng, mà phổ hóa nhân sinh. Chàng mở đôi mắt tuệ đến 
sương thi hóa uào chốn nhân gian. 


Thế ôi, chàng kẻ sĩ Uội tình nhìn trộm “Ráng Hồng Trời 
Tây” qua lớp áo ánh uàng đó rục, mỗi khi hoàng hôn buông 
tay rung động, cảm nhận sự rong ruổi khắp chốn địa đàng 
qua ngữ ngôn pháp hành chánh pháp, an tuệ chân nguyên 
thục hành thiền tọa định tâm. 


Nhân duyên trùng phùng, năm 2018, Kẻ Sĩ Thế Tôi, được 
may mắn hội ngộ thiện duyên trong khóa tu mùa hè, tại chùa 
Long Hoa - Đà Nẵng. Kẻ Sĩ Thế Tôi được mời uào hướng dẫn 
khóa tu, theo lời mời pháp huynh Thích Tịnh Vương. 

Giữa nghìn trùng duyên ấy, Kẻ Sĩ Thế Tôi được kết tình 
pháp lữ uới pháp huynh Thích Minh Khương. 

Chư huynh đệ trò truyện hàn huyên, Uuô tình pháp 
huynh hỏi rằng: 

“Pháp đệ Minh Thế, có duyên qua Mỹ chưa... ?” 

Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp: 

“Duyên chua đến nên chẳng mơ làm gì huynh ạ, mình 
một dạ tu học Uuân du, theo lời dạy của Phật mà ôm kinh tuệ, 
để trì uà ứng nghiệm, còn luật học cứ uậy mà hành trì...!” 

Pháp huynh nói tiếp: 

“Tất cả là phúc báu, nếu mình đủ thì sẽ có chuyến uân 
du xú Mỹ chứ....! Mà hỏi thật có muốn đi không... ?” 


Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp: 


Ráng hồng trời Tây 13 


“Đủ duyên thì đến, chứ mong rồi không được khổ tâm 
pháp huynh à. ” 


Pháp huynh nói tiếp: 
“Vậy thì...! Phật nuôi thôi chú không lo nghe... !" 


Mây cú Uuậy, tâm cú an, cuộc trò chuyện uới pháp huynh 
xem như bỏ túi, chính duyên ấy tại uườn trúc của Thượng 
tọa Thế Tường, nơi trú xứ uườn trúc - Đà Nẵng hội cùng 
duyên lành pháp phật mâu nhiệm, tháng 10 âm lịch, năm 
Mậu Tuất 2018, Kẻ Sĩ Thế Tôi nhận được tâm thư thỉnh 
nguyện của Thượng tọa Thích Chúc Thiện - Trú trì chùa 
Liên Hoa - tiểu bang Texas, xứ Hoa Kỳ, tham dự khóa an cư 
kiết đông. 

Với sự cung thỉnh Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Thế 
- Lâm Đông, Thượng tọa Thế Tường - Đà Nẵng, Kẻ Sĩ Thế 
Tôi, uà pháp huynh Minh Khương, sư cô Hạnh Luật - Bình 
Thuận...., tham dự tu học theo chúng, lạy sám Lương 
hoàng, tụng Địa tạng, kiết giới. 


^.,” 


Xem như: “Ráng hông trời Tây”, là cơ duyên, Kẻ Sĩ Thế 
Tôi đã an tịnh thiền tập, để tâm chiêm nghiệm pháp hành 
khoác áo uân đu. 

Thẩm sâu nhung nhớ, uấn thị lời dạy của ngài Phương 
trượng Chơn Giác - Nhà Bè, Kẻ Sĩ Thế Tôi đã đến đánh lễ 
trước khi đi uân du xứ Mỹ. 

Ngài bảo: 

“Xứ Mỹ chốn nhiều khác lạ, nếu có duyên con lưu nhớ 


tu học Uuà nhiếp phục chánh niệm, chớ lời uào ra tâm ác 
kiến, mà bỏ mình xem bạn hai tay...!" 


14 Thích Minh Thế 


Ngài Uấn thị tiếp: 

“Qua äó để ải tu chứ không phải qua mà Uọng nghiệp 
ham danh, mất tất cả bản hoài tu sĩ, quên giới hành là bỏ 
luôn lối uê thành nhiếp thiền gia, khờ dại một đời chẳng 
được sang xứ Mỹ nghe không Tâm H....! 


Kẻ Sĩ Thế Tôi chấp tay uấn bạch: 


“Bạch ân sư, con sẽ an tường ghi nhớ pháp hành, pháp 
tu, pháp nguyện, pháp tuệ để dũng tiếng trên lộ trình Uuân 
du q, con xin ghỉ nhớ ...!" 


Ngài dạy: 

“Nhớ lời thầy hai điều: 

Một là uững tâm, chớ Uuọng dục tham. 

Hai là biết mình là ai, đừng thấy kẻ sang mà Uuây tay thu 
nhiếp. 

Hãy biết xứ Mỹ rõ như ráng hông trời Tây, ... đụng là 
phỏng, phỏng chẳng ai giúp, chỉ có thực tâm quý Ngài bên 
ấy sẽ giúp hết lòng, nghe con...!” 

Kẻ Sĩ Thế Tôi chấp tay uà tri niệm bậc ân sư...! 

Kiếp tình đủ hóa, Kẻ Sĩ Thế Tôi äã chấp bút ứng thành 
những lời dung dị, cái hay, cái đẹp, cái học, cái tu, pháp 
hành trì ứng dụng, nơi kinh đô hoa thịnh đốn Xứ Mỹ, nếm 
pháp hành trong tu tập giữa đại ngàn hóa độ xú quê hương, 
kết thành ấm phẩm “Ráng hông trời Tây” như chính bạn 
đọc từng con chữ, xin giữ gìn nâng nu. 

Giờ này, thời khắc lưu dấu, hiền sĩ chúng con, trước hết 
dâng lên mười phương chánh pháp ba ngôi báu, nơi giúp 
chúng con nâng niu từng phẩm hạnh giới tăng, Uận trì thọ 


Ráng hồng trời Tây 15 


nguyện tu học suốt quá trình uân du, tham bái các uị tôn 
túc chỉ giáo. 

Chúng con dâng lên Ngài bổn sư truyền Tam Quy Giới, 
Thế Độ ân sư, Phú Pháp tôn sư, Giáo Thọ sư, cần cầu y chỉ 
sư, nơi chúng con học tập, nghiên cứu, để tròn niềm tăng 
trưởng bên trong bảo sở pháp tâm. 


Chúng con dâng lên chư Uuị Pháp huynh, Pháp đệ, hữu 
duyên kết tình pháp lữ, từ món quà nhỏ này, như thay lời 
trI niệm! ...! 


Chúng con dâng lên hai đấng sanh dưỡng, được làm 
kiếp người tu sĩ, đi giữa đời tu học. 


Trao gởi cho các uị học trò, từ Trung - Bắc-Nam, như 
món quà pháp, lưu ảnh tâm sự tu học tùy hý Thây truyền 
trao, để một dạ kê cận Tam Tôn, hộ trì nhị bộ Tăng Già 
tu học. 


Một niềm lặng lẽ, bên Tam bảo đón nhận chút tình 
“Ráng hông trời Tây”, cung kính tập nhìn uận tâm. 
Phương thất phố tịnh - Hà Nội, nhân mùa hạ an cu, 
giữa mùa bệnh uiêm phối Couid- 19. 
Thủ bút 
Mùa tâm niệm huân tu - PL: 2565. 
Hà Nội - Sen Thơm Tịnh Giới. 
Nhân ngày vía Bồ Tát Đức Đại Thế Chí 
Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai. 
Ngày: 20-08-2021. 
Tức ngày: 13-07- Tân Sửu. 
Tk: Thích Minh Thế 
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều. 
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang. 


I6 Thích Minh Thế 


—) 
s 
s 


hà - Chính cái biết giúp ta thấy tri kiến chánh giác 
Q nguyên thủy, tri kiến không sai lầm, không uọng 
tưởng, không mơ hô, nên ta học từ cái biết khắp cá 
mọi không gian Uuà thời gian. 


` 
è 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 17 


Ðƒ?m )ê Íối ống lực 


Trong cuộc sống này có nhiều tâm nguyện để phụng sự 
cống hiến, cái quan trọng tìm về lối sống thực, ai tìm được 
lối sống thực, người ấy có đủ hai chất liệu: Biết và Quay về. 


Biết là vừa đủ, biết quan tâm sở hành an trú trong cái 
biết, từ cái biết một giúp ta suy nghĩ, giúp ta tìm hiểu, giúp 
ta quay về để an trú trong hành pháp và an lạc pháp, cái 
biết tâm chân thực, cái biết trong nhận thức, cái biết trong 
ý niệm tỉnh giác, cái biết trong mọi khía cạnh góc nhìn 
chân lý, cái biết từ người khác cho ta, cái biết từ trong cuộc 
sống cho ta, nên cái biết ấy ứng dụng tìm về lối sống thực. 

Chính cái biết giúp ta thấy tri kiến chánh giác nguyên 
thủy, tri kiến không sai lầm, không vọng tưởng, không mơ 
hồ, nên ta học từ cái biết khắp cả mọi không gian và thời gian. 

Quay về tìm lại sự thực qua năm cách, ví như ta đi, 
đứng, nằm, ngôi, ứng. Năm cách ấy giúp ta quay về trong 
đời sống thực an toàn. 

Đi là đi trong chánh niệm, có nền tảng tư duy, đi không 
lạc lối lầm đường. 


I8 Thích Minh Thế 


Đứng đúng vị trí chân lý cuộc sống, đứng ngay lập 
trường quan điểm, hành động này giúp cho ta an trú trong 
mọi nghịch duyên. 


Nằm trong tư thế kiết tường, nghiêng bên phải để khí 
mạch máu huyết lưu thông, an tịnh trong giấc ngủ, và từ đó 
ta có cách an tịnh trú dạ trong giấc ngủ sâu lắng. 


Ngôi đúng vị trí, ngồi không mong cầu, nếu ai đến dành 
và chiếm đoạt chỗ của ta thì ta nhường chỗ ngồi ấy, thì ta 
đã bỏ được lòng tham xuống vườn tâm chân thực. 

Ứng là ta quay về ứng dụng tìm về đời sống thực, nên 
khi ứng dụng thành công, có khả năng trách nhiệm nơi sự 
sống thực trong cuộc đời này. 

Bạn thực hành những ứng dụng trên, chính bạn sẽ 
quay về tìm lại đời sống thực trong ta. 


Ráng hồng trời Tây 19 


20 Thích Minh Thế 


— 
Ø .% 
ø ệ 
Q .‹ : : 
` Chớ khinh đốm lửa nhỏ, Uì đỡm lúa sẽ thiêu 
đốt tất cả, khi chúng lớn lên theo điều kiện, không ` 
gian Uà thời gian. 


` 
è 
_ ø 


Ráng hồng trời Tây 2l 


Ð/ñạf bác lén 


Có những lời nói thật ngây thơ, nhưng lại là câu hỏi 
đứng im như làn gió ngang qua trước mắt. 


Có những lời nói sắc bén, nhưng lại là câu nói bình 
thường, khiến cho nhiều người không để ý, đánh mất đi cơ 
hội, lãng phí cuộc đời. 


Có những lời nói chỉ đơn thuần là chơi, nhưng giết chết 
một tri thức trong cuộc sống đời thường. 


Có khi một lời nói vọng ngôn, nhưng lại là một hữu ích 
cho xã hội suy ngẫm. 

Có khi một lời nói chẳng ai để ý, thì lại là một câu nói 
danh giá, khi ai đó hiểu và lặp lại lời nói của bạn. 

Thật vậy, thật sắc bén là câu hỏi ngây thơ của em bé 
Minh Châu hỏi tôi: “Vì sao tôi dùng ớt?” 

Một ngày vào mùa hạ, năm 2018 giữa tuần trăng tròn, 
trong không khí sen nở tung hương, hiến dâng cho không 
gian yên lặng, cả đại gia đình Minh Châu đang dâng lên tôi 
một bát cơm, vài quả cà nén, một dĩa khuôn đậu, một ít rau 


22 _ Thích Minh Thế 


luộc chấm nước tương bản, thêm ít quả ớt cay cay. Thế là, 
một bữa cơm thịnh soạn ngon lành trong khung cảnh tình 
thầy trò gắn bó trên dưới 10 năm. 

Bỗng nghe tiếng vọng, từ một lời nói bập bẹ chưa rành 
rõi hỏi người bà thân yêu: 

“Bà ơi, sao mà sư phụ dùng cay cay nhiều ớt thế hả bà?” 

Người bà lắng nghe và mỉm cười xem như chuyện tầm 
thường bỏ qua. Lại kế đến, em bé Minh Châu qua bên phía 
mẹ và bố, rồi vọng lại câu hỏi thật sắc bén. 

“Mẹ Liên Nhiên ơi, sao mà sư phụ khi nào cũng dùng ớt 
cay cay là có lợi ích gì hả mẹ?” 

Người mẹ chỉ trả lời qua loa và nói rằng: 

“Thì sư phụ thích ăn và đó là sở trường của sư phụ, 
đồng thời sư phụ là người Huế nên thích dùng cay cay...” 

Câu trả lời vẫn chưa tìm ra đáp án, nên Minh Châu thở 
dài rồi đáp rằng: “Nói thế mà được, phải có gì đó thì mới 
dùng cay cay”. 

Thế rồi, câu hỏi sắc bén ấy lại chưa dừng lại, em bé 
Minh Châu chưa thỏa dạ lòng mình. 

Một ngày gần nhất, sáng sớm tôi dùng phở chay, có ít 
cay cay theo thói quen như ngày nào. 

Minh Châu lại thở dài: “Sao sư phụ lại dùng nhỉ?” 

Rồi, Minh Châu lại đến người bà thân yêu và hỏi rằng: 
“Bà ơi! Sao lại dùng cay cay, vậy há bà?” 

Người bà đáp: “Ừ, thì sư phụ thích dùng ớt để dùng 
ngon hơn và theo thói quen của sư phụ Minh Châu ạ”. 


Ráng hồng trời Tây 23 


Em bé Minh Châu thở dài lại nói thế được. Bao nhiêu 
công án đều chưa thỏa dạ, nên em bé đến bên tôi nhờ tôi 
giải đáp. 

Rồi em bé liền nói rằng: 

“Bạch sư phụ, sao lại dùng cay cay, vậy có ích lợi gì cho 
mình, cho trí của mình?” 

Tôi nhìn em bé Minh Châu, cười và nói rằng: “Ai cũng 
có sở thích riêng, ai cũng có khả năng riêng, ai cũng có trí 
riêng, ai cũng có thói quen riêng, ai cũng có đam mê riêng; 
tuy nhiên, ớt là sở thích từ nhỏ, như thói quen qua cách 
dùng cay cay, Minh Châu ạ. Con biết không, ớt có công 
dụng như: Ngừa bệnh tim, tránh tình trạng huyết áp tăng 
cao, tăng sức đề kháng, chống ung thư, giúp tiêu hóa tốt, 
sáng mắt, giảm mỡ máu, làm đẹp da, chống rụng tóc, chữa 
vầy nến, chống tiểu đường, viêm khớp mãn tính, đau bụng 
kinh niên, tránh đầy hơi, giúp não trạng phát triển tốt, 
chống viêm nhiễm các đường hô hấp, có vitamin C. Người 
dùng cay cay thì lượng sức Minh Châu ạ”. 

Nghe tôi nói xong, Minh Châu ngồi thở một cách nhẹ 
lòng. 

Người bà và mẹ thấy vậy, nên hỏi: “Sao sư phụ nói vậy? 
Có hợp lý không?” 

Minh Châu trả lời: “Đúng rồi, vì con nghe cô giáo con 
nói vậy, nên con mới hỏi có phái người dùng cay cay là vậy 
không?” 

Thế là sư phụ giải thích rồi còn gì. Con đã biết và khuôn 
mặt rạng ngời khi người lớn nói sự thật với con nhỏ. 


24 _ Thích Minh Thế 


Thật sắc bén, khi người bà và mẹ đã có cách giải thích 
riêng, nhưng chưa thực sự thoả dạ với sự tìm hiểu của Minh 
Châu. Còn tôi đã trả lời một tâm trong sáng, hiểu biết cho 
Minh Châu. Nụ cười đã in trên đời sống vô tư mà thật sắc 
bén của em bé nhỏ. 


Tưởng mình lớn, nên nghĩ rằng nó còn nhỏ nói gì cho 
nhiều. Nhưng khi hỏi ta thì ta đơ người như khúc gỗ. Ôi! 
Tuổi tuổi còn nhỏ mà thật thông minh và sắc bén vô cùng. 


Nên tôi rút ra bài thơ kệ tặng em bé Minh Châu: 


“Chớ khinh thường bé nhỏ, 

Hỏi thật sắc thông mình. 

Tìm lời giải thích ý, 

Chủ đích uừa trí mình” 

Mặt khác, Đức Phật đã dạy cho vua Ba Tư Nặc rằng: 
Đừng bao giờ khinh thường ba điều này; chớ khinh chú 
tiểu nhỏ, vì chú tiểu sau này là Hòa thượng tu học có giới 
hạnh và trí đức. Nên ta không khinh mà phải cung kính 
chú tiểu nhỏ. 

Chớ khinh đốm lửa nhỏ, vì đốm lửa sẽ thiêu đốt tất cả, 
khi chúng lớn lên theo điều kiện, không gian và thời gian. 


Chớ khinh chú rắn nhỏ, vì chú rắn nhỏ sẽ thả nọc độc 
ra giết chết bao nhiêu người khinh chú rắn nhỏ. 

Vậy thì có gì mà khinh ai, khi ta về học câu hỏi nhỏ của 
em bé nhỏ, giúp ta có nhiều trí thông minh. Bạn không tin 
vậy bạn hãy lắng nghe em bé hỏi những câu hỏi thật sắc 
bén nhé. 


Ráng hồng trời Tây 25 


Jâm lừ &Íởi bắc 


Bạn biết không, hằng năm cứ đến mùa Phật Đản là 
lòng người con Phật đang hướng về bậc cha lành từ phụ 
Thích Ca, dâng trọn tâm thành kính tưởng niệm đến Ngài, 
bậc cha lành từ phụ, Ngài luôn giang tay từ bi tế độ cho 
chúng hữu tình lầm đường lạc lối quay về chánh đạo một 
cách chân chánh. 


Tâm từ khởi sắc là một bản tâm nhỉ hiện làm xúc chạm 
đến trái tim từ, luôn đồng hành an lạc tự thân, luôn giúp 
chúng ta có cách nhìn chân lý. Tâm từ khởi sắc khi thúc 
đẩy thực hiện một việc làm nhỏ, hành động nhỏ sẽ khiến 
ta có ý thức sống tốt đẹp. 


Do vậy, tâm từ khởi sắc năm nay, nhân mùa Phật Đản 
tại Cố đô Huế, có một vị Phật tử thuần thành, tâm hồn 
thành kính và luôn an trú trở về khi lòng hướng đến Tam 
bảo. Danh xưng gọi bằng tiếng thân thương “Mệ Thảo”. 
Tên thật là Công Huyền Tôn Nữ Vân Tập, vóc dáng xinh 
xắn, tâm hồn tự tại, Mệ Thảo sinh năm 1931, năm nay 90 
tuổi, thường hay đi lại các tuyến đường Chi Lăng, Bạch 


26 Thích Minh Thế 


Đằng, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Du,... các đường thân 
quen với một giỏ sách màu đỏ, chiếc nón lá cũ kỹ, từ vóc 
dáng cốt cách an nhiên, trầm tư, nét da ngăm đen, nhìn ai 
ai cũng rủ lòng thương. 


Rồi qua góc nhìn trên trang facebook Nét Huế, nhân 
mùa Phật Đản qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia chuyên 
nghiệp, Nguyễn Đình Chiến đã nói lên sự thành kính từ cõi 
lòng chân thật. 


Trên trang facebook có đoạn: “Một lòng hướng về Phật, 
đoàn rước Phật; những ngày này mọi người hay hướng về 
Phật Đản và quý thầy cũng lo làm Phật sự, phục vụ chánh 
đạo mà thôi”. 


Thật vậy, qua đoạn trên, cho ta hiểu hơn về lòng hướng 
Phật, tâm thành kính khi tâm từ khởi sắc. Một dấu ấn khó 
phai, khi ai đó tìm được sự thương yêu. 


Bài pháp của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng ta rất 
rõ: “Pháp của ta đến để thấy và chiêm nghiệm”. 

Thật là phúc đức khi ta thấy tâm thành kính của Mệ 
Thảo đã đánh tan đi tất cả lo toan, muộn phiền, sầu não, 
hay khổ lụy sầu vương. Đức tính khiêm cung muốn chỉ rõ 
tâm tánh, đức nhẫn nhục để chỉ rõ tâm thức cuộc đời. 


Nên tôi đã có mấy câu tặng Mệ Thảo: 
“Mệ là Phật tứ tín chơn, 

Thương thâm xứ Huế, ngữ ngôn lặng tờ. 
Nhìn khuôn mặt Uẽ bơ UƠ, 

Nào đâu Mệ thật, kính thờ Thích Ca”. 


Ráng hồng trời Tây 27 
Ôi! Hạnh phúc, khi tâm Mệ Thảo đã lay động bao trái 
tim, trở về chính pháp nét nhân tình khởi sắc từ tâm. 


Một nét đẹp của tâm từ đã khởi sắc, xúc chạm đến trái 
tim của bao người khiến tôi rung động. 


28 


Thích Minh Thế 


Sự an lạc nghĩa tình chính là tâm Uị tha, tâm 
không ích kỷ, tâm không hẹp, tâm không hơn thua 


` 
ê 
è` Ø 


Ráng hồng trời Tây 29 


đèn tay nhân di 


Bàn tay nhân ái là khi ta mở tâm hồn yêu thương, ôm 
ấp bao dung cho những ai có hoàn cảnh khó khăn, mảnh 
đời bất hạnh, cuộc sống thiếu hụt thất thường. Ta nên mở 
bàn tay nhân ái. 

Bàn tay nhân ái khi ai đó kính tin Tam bảo, vị ấy sẽ có 
đầy đủ trí huệ niềm tin, chân lý, ước nguyện, sở hành tâm 
thức, lúc đó vị ấy sẽ có một bàn tay nhân ái rộng mở trao 
truyền, đó chính là Đức Phật. 


Bàn tay nhân ái khi ai đó kính cha mẹ, vị ấy sẽ có nhiều 
phúc đức, có nhiều tâm lành quý kính đó là hiếu dưỡng, 
hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu tâm, hiếu nghĩa, hiếu nhân, 
hiếu đức. Vì sao? Tất cả tâm hiếu là tâm Phật. 

Như vậy Đức Phật đã mở cho ta con đường nhân ái, 
trong đó hạnh hiếu là hạnh đứng đầu của trăm hạnh. 

Bàn tay nhân ái là khi đó có đầy đủ tâm yêu thương và 
tâm nuôi dưỡng tâm an lạc, vị ấy sẽ có một nghị lực phi 
thường, đó là tâm an lạc. Chính sự an lạc và phi thường 


30 Thích Minh Thế 


khiến cho ta đến đâu cũng luôn luôn an trú trong bàn tay 
nhân ái nghĩa tình. 

Mặt khác, sự an lạc nghĩa tình chính là tâm vị tha, tâm 
không ích kỷ, tâm không hẹp, tâm không hơn thua. Cho 
nên, ta sống ở đâu cũng có bàn tay nhân ái giúp ta hết lòng. 

Vậy thì, bạn nên cần học tâm an lạc trong khung cảnh 
trời vàng với bàn tay nhân ái của chính mình và muôn vật 
trời đất bao dung. 


Ráng hồng trời Tây 31 


32 _ Thích Minh Thế 


Ta càng chê người khờ, thì chính ta là người 
khờ nhất trong đời. 


Ráng hồng trời Tây 33 


-Gùng chê càng &hổ 


Ta chê người ngu, thì sẽ có người hiềm khích ghét ta, 
do vậy ta nên sống mở lối yêu thương, đừng ganh tị mà chê 
người ngu. 


Ta càng chê người khờ, thì chính ta là người khờ nhất 
trong đời. Vậy thì ta không nên chê ai cả. 


Trong ý niệm khi vị ấy giỏi hơn ta, mà ta đem tâm ganh 
ty kẻ khác tức thời ta là người khổ đau, chứ không phải 
người khác khổ đau. 

Vì sao? Vì luật nhân quả sẽ trả lại công bằng. 

Do đó, trong tập sách: “Nói với cõi người ta” của Hòa 
thượng Thích Thái Hòa có bài: “Hạnh phúc của bạn”. 
Trong đó có đoạn: “Bấy giờ hạnh phúc của bạn không còn 
là một sự ước mơ, mà là hiện thực ngay nơi thân vô bệnh 
và tâm vô ưu của bạn”!. 

Thực vậy, bạn cùng học sự hạnh phúc là khi ban tặng 


1 Tác phẩm Nói với cõi người ta. Tác giả Thích Thái Hòa, trích trang 106. Nhà 
xuất bản Hồng Đức, năm 2000 


34 Thích Minh Thế 


niềm an tịnh, sự vô tư trong sáng thì tức thời có mặt trong 
ta. Đó là một hiện thực, nên ta không mang tâm chê trách 
vì càng chê càng khổ. Ấy vậy, ta càng học tâm không khen 
chê mà học tâm ứng dụng, ứng xử sở hành tâm hoan hỷ thì 
đó là điều hạnh phúc vô điều kiện giữa đời này. Vậy nên ta 
càng có góc nhìn từ con đường tuệ giác chân tâm. 


Chúc bạn hãy thực tập! 


Ráng hồng trời Tây 35 


36 


Thích Minh Thế 


“Chớ làm các điều ác 
Siêng làm các điều lành 
Giữ tâm ý trong sạch 
Đó là lời Phật dạy” 


Ráng hồng trời Tây 37 


Ờf% ÍLủ ý niệm xấu 


Bạn sống trong cuộc đời, ai cho bạn cái gì, thì bạn phải 
biết ơn người đó. Ai cho bạn một chén cơm, bạn cần trân 
trọng những chén cơm cúa vị đó tặng cho bạn, chính bạn 
cần hiểu chân lý này. 

Từ bỏ ý niệm xấu, khi ta làm sai điều gì, thì ta cần hối 
lỗi, xin từ bỏ ý niệm xấu, để sửa sai những gì ta cần làm 
thành đều đúng. 

Trong khuôn khổ khóa tu mùa hè 2018, tôi có nhân 
duyên gặp được một cậu bé quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, 
dáng người thanh mảnh, độ 10 tuổi, được bao bọc trong 
một gia đình có đây đủ điều kiện, cha mẹ cho con của mình 
một cuộc sống tươm tất. 


Cậu bé với cái tên Duy Nghĩa, học giỏi, láu lĩnh nhưng 
với bản tính ích kỷ, ham chơi, được nuông chiều, không 
bao giờ biết chia sẻ. 

Nghe mùa hè năm 2018 này, có ngôi chùa Chí Linh - 
Yên Thành - Nghệ An, mẹ cậu bé Duy Nghĩa đã cho vào đây 
tham gia khóa tu “Ươm mầm hoa sen”, để mục đích cho Duy 


38 _ Thích Minh Thế 


Nghĩa trưởng thành hơn, thông minh hơn, có tình thương, 
cảm thông và hiểu biết hơn nhiều về số phận cuộc đời. 

Trong những ngày khóa tu diễn ra, Duy Nghĩa tỏ ra 
thái độ rất bất kính, không nghe lời, không dùng cơm, nói 
là không phù hợp môi trường trong khóa tu, tìm đú mọi 
chiêu trò để về được nhà. Duy Nghĩa tỏ ra lầm lỳ, bướng 
bỉnh, cương tính. 


Dưới ánh trăng vừa tròn, trong mùi thơm của lúa non 
vừa chớm nở, tôi đã đến bên Duy Nghĩa và lắng nghe lời 
thỏ thẻ, từ bỏ ý niệm xấu. 

Tôi hỏi: “Con tên là gì?” 

Bạch thầy: “Con tên là Duy Nghĩa, con 10 tuổi, ở Nghĩa 
Đàn, con học rất giỏi”. 


Tôi hỏi: “Con vào đây là ai cho con vào tham dự khóa 
tu tại chùa Chí Linh?” 


Bạch thây: “Mẹ con cho con vào, như mục tiêu cho con 
khổ hay sao ý?” 


Tôi đáp: “Không đâu con, mẹ cho con vào mục đích ý 
nghĩa cho con trưởng thành”. 


Tôi hỏi: “Con dùng cơm có ngon không?” 


Thế là Duy Nghĩa trả lời ngay một câu hết sức hấp dẫn 
lý thú: “Không đâu nhé, thầy hỏi làm gì?” 


Tôi đáp: “Thầy muốn biết cảm nhận của con thôi”. 


Duy Nghĩa trả lời: “Bạch thầy, con thích ăn mặn và cực 
kỳ ghét ăn chay”. 


Ráng hồng trời Tây 39 


Rồi Duy Nghĩa đáp tiếp: “Rất ghét, vì con ăn không 
được, không quen”. 


Tôi lắng nghe Duy Nghĩa rồi trả lời: “Duy Nghĩa con, 
ăn chay là trí tuệ ban cho nhiều người có tình thương, giúp 
trí tuệ thông minh hơn, có hiếu với cha mẹ, tánh tình giảm 
xấu ác đi...” 


Duy Nghĩa lắng nghe và cúi đầu. 

Rồi tôi hỏi tiếp: “Hôm nay, con ăn chè bí ngô có ngon 
không?” 

Không cần chần chừ, Duy Nghĩa hồi đáp: “Tớm, thật 
kinh hãi, cho con cũng không ăn”. 


Thế rồi, tôi từ từ nhẹ nhàng phân trần cho Duy Nghĩa 
hiểu: “Ấy chết, ai nói tởm nhỉ, người học thông minh, có 
trí tuệ, có ý thức là người trưởng thành, bố mẹ cho tên Duy 
Nghĩa mà nói tởm, thì không có ý nghĩa rồi”. 

Duy Nghĩa đáp: “Thế chè bí ngô sao không phải là tởm, 
sao không cho con ăn chè khác, như hạt sen, đậu xanh, chè 
ngô bắp, chè thập cẩm, mà phải ăn chè bí ngô, một loại chè 
con chưa ăn bao giờ?”. 


Tôi đáp: “Vì chè bí ngô giúp ích cho ta có tăng cường 
miễn dịch cơ thể, tốt cho tim mạch, điều chỉnh đường 
huyết, giúp ta có trí tuệ hơn, cho nên con phải trân quý 
chén chè chứ, đừng bao giờ con khinh tởm nó nghe, nếu ta 
khinh tởm tức khắc ta sẽ không có đủ phước đức đón nhận 
cái gì của họ tặng cho ta”. 


Duy Nghĩa cúi đầu im lặng nghe tôi khuyên nhủ con từ 
bỏ ý niệm xấu, trở về lòng cung kính. Thế rồi, tôi hỏi tiếp: 


40 Thích Minh Thế 


“Ở nhà, ai là người thương con nhất? Ai là người cho con ăn 
món ngon nhất? Ai là người chăm sóc con mỗi khi con đau? 
Ai là người làm con buồn nhất?” 


Duy Nghĩa đáp: “Bạch thầy, bố mẹ là người thích con 
và yêu con nhất, tất cả sở thích là bố mẹ chiều con, nhất là 
ăn ngon, mặc đẹp. Khi đau là người con quý nhất là mẹ, bố 
là người kiếm tiền nuôi con. Buồn nhất là mẹ tống con vào 
khóa tu này nên con thích về”. 


Tôi lắng nghe lời con trẻ, và trả lời rằng: “Bố mẹ là người 
con yêu, con quý, con còn muốn trả ơn bố mẹ thì con làm 
sao?” 

Bạch thầy: “Con là người học giỏi”. 

Tôi đáp: “Thế con có giúp người nào học giỏi không?” 

Bạch thầy: “Không, con không giúp”. 

Tôi đáp: “Thế thì con là người không phải là anh hùng, 
anh hùng là giúp kẻ chưa nghị lực, biết trở về nghị lực”. 

Rồi tôi hồi: “Nếu con có bát cơm ngon, đầy đủ thức ăn, 
vậy có một người bạn con cực kỳ thân, muốn xin con một 
chén thức ăn như con thì con có cho không?” 

Bạch thầy: “Con không cho...” 

Tôi hỏi vì sao như vậy, Duy Nghĩa đáp: “Mình ăn cho 
mình, còn bạn thì kệ”. 

Tôi cười, khuyên nhủ con: “Duy Nghĩa này, kệ không 
cho cũng được, nhưng người như vậy là không ai chơi cùng 
mình, người đó có tính ích kỷ, hẹp hòi, bún xin, hẹp cõi 
lòng thương yêu, người ấy dù giàu, có nhiều thức ăn, cũng 


Ráng hồng trời Tây 41 
không ai chơi cùng mình. Vậy thì con muốn trở thành 
người có ích hay là người ích kỷ?” 

Duy Nghĩa: “Con muốn trở thành người có ích cho gia 
đình và xã hội. Cho nên con hiểu rồi, từ bỏ việc xấu ác để 
trở thành người có ích cho mình và mọi người.” 

Tôi hỏi: “Con có thích tham dự hết khóa tu không?” 

Không chân chừ, Duy Nghĩa đáp: “Con muốn về”. 

Tôi hỏi: “Bố mẹ, ông bà, người thân hàng xóm không 
lên đưa con về, thì con về bằng cách nào?” 

Con trẻ chẳng suy nghĩ mà trả lời rằng: “Con đi bộ về”. 

Đáp rằng: “Ai cho con về, nếu họ bắt cóc con thì sao?” 

Duy Nghĩa ngập ngừng: “Vâng, con sợxa bố mẹ con lắm”. 


Tôi nhỏ nhẹ đáp: “Cũng vậy đó, bố mẹ muốn con làm 
người trưởng thành, thông minh, có chút kiên nhẫn để sau 
này trở thành người có ích”. 


Tôi hỏi: “Con muốn có hiếu bố mẹ con không? Và trả 
hiếu bằng cách nào?”. 


Bạch thầy: “Con muốn lớn lên trả hiếu cho bố mẹ và 
bằng cách học và có ích cho mình và mọi người. Vì con nhớ 
rồi từ bỏ ý niệm xấu là để trở thành người phước đức”. 

Tôi hỏi: “Nếu khi con không có cơm ăn, áo mặc, chỗ 
ngủ, nước tắm, tiền tiêu, bố mẹ con không còn nữa thì con 
làm gì?” 

Duy Nghĩa đáp: “Bạch thầy, con nhờ mọi người xung 
quanh”. 


42 Thích Minh Thế 


Tôi đáp: “Đúng rồi, con biết không, ai trên đời cho ta 
cái gì, ta nên nhớ ơn và trả ơn nhé, đừng khinh tớm nghe 
không, nếu như ta khinh tởm cũng như bài học “Chai nước 
trong” chiều nay thầy Tuệ Minh dạy cho con đó. Nên trở 
thành chai nước trong tinh khiết và không có tâm tà ác xấu 
xâm nhập vào trong tâm trí nghe”. 


Duy Nghĩa nghe xong, lắng lòng ngoan hơn và hỏi tôi 
rằng: “Thế thì con phải làm gì để có ý nghĩa như tên Duy 
Nghĩa con thầy nhỉ?” 

Tôi trả lời: “Nghĩa là ân nghĩa, hiếu nghĩa, trọng nghĩa, 
quý mến chân thành, luôn là người trọng nghĩa, trọng tín, 
cần cù thông minh, bỏ điều ác làm điều thiện, lúc ấy con 
trở thành anh hùng, và có hiếu chút gì trả lại cho bố mẹ, 
khi con tu học trong khóa tu mùa hè tại chùa Chí Linh năm 
nay, con Duy Nghĩa làm được không?” 


Duy Nghĩa đáp: “Dạ con sẽ có nghị lực vươn lên, để 
trở thành người có trí và xóa bỏ đi điều ác trong tâm con, 
không còn nói kinh tớm nữa.” 

Lúc bấy giờ, tôi đọc bài kệ mà Duy Nghĩa đã thuộc 
chiều nay: 

“Chớ làm các điều ác 

Siêng làm các điều lành 

Giữ tâm ý trong sạch 

Đó là lời Phật dạy”. 


Dấu hiệu báo chuông đêm khuya vừa điểm, tôi và 
Nghĩa móc ngoéo nhau, quyết chí từ bỏ ý niệm xấu, để trở 
về trong giấc ngủ bình an. 


Ráng hồng trời Tây 43 


44 


Thích Minh Thế 


Có những cuộc đời bất hạnh 


Ta cần uượt qua tất cả để tìm uê lối sống chân 
thiện mỹ, tự chủ, tự tin uà hạnh phúc. 


` 
è 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 45 


gấu )ượf qua 


Có những cuộc đời khốn khó, ta cần hãy vượt qua tất 
cả để làm lại chính mình, hãy là người có ý chí kiên cường. 


Có những cuộc đời bất hạnh, ta cần vượt qua tất cá để 
tìm về lối sống chân thiện mỹ, tự chủ trên cuộc đời ngoài 
sự tự tin và hạnh phúc. 


Trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn đã dạy: 


“Kẻ trí điều phục thân 

Điều phục luôn lời nói 

Điều phục cả tâm tư 

Ba nghiệp thảy tự điều”? 

Thật vậy, thân, khẩu, ý là ba ý niệm ta cần hãy vượt 
qua. Vì sao? Vì ta cần tu học đúng chân lý, đúng tâm thức, 
đúng lời nói, đúng đạo hạnh tâm hồn, thì nghiệp từ thân, 
từ khẩu, từ ý niệm chẳng bao giờ làm ác kiến mê lầm. 

Do đó, ta cần phải vượt qua, để ta chính là ta. Bạn thì thế 
nào? Phải nên thực tập, vậy bạn hãy tự tin và hãy vượt qua. 

Thôi thì, còn chần chừ gì nữa, điều phục trong ba ý 
niệm siêu sạch, thì tức khắc bạn có cuộc đời lắng đọng 
quay về. 


? Phẩm thứ 17 số 234, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 


46 Thích Minh Thế 


ø ` 
„9 
tà ‹ 


“Chớ manh động cối lòng uô nhiễm chúc Uị 
. thua, chỉ có đời tu là con đường chân lý, chính 
tôi tự Uê trong ngôi nhà chánh pháp, ứng dụng lời 
Phật dạy. ” 


® 


ø 


. 
®ẹ 


Ráng hồng trời Tây 47 


_@ñó manh động — 


Có người bảo tôi rằng, thầy hãy bỏ tu đi? 

Tôi nghe và mỉm cười, rồi trả lời: “Thà bỏ thân, chứ 
không bỏ lý tưởng tâm hồn cao thượng trong ta”. 

Vị khách nghe tôi nói xong rồi trả lời: “Được bao lâu?” 

Tôi trả lời: “Chớ manh động cõi lòng vô nhiễm chức vị 
hơn thua, chỉ có đời tu là con đường chân lý, chính tôi tự về 
trong ngôi nhà chánh pháp, ứng dụng lời Phật dạy”. 

Vị khách đã lắng nghe rồi ngồi thở dài: “Thế thì tôi thua 
thầy”. 

Bạn biết đó, ý chí là kim cương sắc bén, như sắt thép 
nung nhiều nhiệt lửa, vậy thì ta mới chính là ta. 

Trong kinh Pháp Hoa có dạy: “Vào nhà Như Lai, mặc y 
Như Lai, ngồi tòa Như Lai”. 

Nên, đối với tôi chớ manh động trong cái gì bất ổn, 
chân tâm cuộc đời. 

Bạn hãy thực tập sẽ được như chính tôi, làm và làm thì 
mới có cuộc đời trải nghiệm phong trần nhân gian. 


48 __ Thích Minh Thế 


Bạn cần phải nuôi lớn Uẻ đẹp tâm hôn để thanh 
lọc tâm, để gột rủa tâm, để lọc những uết nhơ trong ` 
ý niệm nói ưới ta từ cõi đời bao dung. 


` 
è 
tè\t ứØ 


Ráng hồng trời Tây 49 


Nöi Jới Ía 


Bạn biết không, nói với ta là sự tiếp xúc trực tiếp, để ta 
nhìn nhận và quán chiếu thân và tâm. 


Nói với ta là trách nhiệm ý thức, tìm về đời sống tu và 
học, nên sự tu có cốt lõi, sự học có thông tuệ. Nói với ta là 
tự ta sắp xếp thời gian, ngồi lại chính mình, quán niệm về 
hơi thở, quán niệm về nguồn gốc tỉnh thức. 


Nói với ta là góc độ chuyên sâu với những gì ta đã học, 
đã tu. Nên Đức Phật có dạy rằng: “Có bốn hạng người luôn 
cần phải học đó là tàm, quý, tỉnh thức, chuyên sâu. 


- Nói với ta tàm là góc nhìn trách nhiệm, nhìn lại, lỗi 
lầm, nhìn nhận rõ ý giác tâm an lạc. 

- Quý là góc nhìn trách nhiệm sám hối, biết ăn năn từ 
bỏ, biết quay về bờ giác, xả bỏ tham, sân hận, si mê, mù 
quáng và tâm ích kỷ. Do đó tàm và quý là góc nhìn nói với 
ta ngay trong giây phút thức tỉnh tâm hồn. 

Vì tỉnh thức là ý thức trách nhiệm, nhắc nhở ta nghiền 
ngẫm những điều trong cuộc sống thường nhật nếu gặp 


50 Thích Minh Thế 


bất an và khổ lụy. Nói với ta phải có trách nhiệm chuyên 
cần tỉnh thức. 


- Nói với ta sẽ chuyên sâu để quán xuyến tất cả pháp tu 
và pháp học. 


Như vậy, ta cần rút ra bài Pháp Cú sau, trong phẩm 
Song Yếu, câu số 4: 

“Nó mắng tôi, đánh tôi 

Nó hại tôi, cướp tôi 

Không ôm ấp niệm ấy 

Hận thù sẽ tự nguôi”° 

Bạn cần phải nuôi lớn về đẹp tâm hồn để thanh lọc 
tâm, để gột rửa tâm, để lọc những vết nhơ trong ý niệm nói 
với ta từ cõi đời bao dung. 


3 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 


Ráng hồng trời Tây 51 


52 _ Thích Minh Thế 


e 
VÁ 
5, 
tà ‹ 


Thở là một phương pháp trở Uuễ, là một công 

$_ rình có ý niệm sanh tử, thớ là một phép màu kì 
diệu của đời ta, nếu ta ngưng thở thân này trớ uêề 
lòng đất 


` 
ẻ 
t\ Ø 


Ráng hồng trời Tây 53 


#Ngôi fiở (à ñqnj phúc 


Bạn được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, sự sống 
của bạn trong ý thức tự chủ nhất, đó chính là ngồi thở, là 
một điều vô giá. 

Ngồi thở là hạnh phúc, vì chúng ta đang còn sống, 
chúng ta đang còn có chủ quyên được tự do đi lại trong ý 
niệm hơi thở bình an. 


Thở là một phương pháp trở về, một công trình có ý 
niệm sanh tử, thở là một phép màu kì diệu của đời ta, nếu 
ta ngưng thở thân này trở về lòng đất. Vì sao? Vì ta còn thở 
là thân ta còn sống, ta hết thở là thân ta đi vào quãng đời 
cố quận sự chết. 


Bạn cần tìm cho mình một nơi an toàn để tận hưởng 
cái góc nhìn sự sống, đó là thở. Thở là hạnh phúc! 

Hôm qua, trong khóa tu mùa hè 2018 tại chùa Chí Linh, 
có một khóa sinh đã hỏi tôi rằng: “Bạch thầy, sự sống cần 
gì?” 


Tôi đáp: “Sống cần hơi thở”. 


54 Thích Minh Thế 


Khóa sinh nhìn tôi với đôi mắt to và ngỡ ngàng, nên 
khóa sinh hỏi lại rằng: “Sao lại sống cần thở mà không phải 
là sống để chơi?”. 

Tôi đáp: “Sống và chơi là một điều có thể, vì điều đó 
cần giải trí cho đời ta, tuy nhiên sống cần thở thì hết sức 
quan trọng, nếu không thở thì thân ta không sống được. 
Vậy thì, sống là cần phải tập thở để có hạnh phúc cho đời. 
Nếu không thở, thử hỏi ta còn sống được không?...” 

Khóa sinh nghe tôi đáp trả và ngỡ ngàng đón nhận 
bằng hơi thở tự chủ trong đời, để rong chơi ba ngàn nhân 
gian. Ngồi thở là hạnh phúc trong ý niệm thong dong. 


Ráng hồng trời Tây 55 


56 Thích Minh Thế 


Tự thắng Uẻ uang hơn, đểcon muốn trưởng thành ` 


`" 
ø, 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 57 


®ồi con bẽ (iếf 


Những tháng ngày vân du hành đạo, tôi có nhân duyên 
trở về chùa Chí Linh, Yên Thành, Nghệ An, tham dự khóa 
tu Uơm Mầm Hoa Sen năm 2018 cho các lứa tuổi thanh 
thiếu niên từ 8 đến 17 tuổi. 

Được sự hứa khả, từ pháp hữu Thích Tuệ Minh, tôi đã 
có chuyến vân du tìm về vùng quê thanh bình, bên ruộng 
lúa mạ non, bên ngôi đền cổ Đình Gám, ngôi chùa nằm 
khép mình trong không gian yên bình, với cột kèo uốn lượn 
phù điêu, đủ các họa tiết thời xưa, được biết chùa được tạo 
dựng dưới thời Trần, do các vị thiền sư lúc bấy giờ về đây 
truyền đạo, trong bối cảnh thời ấy, chùa đã nổi danh mang 
tên Chí Linh Tự. 


Thế rồi, thời gian tàn phai, cũng có nhiều điển đi về 
tích dấu, những sắc phong thời vua Lê Hiển Tông, niên 
hiệu Cảnh Hưng - năm thứ 44, nhân mùa xuân Nhâm Dần 
1782, vua sắc phong cho hai vị thần, hiệu húy là Cao Sơn và 
Cao Các, vì các ngài đã có công với đất nước thuở bấy giờ. 
Kế đến những gia bảo giữ nước, chăm lo cho dân, từ đó, 


58 _ Thích Minh Thế 


dưới thời triều Nguyễn, bảng sắc phong niên hiệu do ngự 
bút đức vua Tự Đức năm thứ 6, nhân mùa xuân Nhâm Tý 
1850, đức vua đã sắc phong thành hoàng làng với tước hiệu 
Quảng Hậu Chánh Trực - Hữu thiên chỉ thần. 


Rồi con sẽ biết trong những tháng ngày thuộc thôn 
làng Gám, có những điều hạnh phúc mang lại vinh dự, một 
bảng sắc phong dưới thời triều Nguyễn do vua Thành Thái 
ngự bút thuộc năm Canh Dần 1890, cho vị Cao Sơn và Cao 
Các có nhiều công sức đóng góp, giữ gìn cho quê hương 
Yên Thành, cho xứ Đàng Ngoài của đất nước. Thuở ấy mặc 
tình thời gian bảo vệ. 


Rồi con sẽ biết vào mùa hạ năm 2017, tôi đã được Đại 
đức Thích Tuệ Minh chỉ cho xem những bảng sắc phong 
này, được trưng bày tại khu đền Gám. Tôi chỉ biết trân 
trọng và tôn kính những điều trước đây mà các vị khai 
công, khai thần, giữ gìn thành hoàng làng đền Gám một 
cách trọn vẹn xuyên suốt ngần ấy thế kỷ, trải qua những 
thời gian sói mòn của biến thiên lịch sử chiến tranh, hỏa 
hoạn, nhưng giờ đây, tại ngôi đình Gám đã truy lục được ba 
đạo sắc phong này. Ôi thật là hạnh phúc! 


Tuy nhiên, trong tâm trí luôn nhớ về một ngôi chùa 
Gám thanh tịnh và cổ kính. Đặc biệt, trong những năm 
2012 đến năm 2019, tất cả đã tổ chức 33 khóa tu mùa hè. 
Đây là cơ hội học hỏi trau dồi đạo đức, hiếu thuận, trung 
thực, lương thiện, củng cố kỹ năng sống, biết tự lập, biết 
đối nhân xử thế, thể dục, thể thao bảo vệ sức khỏe chính 
mình, tiếp cận Đạo Phật và hiểu hơn về giáo lý nhân quả, 
có tâm hiếu kính, tự nói lên lời trung thực từ con tim. 


Ráng hồng trời Tây 59 


Bạn biết không? Khóa tu năm nay có chút thay đổi chỉ 
tiêu và cách giãng dạy nghiêm khắc, khuôn khổ nhưng vẫn 
mang phong cách dung hòa, để cho các bạn khóa sinh ý 
thức tự chú, đặc biệt là học thuộc các bộ kinh như: “Kinh 
Phước Đức, Kinh Chuyển Pháp Luân, sám Bốn ân, bài sám 
Lòng biết ơn, thuộc lòng Năm giới, thuộc tam quy, thuộc 
kệ Pháp Cú phẩm Ngàn số 104, thuộc kệ ngồi thiền, kệ quét 
rác, kệ chớ làm các việc ác”. Chính bản tâm mình luôn tự 
giác để thức tỉnh tâm hôn, đánh thức cõi đời tự do bình 
an hơn qua những lời tâm sự và tận hưởng ngọn gió chiều 
thanh tao. 


“Rồi con sẽ biết” là câu chuyện của một khóa sinh tên 
là Dũng, một con người quê ở Quỳnh Lưu, có những câu 
chuyện thắc mắc muốn chia sẻ tâm sự. 


Một ngày như mọi ngày, sau những ngày lạ lạ quen 
quen, ngày ép mình vào khuôn khổ quy tắc, ép mình học 
thuộc làu kinh, ép mình ăn cơm xếp hàng, khiến cho đôi 
tay buông thả dường như bị ép chặt, khiến cho đôi chân 
dường như bị chùn lại nên tâm trí của Dũng cực kỳ ngang 
bướng. Thế nhưng chuyện qua ngày rồi cũng bình yên. 


Trong khung cảnh tĩnh lặng giữa làn gió mát, Dũng 
nhớ nhà, Dũng thèm tiếng gọi mẹ, thèm tiếng gọi cha, vỡ 
òa ngôi khóc, lúc bấy giờ, tôi lại đến bên Dũng lắng nghe 
lời tâm sự và chia sẻ cho Dũng hiểu hơn trong cuộc sống 
nhân duyên. 

Dũng đã mở lòng, tôi ngồi bên Dũng cùng lắng nghe lời 
nỉ non. Dũng thưa rằng: “Thưa thầy, nếu khi ai đó ép mình 
tu, thì có hạnh phúc không?” 


60 Thích Minh Thế 


Tôi đáp: “Thầy nói con nghe, tu là tự nguyện, nếu ép 
là không có hạnh phúc, không ai ép ta, khó tự bản thân 
ta, chính ta tự ép và khó thì là người thành công, tự chiến 
thắng để trưởng thành hơn, qua bài kệ phẩm Ngàn thầy 
cho con sáng nay đó: 


“Tự thắng Uẻ Uuang hơn 

Hơn chiến thắng người khác 

Kẻ khéo điều phục mình 

Thường sống tự chế ngự”.* 

Nên con phải tự thắng trong chính mình con nhé”. 

Tôi hỏi: “Con biết khóa tu mùa hè tại chùa Chí Linh là 
do con tự nguyện, hay do con ép đến để tu?” 

Đáp: “Dạ bạch thầy, con tự tìm hiểu và tự đến, để học 
được những gì cần phải học”. 

Tôi hỏi: “Thế con ở đây cảm thấy thế nào?” 

Đáp: “Bạch thầy, ngày đầu khó chịu lắm, nhìn thầy 
Minh Thế là con khó ưa, nhìn thấy Hải Chơn là khó tính, cái 
gì cũng quỳ, cũng phạt, thật chán và muốn về. Nhưng qua 
ngày thứ hai lại ngồi thiền, học thuộc bài lại càng muốn về 
hơn, qua ngày thứ ba thì con lại có suy nghĩ do mình muốn 
mà chứ ai ép đâu, nên con đã vứt bỏ ra ngoài để con là 
người trưởng thành. Đúng là rồi con sẽ biết thầy ạ”. 

Tôi hỏi: “Con học những gì?” 

Đáp: “Con học tự chăm sóc bản thân, tự giác, tự ăn, tự 
học và chăm chú hơn khi nghe lời dạy của thầy”. 


* Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 


Ráng hồng trời Tây 61 
Con ấn tượng nhất là câu nói của thầy Hải Chơn: “Tự 
khó chính mình, dễ với người khác”. 
Tôi hỏi: “Con học được từ thầy Tố Hạnh là gì?” 


Đáp: “Học được những lời dạy cuộc sống và luôn biết 
chăm sóc cho nhiều người, cái khó mới trở thành khôn, cái 
ghét mới trở thành yêu hơn lòng vị tha”. 


Và câu nói hay nhất: “Bạn tự chiến thắng chính mình”. 
Tôi hỏi: “Con học từ thầy Tuệ Minh là gì?” 


Đáp: “Con học được từ câu chuyện chú tiểu học kinh từ 
thầy và câu nói bạn là người vĩ đại, khi bạn có ý chí, khi bạn 
có nhân cách đạo đức”. 


Tôi hỏi: “Con học được từ thây là gì?” 


Đáp: “Con học từ thây là tự thắng vẻ vang hơn, để con 
muốn trưởng thành, từ câu nói hay: “Không ai cho bạn đôi 
chân, đôi tay, khối óc, chỉ có cha mẹ bạn cho bạn, rồi chính 
bạn đi trong ý thức tự chủ”. Khâm phục hơn là thầy viết 
được sách, mà con là con mọt sách thầy ạ”. 


Tôi hỏi: “Sau khóa tu này con làm gì?” 


Đáp: “Bạch thầy, sau khóa tu này con về, điều đầu tiên 
con ứng dụng năm giới mà thầy dạy cho con đó là: 


1. Không sát sanh là được sống lâu. 
2. Không trộm cắp là được giàu sang. 
3. Không tà dâm là được hạnh phúc. 
4. Không nói láo là được uy tín. 


5. Không uống rượu là được trí tuệ. 


62 Thích Minh Thế 


Đó là tư cách đạo đức, nghĩa lý làm người. Kế đến, con 
sẽ ứng dụng bài thơ mà thầy dạy đó là: 


“Phật dạy muốn sạch đẹp, 
Phải dọn rác mỗi ngày. 
Đừng quăng bừa xuống đất, 
Điều đó thật không hay". 


Để con có ý thức tự giác hơn. Trái lại, con cần học hiểu 
kinh Phước Đức để cung phụng mẹ cha: 


“Được cung phụng mẹ cha, 

Yêu thương gia đình mình. 

Được hành nghề thích hợp, 

Là phước đúc lớn nhất”. 

Mặt khác, con ứng xử tám chỉ phần trong kinh Chuyển 
Pháp Luân mà thầy Hải Chơn dạy cho con đó. 


“Nhận thúc tư duy cùng ngôn ngữ 
Hành động sinh kế phải chuyên cần 
Chú ý định tâm là trung đạo”. 


Để đi đâu con cũng được hiểu ra, rồi con sẽ biết đó là 
một viên ngọc trong đời cúa con”. 


Khi tôi và Dũng cùng nhau lắng nghe, thì cũng là lúc 
ánh nắng chiều dân tắt, tiếng chuông báo hiệu thiền hành 
an tịnh trong tư thế tịnh tọa vừa điểm. “Rồi con sẽ biết” là 
một quá trình tu học của 550 bạn khóa sinh tham dự khóa 
tu năm đó, để các bạn tự tin là con muốn trưởng thành. 


Hôm nay, sân chùa vắng bóng, tiếng các con giờ nơi nào, 
riêng tôi tìm về trong căn phòng nhỏ bé ngồi tịnh tọa chuyên 
tâm, an trú chính mình để gột rửa cõi lòng chân như. 


Ráng hồng trời Tây 63 


64 Thích Minh Thế 


Hợp đồng mẫu tử, hợp đồng phụ tử là hợp đồng 
quan trọng nhất của mẹ Uà cha 


Ráng hồng trời Tây 65 


_Ód mội đồi 1ì con 


Trong cuộc sống, điều thiêng liêng nhất trong đời đó 
là làm cha, làm mẹ, cha mẹ đã cả một đời vì con, để cho 
con khôn lớn, cho con có cái học, cái tri thức, cái nhân biết 
nhân cách, cái tâm sống có sự hiếu kính, nên cha mẹ là cả 
một đời vì con. 


Ta cần hiểu để sống cho tốt và thực hiện hai phẩm 
hạnh sau là cha mẹ vui rồi. 


Một là sống có trung nghĩa. Vì sao? Vì yếu tố trung nghĩa 
sẽ giúp cho ta khôn lớn sống đúng đạo đức, đó là thực hiện 
bài thơ kệ mà Đức Phật dạy: 

“Chớ làm các Uiệc ác 

Siêng làm các uiệc lành 

Giữ tâm ý trong sạch 

Đó là lời Phật dạy”. 


Cả một đời vì con, cha mẹ sinh con ra cũng muốn con 
nên người trưởng thành, cần phát huy việc thiện, tránh 
điều ác để cuộc sống bình yên đó. Con đường trung nghĩa, 
cả đời vì con để trung với gia đình bổn phận làm con, nghĩa 
với xã hội dòng tộc để làm đúng nhân cách uy tín. 


66 Thích Minh Thế 


Hai là sống có chút tình, vì chút tình mất thì mất thân, 
tình còn là còn thân, chứ tình mất là mất nghĩa, vì nghĩa 
còn là còn tâm, nên thân mà mất, tâm vẩn đục, thì chẳng 
có ý nghĩa gì để ta sống trong đời, người ấy không có chút 
tình gọi là hồn vất lưu vong, mà người có tình nghĩa thì đến 
đâu ai cũng quý trọng. 


Nên cả đời vì con, cha mẹ chỉ mong thắng chính mình 
đó là nhân cách hiếu nghĩa tình thương. Kinh Pháp Cú dạy 
rằng: 


“Người kia ở chiến trường 

Tuy thắng trăm muôn giặc 

Chưa bằng thắng chính mình 

Là chiến sỹ bậc nhất”. 

Vậy cả một đời vì con, cha mẹ muốn con chiến thắng 
chính mình hơn chiến thắng quân thù. 


Ráng hồng trời Tây 67 


68 Thích Minh Thế 


` Nước lắng yên thì tâm lặng xuống tất cả hạt 
giống tham sân 


Ráng hồng trời Tây 69 


đẳng lũng ngồi nhàn 


Bạn cùng tôi phẳng lặng ngôi nhìn để quay về tự thân, 
rồi từ đó phát triển quan năng ánh sáng nhân cách, phẳng 
lặng ngồi nhìn qua dòng tâm thức lắng yên. 


Núi và mây là hai chất tuệ cho ta ngôi nhìn trong ý 
niệm hạnh phúc. Được vậy bạn cần thực hiện những tỉnh 
túy sau: 


1. Nước lắng yên thì tâm lặng xuống tất cả hạt giống 
tham sân. 


2. Mây lững trôi về nguồn cội để hợp tan giữa dòng 
sinh diệt. 

Thật vậy, bạn cần phẳng lặng ngôi nhìn về tâm, lúc ấy 
bạn khám phá ra rất nhiều chất liệu quý ngay trong từng 
hơi thở vào ra. 

Phẳng lặng ngôi nhìn, bạn cần trở về rồi tư duy trong 
cội nguồn chánh niệm tỉnh giác qua góc nhìn tứ niệm xứ, 
thân thọ, tâm, pháp như bài học vỡ lòng trong ta. 


70 Thích Minh Thế 


Ráng hồng trời Tây 71 


Đội Éu oẽ tuếf 


Cái biết từ trong cái biết để ta nhìn nhận và cảm hóa, 
những niềm tin chân thật nhất chính là rồi ta sẽ biết. 

Bạn biết không? Cái thấy biết của ta chỉ được nhìn qua 
bức hình và chiếc gương soi, lúc bấy giờ ta mới biết gương 
mặt thật của ta. 


Cái thấy và biết chỉ đi qua trong từng khoảng lặng, nó 
lưu hiện ẩn chứa khi tâm ta nhớ nghĩ, cái nhớ nghĩ từ nơi 
cái biết chân thật mà không siêu lệch. 

Ta sống trong cuộc sống công nghệ tiên tiến, cái gì càng 
đơn giản, cái ấy giúp ta biết nhiều hơn trong nguồn sống trí 
tuệ cao siêu. 

Một bông hoa luôn nở đúng thời khi đủ điều kiện từ 
ánh sáng mặt trời, từ đất, từ nước, từ nhân duyên tạo khởi 
để ta có cái thấy biết ngay trong tâm thức. 

Vậy, cái nhận thức rồi ta sẽ biết đó chính là cách sống 
chân thật. 


Cách sống chân thật là những gì ta làm được, thì ta mới 
nói bằng cả tâm hồn, rồi đi vào trong nhân cách tự thân. 


72 Thích Minh Thế 


Nên, sống đẹp thì ta sẽ có cách nhìn đẹp cho mình, trí 
tuệ nhân cách từ muôn vạn dặm trường hanh thông. 

Cho nên, Đức Phật dạy: “Lấy trí tuệ làm sự nghiệp”, 
chính sự nghiệp nên ta có trí tuệ, rồi ta sẽ biết từ những 
cách hành xử dụng công, bình dị và sâu lắng để rồi ta sẽ 
biết trong cuộc đời từ trí tuệ nơi ta. 


Chúc bạn tinh tấn hơn...! 


Ráng hồng trời Tây 73 


74 Thích Minh Thế 


“Hãy cho nhau niềm tin yêu, để ta hiểu Uuà sống 
trong đời cõi tạm phù sinh” 


Ráng hồng trời Tây 75 


dời (Ön còn đọng — 


Lời Ôn còn đọng, trong từng khoảnh khắc không gian 
đó là lời dung dị năng lượng tỏa ra từ chất liệu tu và học 
của một bậc tôn túc khả kính, khiêm cung hòa nhã, dáng 
người thanh mảnh, nụ cười hiền từ chất chứa những tỉnh 
túy tình thương. 


Ôn viện chủ chùa Long Hoa - Đà Nẵng, pháp hiệu 
thượng Huệ hạ Thường. Nhân duyên nhiều lần cung kính 
tiếp, tôi đã có thiện duyên và thấy dáng từ thanh cao, lời Ôn 
còn đọng lại vang vọng bên ngọn núi Ngũ Hành Sơn, một 
trong những di tích lịch sử của đất nước Việt Nam. Chùa 
Long Hoa nằm ở quận Ngũ Hành Sơn, về phía Đông Nam, 
sát dòng sông Cổ Cò và ngọn núi ghềnh 2 kilômét, ngôi 
chùa to mà bình dị, toàn cảnh phối trí được những viên đá 
tạo tượng Đức Di Lặc, trông dáng vẻ cổ kính và hiền từ. 

Bên trong đại điện là thờ ngũ trí Như Lai đó là Đức Tỳ 
Lô Giá Na, Đức A Súc Bệ, Đức Bảo Sanh, Đức A Di Đà, Đức 
Bất Không Thành Tựu. Tất cả thường gọi là ngũ phương 
Phật có khả năng giúp cho chúng ta mở ra người có tâm 


76 Thích Minh Thế 


thiện lớn, trí tuệ lớn. Ngoài ra, năm 2017 chùa vừa chú tạo 
pho Địa Tạng và Bồ Tát Quán Âm bằng đồng cao 1,8 mét. 


Bên ngoài sân có mái cong uốn lượn theo kiến trúc 
Huế; có thêm 2 vị hộ pháp Kim Cang bằng đá nguyên khối. 


Mùa hè năm 2018 lại về, khiến cho bao bước chân bạn 
trẻ trở về bên ngôi chùa Long Hoa, tham dự khóa tu mùa 
hè, chủ đề “Ươm mầm tuệ giác lần thứ 2”. 


Khóa tu lần này dưới sự chứng minh của Ôn viện chủ 
và pháp huynh Tịnh Vương, Tịnh Minh điều phối tổ chức. 


May mắn và nhân duyên được sự quan tâm của pháp 
huynh Minh Khương, Thông Thắng, Nguyên Thuấn, Minh 
Thế, Phương Đạt và hơn 380 khóa sinh, 150 tình nguyện 
viên, tất cả các tiểu ban làm nên khóa tu đầy sự cảm xúc và 
hoan hỷ. Tuy nhiên, tất cả đều nhờ năng lượng gia trì chất 
trí tuệ, lời Ôn còn đọng. Một buổi chiều sau khi tất cả khóa 
sinh dùng cơm xong, tôi cùng một số khóa sinh đến phòng 
phương trượng của Ôn, nơi Ôn ngồi bên chiếc ghế tre bình 
dị, căn phòng chẳng có gì, ngoài chiếc giường cũ và chiếc 
gối màu vàng, cái quạt mo đơn sơ. 

Ôn nhìn thấy chúng tôi và Ôn nhẹ lòng cất giọng nói 
rằng: “Mời thầy và các con vào đây”. 


Tôi nhẹ nhàng tiến vào và đi đến ngôi bên Ôn, cuộc trò 
chuyện tuy ngắn nhưng lời Ôn còn đọng trong tâm trí. Ôn 
hỏi: “Các con đến tu học trong ba ngày, các con gặt hái gì?” 

Đáp: “Bạch Ôn, chúng con gặt hái được tiết chế cảm 
xúc và trở về chính mình trong niềm tin”. 


Ôn đáp: “Vậy cảm xúc là gì?” 


Ráng hồng trời Tây 77 


Đáp: “Dạ thưa Ôn, cảm xúc là sự tiết chế khi thân, khẩu, 
ý và hành động luôn chừng mực, nói năng luôn suy nghĩ, 
thân hành luôn tập ngồi yên, để nhìn vào nội tâm”. 

Ôn đáp: “Giờ Ôn cho con một bài nghe”. 

Rồi Ôn từ từ đọc: 

“Cảm xúc từ cuộc sống 

Tu Uà học hiện ra 

Ươm mâm tuệ giác ngộ 

Chính mình hiện trong ta”. 


Lời Ôn dung dị và đọng lại qua bốn câu thơ nhỏ. Lời Ôn 
còn đọng qua dáng từ tiết chế cảm xúc và Ôn dạy. Tuệ giác 
chính là đạo đức ngay trong cuộc sống này. 

Thế là chúng tôi chào Ôn và Ôn cho mỗi người một 
chiếc bánh, Ôn bảo: “Dùng đi để cảm xúc luôn là hạnh 
phúc ngay nơi chính ta cảm nhận”. 

Lời Ôn còn đọng qua nụ cười bao hàm câu nói bình yên 
đó là: “Hãy cho nhau niềm tin yêu, để ta hiểu và sống trong 
đời cõi tạm phù sinh”. 

Ánh nắng vàng rưới nhẹ vào trong tàng cây núi đá, để 
tìm về trong nét mặt cô tịch tình thương. 


78 Thích Minh Thế 


Thiền quán là căn nhà tâm linh trong chốn 
thiền môn. Đôi khi ta cần ngôi yên lặng để tìm uê è 
cối đời chân thật trong ta. 


Ráng hồng trời Tây 79 


Tập bống đồi linñ. fuức 


Trong cuộc sống bạn cần ngồi yên để thở, để sống, để 
nhìn, để tu, để học, hay quay về tự thân. Tập sống tỉnh 
thức, người tu ta cần ngôi yên thiền tập và chiêm nghiệm 
những gì đã qua. Ta phải tu học trong đời cần có pháp tĩnh 
lặng, quay về thiền quán. 


Thiền quán là căn nhà tâm linh trong chốn thiền môn, 
thiền quán là nhập thất để tĩnh lặng. 


Hôm qua, có người hỏi tôi rằng: “Thầy mà cũng nhập 
thất à?”. 

Tôi trả lời: “Đã tu thì phải làm và biết dừng lại, ta cần 
về lại trong âm thanh tự thân đó là tập đời sống tỉnh thức”. 


Nghe tôi nói vậy, vì thiền khách đã đến bên Phật lặng 
nhìn và thốt lên rằng: 

“Ừ nhỉ! Đôi khi ta cần ngồi yên, để tìm về cõi đời chân 
thật trong ta”. 


Đó là ta cần làm, còn bạn thì sao...? 


80 Thích Minh Thế 


Ráng hồng trời Tây 81 


|)ê nhà dt con nhé 


Bạn biết không, chúng ta rong ruối tìm cầu về danh vị, 
tiền tài, bằng cấp mà quên đi ngôi nhà chân thật của ta, 
ngôi nhà vườn tâm luôn giúp ta thức tỉnh bên Phật. 


Về nhà đi con nhé là tiếng gọi của một vị Phật tử Duyên 
Minh, thầm gọi tên người con đã lưu lạc gần 20 năm trong 
đời, mỗi ngày đi qua khiến cho Duyên Minh ngày càng héo 
mòn trong tâm. 


Chuyện kể rằng, cách đây 21 năm trước, nghĩa là năm 
1998 Duyên Minh là một cô sinh viên mới vừa được ra 
trường tuổi đời vừa mới 23, Duyên Minh đã vụng dại trong 
tình yêu, vụng dại một đêm tình, khiến Duyên Minh rơi 
vào hố sâu vực thắm của tình yêu hời hợt, khiến hậu quả 
để lại cho Duyên Minh một hạt giống, mang thai 9 tháng 
thì sinh hạ một em bé trai. 


Suốt những tháng ngày đen tối cuộc đời, Duyên Minh 
đã có lần trở về nhà để cầu xin bố mẹ, thế nhưng mọi đôi 
mắt làm ngơ, từ người thân nhất của Duyên Minh cũng bỏ 
mặc. Thế rồi, Duyên Minh ôm trọn lầm lỡ tìm về phố thị 


82 Thích Minh Thế 


phồn hoa, tiện tằn trong từng ý niệm, làm và dành dụm để 
hạ sinh người con đầu đời và Duyên Minh nuốt đi tất cả 
mọi ngọt đắng nhân tình. 


Nắng và mưa đã di chuyển qua bao tháng ngày. Một 
hôm, Duyên Minh có lời chia sẻ với tác giả bầu thai nhưng 
bất hạnh thay, Duyên Minh nhận lại một lời đắng vô tình, 
từ đó Duyên Minh tìm đến bên Phật, tìm cho mình cách 
sống mới. 


Người con đầu tiên ra đời, Duyên Minh được lên thiên 
chức làm mẹ, Duyên Minh đặt tên cho người con với họ 
Trần, lót chữ Minh và lấy tên của người tình đầu tiên để 
thầm gọi. Đó là Trần Minh Rơi nghĩa là người con rơi vào 
trong bóng đêm, rơi vào trong ngõ lối vụng dại, ngõ cụt 
tình yêu, rơi vào vùng cực khổ đau mất mát. 


Hè lại mang thu, xuân lại qua đông, vốn dĩ bốn mùa 
chuyển vận, người con Minh Rơi của Duyên Minh lớn lên 
trong vòng tay mẹ, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, 
Minh Rơi đã ra đi trong đêm đông lạnh giá, vì cơn bệnh 
tim bạo hành, em bé trai Minh Rơi đã từ giã cõi đời, từ giã 
vòng tay mẹ. Năm tháng dần trôi trải dài gần 21 năm tìm 
về nguồn hạnh phúc. Ước mơ nhìn con trai trở về nhà. 
Nhưng ước mơ người con Minh Rơi kia chưa bao giờ thành 
hiện thực cho Duyên Minh. Ôm dấu kỷ niệm sầu buồn 
trong trái tìm, Duyên Minh đã gạt qua giông bão, vươn lên 
làm việc trở thành một người tiếp viên hàng không giỏi, và 
luôn luôn có trí sáng tin rằng rồi ngày hạnh phúc sẽ đến 
Duyên Minh. 


Bạn biết không, người Phật tử Duyên Minh giờ đây có 


Ráng hồng trời Tây 83 


một gia đình hạnh phúc, có cuộc sống an bình, có đầy đủ 
chất liệu trí tuệ và niềm tin Tam bảo. Trở về bên Đức Phật, 
an trú chuyển hóa tu học cho mình và cho người con vội đi 
gần suốt 21 năm trời chưa một lần về nhà. 


Nhân duyên trùng phùng, Duyên Minh gặp tôi trong 
một hội ngộ tình cờ, đã kể cho tôi nghe câu chuyện trên, và 
xin tôi cho một lời đáp làm sao để người con của con được 
trở về ngôi nhà tâm linh. 

Tôi trả lời: “Duyên Minh con biết không? 


Có hai chất liệu mà Duyên Minh cần nhớ, chấp nhận 
và tha thứ. Vậy chấp nhận sự thật mãi là sự thật, về nhà 
đi con là tiếng gọi của Duyên Minh trong suốt 21 năm, 
nhưng chấp nhận Minh Rơi đã có mặt trong Duyên Minh, 
để con về bên Phật, đón nhận tu học và chuyển hóa tâm 
khổ trở thành tâm an trú, quay về, tìm lại cho người con 
của mình phát tâm quy y Tam bảo, lấy đó là con thuyền 
nương tựa, lấy chất liệu sự thật vô thường có mặt trong 
cuộc đời này. Thật vậy, tha thứ lầm lỗi cho mình cho 
người, để Duyên Minh lúc nào cũng thanh tịnh không 
nhận lại tâm hận thù”. 

Cho nên Đức Phật có dạy rằng: 

“Oán oán không dừng nghỉ 

Pháp này có từ xưa 

Không oán mới thắng oán 

Pháp này luôn bất hủ”.5 


5 Trích thi kệ kinh Tăng Nhất A Hàm, quyền số 16, tập thứ 8, thuộc bản kinh số 
8 phẩm Cao tràng thứ 3, do Hòa thượng Tuệ Sỹ dịch từ Đại Tạng Kinh. 


84 Thích Minh Thế 


Tôi đã đọc cho Duyên Minh nghe và Duyên Minh chấp 
tay ứng dụng, học thuộc lòng rồi tự tâm an trú hai chất liệu: 
chấp nhận và tha thứ. 


Nhưng tiếng gọi về nhà đi con nhé là một tiếng gọi từ 
tận con tim của người mẹ trẻ, chưa hiểu được cuộc đời 
mênh mông. 

Bạn biết không, tiếng gọi từ bao năm ẩn tàng giờ đây 
có lời giải ngộ, khi Duyên Minh biết đến ngôi nhà Chánh 
pháp Như Lai. 

Về nhà đi con nhé là nhà của Như Lai, đó là tâm nhu 
hòa, luôn luôn thức tỉnh trong từng ý niệm nhân duyên. 


Ráng hồng trời Tây 85 


86 


Thích Minh Thế 


1- Lạc thú uà khổ đau dụa trên sự cảm nhận của 
các cơ quan giác cảm, Uuà sự thỏa mãn nội tâm. Đối 
Uới chúng ta thì sự thỏa mãn nội tâm quan trọng 
hơn nhiều. Đấy là gia sản riêng của con người. 


2- “Tâm an tịnh là tâm giải thoát” è 


Ráng hồng trời Tây 87 


#Nữòn )ào để fa nhàn lại 


Hãy nhìn vào để ta nhìn lại là một góc nhìn chân thật, 
đó là tâm. 

Bạn có khi nào ngồi yên để nhìn nước chảy từ đỉnh núi 
cao xuống lòng đất chưa? Nếu chưa bạn nên tìm về các 
triỀn núi, lúc đó bạn sẽ khám phá ra chính mình. 

Hôm qua, có một vị nhắn tin hỏi tôi rằng: “Thầy có biết 
chuyện gì đang xảy ra ở ngoài không?” 

Tôi đã nghe và ngồi yên đọc để nhìn vào rồi để ta nhìn 
lại, và trả lời rằng: 


“Chuyện ngày hôm qua nóng, mai lạnh, mốt mưa, kia 
gió thổi, có gì mà lạ, mà buôn rầu cô đơn. Chuyện xảy ra 
với cuộc đời, là do con người chúng ta tham nên dẫn đến 
khổ đau, bão lũ, cháy tàng, hay thiên tai tàng ẩn ập đến bất 
thình, nên ta cần ngồi yên nhìn lại để tìm vào bản tâm xem 
đó là đúng hay sai. Nếu đúng nên phát huy, nếu sai nên 
dừng lại và sửa chữa, có vậy bạn mới trở về tâm bỏ đề thật 
thụ trong tâm”. 


88 Thích Minh Thế 


Bạn biết không, qua dòng tin nhắn trên, tôi đã đọc 
những lời tâm huyết trong những trang mạng facebook 
thời cuộc hôm nay, trên trang nhà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 
14. Ngài đã có mấy lời tâm huyết đến với ai giữ gìn đạo, giữ 
gìn tâm chân thật. 


“Tất cả chúng ta đều không cần phải suy nghĩ thật sâu 
xa, để thấy rằng mọi sinh linh đều cố gắng tìm kiếm hạnh 
phúc và khước bỏ khổ đau. Ta không thể tìm thấy bất cứ 
một loài sâu bọ nào lại không thể tìm đủ cách để trốn tránh 
khổ đau và tìm kiếm an toàn. Con người có thể làm hơn 
như thế, nhiều nhờ vào khả năng biết suy nghĩ ấy để làm 
một cái gì ích lợi. 

Lạc thú và khổ đau dựa trên sự cảm nhận của các cơ 
quan giác cảm, và sự thỏa mãn nội tâm. Đối với chúng ta 
thì sự thỏa mãn nội tâm quan trọng hơn nhiều. Đấy là gia 
sản riêng của con người. Súc vật trừ một vài trường hợp, 
không đủ khả năng làm việc ấy. 

Đặc tính của sự thỏa mãn nội tâm chính là sự bình an; 
nó bắt nguồn từ sự hào phóng, lương thiện và những gì mà 
tôi gọi là cách ăn đạo đức, có nghĩa là biết kính trọng quyền 
được hạnh phúc của người khác...”. 


Thật vậy, nhìn vào để ta nhìn lại mấy giây phút trôi 
qua thế giới đang chung một biển lửa đó là tòa nhà 1000 
năm tuổi tại Pháp bốc cháy. Vậy thì ai gọi tên cho tháp Bảo 
Thiên, chùa Khải Tường cũng gần nghìn năm, ai gọi đó là 
nhìn lại buồn vui, để ta suy ngẫm luật vô thường sinh diệt. 


Vậy thì chuyện đến nó đến, chuyện qua nó qua, còn ta 
ngồi lại soi vào con tim. 


Ráng hồng trời Tây 89 


Bạn cùng tôi ôn lại nhé để sự hào phóng, hướng thiện, 
chính là cung trời viễn xứ cảnh tâm. 

Nên chư Phật đã chỉ dạy: “Tâm an tịnh chính là tâm 
giải thoát”, nên ta hãy ngôi lại nhìn ngọn suối từ chảy mãi 
giữa cung đời bao la. 


90 Thích Minh Thế 


Ð 
Øø .q 
M.. 
tà ‹ 
bì Cái giả sẽ luôn rụt rè Uà sợ sệt, còn cái thật lúc 


nào cũng trầm lắng uà ngôi yên 


Ráng hồng trời Tây 91 


-úi giả cÑgm Jào cái lhạf 


Bạn biết không, thật và giả luôn luôn có chút xung đột 
lẫn nhau, giả thì y hệt giống 80% thiên chất cái thật, mà đã là 
thật thì lùng tây phía trước lúc nào cũng giữ vững tâm tự tại. 


Không bị buồn phiền hay thù hận. Cái giả chạm vào 
cái thật nghĩa là ta biết được đời sống tu học của một vị tu 
sĩ trẻ luôn luôn cần phải kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ, đào 
luyện công phu, chiếc áo vàng y giữ gìn tâm bồ đề, hạnh 
nguyện giới luật, học thật sâu về lời dạy của Phật, đọc các 
tạng kinh, nghiêm trì giới pháp thì tức khắc châu báu cũng 
từ đây mà hình thành. Trải dài thời gian vị tu sỹ trẻ kia có 
cái thật là ứng dụng và hành pháp, năm tháng qua dần tâm 
thật đã tu thì không sợ bất cứ thứ gì xuyên tạc. 


Mặt khác, người mới tu học, chất liệu hời tâm, cạn sâu 
chưa rõ, lười biếng, chỉ thích được cung phụng, cho ta là số 
một thì cứ giả trang hiền tướng sẽ đụng chạm với nhau. Cái 
giả sẽ luôn rụt rè và sợ sệt, còn cái thật lúc nào cũng trầm 
lắng và ngồi yên, để hiểu hơn cuộc đời về sau. 


92 Thích Minh Thế 


Sống trong đời người nên cần tránh xa những 
thú không thuộc Uê ta, nếu ta không tránh được thì 
đó là cái ngu nhất trong đời ta gánh chịu. 


Ráng hồng trời Tây 93 


\ên húnlh xa 


Bạn biết không, sống trong đời người nên cần tránh xa 
những thứ không thuộc về ta, nếu ta không tránh được thì 
đó là cái ngu nhất trong đời ta gánh chịu. Giữa đời có bốn 
cái hại đến đời ngu: Dục, Ngu sỉ, Lợi dưỡng, Sân nhuế. 


Đời người có bốn cái ngu, sáng nay tôi đọc trong Kinh 
Tăng Nhất A Hàm, sau thời khóa tôi thiền tập khám phá ra 
một điều nên tránh xa, để ta có tự chủ trong tâm ý đó là: 
“Dục lợi trong kiếp sống nó có mặt bên ta, sân nhuế làm 
ta khổ, thù hận, oán trách, và ta còn rơi vào tà kiến; ngu sỉ 
giữa đời khiến ta rơi vào ác tâm, ác kiến, mà đã ngu sỉ thì 
đi đâu họ cũng khinh ta. Lợi dưỡng khiến cho ta đi vào tù 
tội, tham nhũng, khiến đời sống ta mù tối trong cách nghĩ. 
Thật vậy, có bốn thứ cần tránh xa để tâm ta an tịnh”. 


Bạn biết không, trong cuộc sống này cái ngu đầu tiên 
đó là đục. Vì sao, vì dục khiến cho ta rơi vào vô minh, rơi 
vào cạm bãy, khổ đau thì nhiều, cái vui thì ít, bất hạnh thì 
đầy mà tự do chủ quyên thì ít, thật là một thứ dục lợi về 
sắc, về tiền, về danh vị, về ăn uống, về ngủ nghỉ. Nắm con 
dao sắc bén chém chết cái khôn lanh trở thành cái ngu tối 


94 Thích Minh Thế 


của kiếp người. Dục rơi vào bóng đêm cho nên, ai đoạn 
dục người đó là người tự tìm về bóng sáng ra màn vô minh 
đen tối. 


Bạn biết không, ai có tâm sân hận, sân nhuế, vì tâm súc 
sanh là gây thù hận lẫn nhau, tâm oán ghét lẫn nhau, tâm 
ích kỷ lẫn nhau, tâm bóc lột lẫn nhau, nên sự sân hận sinh 
ra pháp đoạn tận của pháp hành trong tứ chánh cần. 


Nghĩa là điều ác sân hận chưa sanh ta cần phải nỗ lực 
tu tập, chấm dứt điều ác đó không được sinh trưởng. 


Điều ác sân hận đã sanh thì cần dứt từ tham, sân, si, vì 
đó là con rắn độc sẽ xâm chiếm cuộc đời ta, nên ta cần diệt 
tận điều ác sân hận cho dứt. 


Điều thiện chưa sanh thì ta diệt bỏ sân nhuế, chấm dứt 
cái ngu trong đời thì điều thiện được sanh khởi qua hành 
trì giới, qua tín tâm Tam bảo, dứt bỏ sân nhuế, thì thiện 
càng thêm thiện, ác dứt trừ diệt ác, sân hận dứt trừ sân hận. 


Điều thiện đã sanh thì ta cần tu học chuyến học tâm 
sân thành tâm an tịnh, khiến cho điều kiện an tịnh trong 
sáng mà sân nhuế đoạn tận. 


Có vậy, người càng tu càng tỉnh chuyên trên lộ trình 
giải thoát, khi sân nhuế chấm dứt kiết sử trần đời. 

Bạn biết không, ngu si sinh ra từ tâm kiêu mạn, tâm 
biếng nhác, tâm giải đãi, tâm hơn thua, tâm của địa ngục 
bóc lột lẫn nhau. 

Nên càng học thì đời người càng sáng, như cái sáng 
phải thấy nhân quả. Tổ sư Huyền Quang Đệ Tam Tổ Trúc 
Lâm có dạy rằng: 


Ráng hồng trời Tây 95 


“Khó khăn thì chẳng ai tìm 
Đến khi đỗ Trạng, tám nghìn nhân duyên”. 


Thật vậy, ngu thì ai tìm ta, thông minh có trí, có khiêm 
cung, đức hạnh, dù ở núi cao cùng cốc, họ tìm về để học 
dứt sạch nghiệp ngu si. 


Nên ngu sỉ là do ta không chịu ngồi yên lắng nghe mà 
theo quán tính, nên càng ngu là càng cho ta giỏi. Ôi tôi tệ 
trong cuộc đời cùng ngul 


Bạn biết không, lợi dưỡng của con người sinh ra lòng 
tham, vì sao?. Vì tham sinh ra gia đình bất an, vợ chồng mất 
hạnh phúc, xã hội lũng đoạn trong cái tham danh địa vị, 
người càng tu thì nên tránh xa địa vị, người càng lợi dưỡng. 
Vì sao? Vì nhờ giới phòng hộ, giới là châu báu giữ gìn tâm 
thiện, tránh tâm tham. 


Do vậy, đời người có bốn cái ngu nên tránh xa chúng, 
để trở về, trì giới, tu tập, hành thiền, tụng kinh để trí sáng, 
này là chất liệu an tâm. Chúc bạn cùng tôi giữ gìn tâm 
thanh tịnh trong nết sống Như Lai. 


9 Thích Minh Thế 


—) 
ø .* 
LẠ ệ 
À - “Hãy cú yêu để giúp ta mở cánh của chân tình, 
®_ chớ khép lại cánh cửa ích ký từ muôn ngàn oán kết 
nhân duyên. Cho đi là nhận của sự gieo mâm tình 
yêu bằng đời sống tự do”. `" 
ê ø 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 97 


-Qieo mâm Ñinl yêu 


Bạn có khi nào gieo mầm tình yêu trong đời sống chân 
thật của bạn chưa? Nếu chưa bạn cần tìm về gieo mầm tình 
yêu này cho người bạn quý nhất. 


Trên cuộc đời có người hỏi tôi rằng: “Bạch thầy ai là 
người yêu của thầy?” 

Tôi thầm lặng một giây và rồi trả lời: “Trên cuộc đời, 
mỗi người sinh ra đều có quyền được yêu, chọn cho mình 
cách yêu, chọn cho mình lối yêu đích thực tha thứ bao 
dung, yêu cha, yêu mẹ, yêu những người xung quanh đừng 
để họ bị tổn thương”. 

Câu hói này xin trả lời, cái yêu của tôi không mang lại 
tình yêu tổn thương và không mang lại giá trị tình yêu cho 
người khác thì không bao giờ nói yêu, người yêu của tôi 
chính là hơi thở của tôi nhiều nhất. Vì sao? Vì có hơi thở 
nên tôi càng yêu tôi, cái yêu này không ích kỷ mà ai cũng 
có thể gieo mầm tình yêu một cách dễ dàng. 

Bạn thấy đó, ai yêu mình bằng chính mình, khi tình yêu 
đủ lớn thì thân và tâm sẽ lớn, khi thân tâm lớn tiếp xúc với 


98 Thích Minh Thế 


trí tuệ sẻ chia, khi trí tuệ sẻ chia lớn là tình người bao dung 
lớn, khi tình yêu bao dung lớn thì ta tiếp cận và xoa dịu nỗi 
đau của ta. 


Người ấy là ai giữa cuộc đời này, khi tình yêu được gieo 
mầm trong cách sống, từ hơi thở tình yêu. 


Ta cần về để gieo mầm tình yêu này qua góc nhìn bốn 
sự thật trong đời là bố thí, lợi hành, ái ngữ và đồng sự. 


Vậy bố thí như gieo mầm tình yêu giữa tôi với bạn, giữa 
anh em và đồng nghiệp, giữa vợ và chồng, giữa con cái và 
bố mẹ. Bố thí, ta cho đi sự hạnh phúc cùng khắp cho nhau, 
có vậy việc bố thí là từ lời nói đến hành động khoan dung, 
yêu thương, độ lượng, tấm lòng quảng đại, hỷ xả tha thứ 
cho nhau. 


Bạn thấy đó, gieo mầm tình yêu bằng lợi hành đều có 
lợi cho nhau, đừng hại mình, đừng hại người, chớ ganh tị 
của nhau. 

Gieo mầm tình yêu khi có lời nói ái ngữ chân chính, 
dung hòa mềm mỏng, nhu thuận chân thật, nội tâm đến 
ngoại tâm phải đầy đủ duy khí chất, hạnh phúc có được khi 
ai đó ứng hành trong đời sống nhân tâm qua hơi thở vào ra, 
từ chính ngữ dung hòa trong vạn cảnh nhân tình. 


Gieo mầm tình yêu bằng sự đồng lòng, bình đẳng cho 
nhau, để ta lúc nào và ở đâu cũng là bốn tư duy an lạc cho 
mình và người. 

Từ người tu cho đến cộng đồng nhỏ, ta cần gieo mầm 
yêu thương trong tình yêu hơi thở. 


Nên tôi rút ra trong bài học này, đó là: “Hãy cứ yêu để 


Ráng hồng trời Tây 99 


giúp ta mở cánh cửa chân tình, chớ khép lại cánh cửa ích 
kỷ từ muôn ngàn oán kết nhân duyên. Cho đi là nhận của 
sự gieo mâm tình yêu bằng đời sống tự do”. 


Vậy thì còn gì nữa, mong bạn hãy tự do trong cuộc đời 
dung dị tình yêu. 


t 


100 Thích Minh Thế 


e 
ÖÔỎ 
ệ 
Sống thật uới chính mình, nói được, làm được, 


sống được, tư duy Uuà thành công trên con đường 
mình chọn thì con sẽ là con chú không ai khác 


Ráng hồng trời Tây 101 


-Giói linl fa Íò di 


Bạn biết không, lời nói thật là lời nói chân thành, nếu 
người ấy sống đúng bản chất và tư duy. Lời nói thật luôn 
bị chói tai, luôn bị xa cách, vì lời nói ấy ít ai chấp nhận và 
không dám nhìn về sự thật. 


Giới tính ta là ai, là một câu trả lời là ta sống thật, ta 
sống chung thủy, chấp nhận sự sống, thì chính ta đã có câu 
trả lời từ giới tính ta, chỉ ta và ta mới biết được. 


Thật vậy, một xã hội văn minh là xã hội đi theo thời 
gian thuộc về sự nhận thức và suy nghĩ, dám sống và nói 
lên sự thật. 

Một xã hội kỳ thị ép buộc, khiến đời sống ta bị rơi vào 
sự dồn nén, đưa vào sự ức hiếp dẫm đạp lên đời sống khổ 
đau của người khác. 


Một xã hội chậm phát triển theo thời gian, thì không 
bao giờ nhìn ra thế giới, chỉ là khung hình, chỉ là vỏ bọc, chỉ 
là món hàng trang sức, chỉ là bức tranh muốn tô vẽ gì thì tô 
vẽ, xã hội ấy sẽ tắt dần đi ánh sáng bên ngoài, lẫn bên trong 
con người của bạn. 


102 Thích Minh Thế 


Một xã hội luôn có người đố ky, nhòm ngó, hay theo 
định kiến tư duy sai lệch thì xã hội ấy rơi vào hố sâu. 


Bạn biết không, hôm qua có vị khách đến hỏi tôi rằng: 
“Bạch thầy giới tính con là ai...?”. 

Tôi ngồi thật yên lặng và nhìn vào tâm cảm vị khách, 
rồi tôi trả lời: “Cảm ơn bạn đã đến tôi và hỏi câu hỏi này, 
một điều bạn có khám phá giới tính bạn là ai chưa...? Nếu 
rồi thì sống thật, nếu chưa thì hãy nhìn kỹ mình thích gì? 
Làm gì? Cách sống thế nào? Thì tức khắc bạn sẽ có câu giải 
đáp”. 

Vị khách lặng yên, nhìn, rồi trả lời rằng: “Bạch thầy, khi 
con nói ra thì không biết bố mẹ con chấp nhận không?”. 


Tôi đáp: “Con sống thật với mình và làm được, sống 
được, tư duy trên con đường mình chọn thì con sẽ là con 
chứ không ai khác. Con nên thành công trong cuộc đời từ 
sự nghiệp để con mãi là con. Trong đời con cống hiến cho 
xã hội”. 

Nghe tôi nói vậy, vị khách đã cảm ơn và sống đúng 
những gì mình hứa. 


Trong cuộc đời, ta phải biết rằng: Khi sinh ra bố mẹ ta 
cũng chưa biết ta giới tính nào? Nhưng càng sống ta cần 
hiểu thật con người của ta, chấp nhận xua tan dư luận để 
hoàn thiện hơn cho mình và nhiều người. Đừng kỳ vọng 
vào con người ấy quá, dù nam hay nữ đều có quyên chọn và 
yêu theo giới tính của mình để rồi ta về trong từng trái tim. 


Cho nên, hãy sống thật lòng đừng dối trá bản thân, ai 
làm được sẽ có con đường ta đi. 


Ráng hồng trời Tây 103 


Sai một lần để vấp ngã, cùng vấp ngã ta thấy giá trị 
trong ta. Vậy thì, thật là lời khó bộc lộ, nhưng qua tư duy 
và hành động thật sẽ có trong cuộc đời của ta. Nghe vậy, vị 
khách đã nhìn ra được, và người ấy là ai chính bạn mới có 
câu trả lời đích thực trong ta. 


Xin bạn tự thanh lọc chọn cho mình câu trả lời, rồi 
tự do ngồi để dung dị tháo vỏ bọc giả trang ra khỏi hiềm 
khích, để chính con mãi là giới tính trời ban cho mỗi tánh 
người trong ta. 


104 Thích Minh Thế 


ø 


` 

ệ 
`. 
Đời rất hay khi chúng hiện hữu mà không 
chiếm hữu, chỉ có tâm con người bị chiếm hữu 


không có điểm dừng lòng tham. 


`" 
ø 
è` Ø 


Ráng hồng trời Tây 105 


Đủ đồi có gì ña 


Tập nhìn vào đời sống của ta, tập nhìn vào mọi vật xung 
quanh ta thì ta thấy cuộc đời vô vàn châu báu, cần khám 
phá và ứng dụng. 


Bạn thử hỏi đời có gì hay, để ta tìm về châu báu trong 
dung lượng tích lũy vào ra, tìm tòi nhiều điều thú vị. 


Trăng, nước, biển, cỏ cây, hoa lá, đất đá, giun dế, thông 
reo và vô vàn thứ hiện hữu, khi chúng từng ngày đang giúp 
ta đẹp và tận hưởng cuộc sống. 


Chỉ có con người do vô minh, do tâm ích kỷ, do tâm 
tham vọng, do tâm ái nhiễm, muốn chiếm hữu tìm cầu nên 
đời sống của ta bị hạn chế, bị ô nhiễm do tâm ta tạo nên 
cho thiên nhiên. Do ô nhiễm khiến cho ta khó thở, vì khó 
thở mà đưa đến bệnh tật, vì bệnh tật mà dẫn sinh hệ lụy 
phiền não và ưu sầu. 


Bạn biết đó, thử hỏi đời có gì hay khi ta biết trân quý để 
sống chậm và nghe từng dòng thời gian vô tranh để sống, 
thời gian vô tranh là không phải chúng vội qua mau, mà 
do chúng ta sống không biết tận hưởng sống hết mình để 


106 Thích Minh Thế 


làm lợi cho đời, nên chúng ta tự đặt ra mong thời gian dừng 
lại, điều ấy quá phi lý. Vì sao? Vì thời gian trôi, tuổi thanh 
xuân trôi dần theo năm tháng. Do ta không chịu ngồi yên 
để tập trung sống đúng, sống khỏe, sống có mục đích và 
lý tướng thì ta vụt tắt. Như vậy, ta cần sống có mục tiêu, 
sức khỏe, thời gian cùng hữu ích cho mình và muôn người, 
đồng điều thời khắc muôn vật từ xa nên ta có những thứ 
bình dị và chân lý đẹp trong cuộc sống thủy chung từ thời 
vô tranh. 


Đời rất hay khi chúng ta biết sống, biết giúp đỡ và sẻ 
chia, đời rất hay khi diệt tâm tham nhiễm ô trược, để tâm 
diệt vô tham ấy chính là chìa khóa mở ra hạnh phúc khi đời 
ta đầy góp những thứ trân trọng bảo vệ cho đời. 

Đời rất hay khi hoa lá, cỏ cây, sông ngòi chúng hiện 
hữu tương quan tương chuyên, chúng sống đúng thiên 
chất của chúng, chúng giúp đời sống đẹp trong cuộc tình 
tri kỷ tri ân. 

Đời rất hay khi tâm bạn bỏ vô nhiễm tham nhũng, thì 
đời giúp bạn có lối về tự do, không bị ngục tù chỉ phối. 

Đời rất hay khi chúng hiện hữu mà không chiếm hữu, 
chỉ có tâm con người bị chiếm hữu không có điểm dừng 
lòng tham. 

Đời rất hay khi mỗi cương vị đóng góp cho ta một khía 
cạnh ấy, chúng càng cho ta góc nhìn từ vạn lối nhân duyên. 

Nên từ các bản nhạc giun dế, các bản nhạc chân thật tự 
tâm chúng luôn hiện hữu, để tìm về tâm Phật. 

Thử hỏi đời có gì hay, bạn nên viết tiếp cuộc tình của 
mình, cách sống của mình để in lại tấm chân tình vô thanh. 


Ráng hồng trời Tây 107 


Thử hỏi đời có gì hay là bài học lớn từ đời tôi, khi tôi 
ngồi lại lật từng trang kinh nghiệm để sống chính mình 
trong bản nhạc không tình ru ca. 

Còn bạn thì sao? Thử hỏi đời có gì hay nhé? Để trả lời 
cho câu hỏi bên trong, và bên ngoài luôn hiện hữu tất cả 
ngàn mây. 


108 Thích Minh Thế 


hà ‹ Tâm thù Uặt là tâm sinh ra cảnh giới địa ngục, 
Uì cảnh giới này còn tâm sân nối lên rất nhiều, tâm 
thù Uặt sẽ rơi uào tà kiến, đoạn kiến, uậy thì muốn ` 
giải hóa tâm thù uặt bạn cần uê ngôi yên để sám 
hối, tìm lại chính mình để đoạn tâm thù Uuặt ¬ 
` 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 109 


-iảm dân cái lấu tấu )§f 


Trong bản chất sự sống của chúng ta hay có tâm thù 
vặt, vì sao tâm thù vặt lại có mặt nơi thân và tâm? Vì tâm ấy 
là tâm hơn thua, tâm bản ngã, tâm ganh ty, tâm đố ky, tâm 
ta và thân ta khi ai đụng vào mà không làm ta bình an, tâm 
ta và thân ai đụng vào mà không làm lợi cho ta, hay mặt 
khác người ấy nói xấu ta, chỉ trích ta, làm cho ta lúc nào và 
ở đâu cũng mang tâm thù vặt. 


Bạn biết không? Tâm thù vặt là tâm sinh ra cảnh giới 
địa ngục, vì cảnh giới này còn tâm sân nổi lên rất nhiều, 
tâm thù vặt sẽ rơi vào tà kiến, đoạn kiến, vậy muốn giải hóa 
tâm thù vặt bạn cần về ngôi yên để sám hối, tìm lại chính 
mình để đoạn tâm thù vặt. 

Do vậy bản kinh Pháp Cú có dạy rằng: 

“Giữ ý đừng phẫn nộ 

Phông ý, khéo bảo Uệ 

Từ bỏ ý nghĩ ác 

Với ý, nghĩ hạnh lành”5 


® Trích phẩm Phẫn nộ, số 233, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 


II0 Thích Minh Thế 


Thật vậy, tâm thù vặt muốn giảm dần là buông bỏ khéo 
léo từ ý nghĩ cá nhân tôi là số một, từ bỏ ý tôi là hoàn hảo 
chẳng có ai khác. Phòng được ý thức tâm bình đẳng, thì ta 
có tâm an bình không bao giờ có tâm thù vặt. 

Ta bảo vệ tự thân ý giác, thì thân ý giác giúp ta bảo vệ 
nhắc nhở bỏ qua tâm tham, tâm sân, tâm si, bỏ qua vậy 
ngọn lửa thù vặt sẽ không bao giờ đốt lò tâm thanh tịnh 
của bạn. 


Ta bảo vệ ý thức và trách nhiệm không thù vặt, ta cần 
dung hòa và bao dung, đưa đến đời sống cho ta thức tỉnh. 

Ta bảo vệ từ lý tướng cái nhân, lý tưởng cái ta, lý tưởng 
cái chủ thuyết văn minh một đồng thể nhất quán thì xã hội 
này, gia đình này, con người này sẽ không mang tâm thù 
vặt, mà ngược lại, sự giúp đỡ, tha thứ, bao trọn cả trái tim 
từ nguồn sống thì đó là bạn sẽ biết thả tâm thù vặt. 


Tâm thù vặt có khắp mọi nơi, nếu ta biết ngồi yên để 
nhìn lại tâm hồn của mình sâu cạn thế nào thì tâm thù vặt, 
sẽ từ từ rơi rụng. 


Bạn biết không? Thực tập quán chiếu, có khi bạn cần 
ngồi tĩnh lặng một mình buông tâm thù vặt, tâm đốt lò lửa 
tham, tâm đốt lò lửa sân, tâm đốt lò địa ngục trầm luân, 
khiến cho đời sống thù vặt sẽ mãi mãi đi vào ngõ cụt. 


Ai buông tâm ấy được, người đó sẽ có mặt trong cung 
trời tự do, không phải chủ nghĩa cá thể, mà cũng không kẹt 
vào chủ thuyết số một trần gian, để từ đó ta tiến lên trong 
tư duy giữa không gian 3G của thế kỷ văn minh. 


Ráng hồng trời Tây III 


Thế kỷ văn minh là không thù vặt, không hận thù, mà 
thế kỷ ấy Phật dạy trong sự tình thương qua lục hòa công 
trụ. 


Trong thế giới ấy, bạn và tôi cùng về mở tâm không thù 
vặt mà ngược lại, nhìn tâm trí tuệ và tình thương. 

Thương những gì cần làm, yêu những øì cần lý trí trong 
chốn óc yêu thương. Bạn cùng tôi tìm về trong nguồn chân 
tuệ bao dung, để ta là chính ta. 


II2 Thích Minh Thế 


ø `« 
,s 


Khổ äãau sinh ra từ tâm lùi bước, từ tâm bất 
cẩn, từ tâm không ý niệm rõ con đường ta đi thế è 
nào, khiến ai ở bên bạn cũng không an toàn. ` 


ø 


`. 
®ẹ 


Ráng hồng trời Tây 113 


-6ống đi vôi kjáf 


Bạn biết không, trong cuộc sống của bạn liên hệ đến 
nhiều mối lương duyên, tương đông, ý nguyện hay tâm tự 
tại trống không, vắng lặng, đoạn tận sự sinh khởi tham, 
sinh khởi sân, sinh khởi thù hằn. Do tâm đoạn tận nên mối 
lương duyên tương đồng tạo ra tâm chân thật, tâm tánh 
tình cảm, tâm tánh giúp đỡ và tạo ra sự hòa khí tương nhân. 


Một đời của bạn phải phấn đấu vượt qua giông bão 
thời gian, làm một cách hết lòng, làm bằng tính tình tâm 
linh Tam bảo, để tình yêu đó là nguồn khởi sinh trí tuệ và 
an nhiên trong vạn lối. 


Sống đi rồi biết, khi bạn đạt được cuộc đời từ công danh 
trong thi đại học, hay thành tựu sự hạnh phúc trong tình 
yêu, đạt được cuộc sống viên mãn, thành tựu ý chí vươn 
lên trong niềm tin Tam bảo qua sự định hướng đường đời. 


Sống đi rôi biết, khi bạn thành công thì gia đình bạn, bố 
mẹ, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp, người thân bên bạn 
lúc nào cũng xem bạn là lối đi đích thực an toàn, vì bạn có 
khả năng định hình cuộc sống. 


114 Thích Minh Thế 


Vậy định hình cuộc sống người ấy cần và đủ sự tư duy, 
sự định tinh trong thiền tập, đạt được sự cần và đủ trong 
phương diện nắm bắt thời đại sâu sắc, nắm lấy cơ duyên 
đừng để vụt tan, đánh mất cơ duyên được sống. 


Sống đi rồi biết, một khi tâm bạn chẳng bao dung mà 
ngược lại ích kỷ khiến đời sống bạn mông lung trong tác 
nghiệp định hình sự sống. Vì bạn đi sai, làm sai lý trí, mất 
đi phương thức an toàn, mất luôn bản tâm Tam bảo, khiến 
đời sống bạn gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Ví như bạn tù 
tội nghiện ngập, gia đình bất hòa, vợ chồng ly thân, con cái 
không đủ sức thuyết phục, kinh tế yếu dần kèm theo người 
thân bạn khổ đau. Khổ đau sinh ra tâm không định ý tác 
nhân, vì tâm ấy mông lung không có cách suy nghĩ và sống. 


Khổ đau sinh ra từ tâm lùi bước, từ tâm bất cần, từ tâm 
không ý niệm rõ con đường ta đi thế nào, khiến ai ở bên 
bạn cũng không an toàn. 

Sự an toàn là tâm hùng dũng, tâm không được kém 
phước mà phải có phước đầy đủ, nên ta mới có góc nhìn 
qua năm căn bản sự sống. 


Có năm căn bản trong đời sống đó là: 


Tín căn, ta còn tín nhiệm trong niềm tin sự sống, niềm 
tin giác ngộ, để duy trì liên tục tương quan đến gia đình và 
công việc, duy trì tâm chân thật, tâm vấp ngã vượt qua lòng 
tin sâu chắc chắn, có vậy bạn mới biết cách sống nơi trái 
tim tự thân ta. 


Tấn căn là sự nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ, nỗ lực 
từ tư duy đến hành động, nỗ lực từ năng lượng duy trì niềm 


Ráng hồng trời Tây 115 


tin, để ta cần sống đi rồi biết ai là thật, ai là giả, ai là người 
giúp ta có tín căn, đến tấn căn trong đời sống. 

Niệm căn là sự nhớ nghĩ không ngừng nghỉ, liên hệ đến 
đời sống giác ngộ, thành công liên tục, nhớ nghĩ để định 
hướng lối đi, sống đi rồi biết cách trở về trong sự thức tỉnh 
toàn cầu. Xã hội nhớ nghĩ thì xã hội ấy luôn luôn an toàn 
trong trí giác niềm tin tâm linh, chọn bộ luật thích hợp áp 
dụng toàn dân luôn nhớ nghĩa về đi, đứng, nằm, ngồi phải 
tê chỉnh, thì xã hội đó là hạnh phúc, một xã hội hạnh phúc 
phải tin Tam bảo, nhân quả và nhân duyên, đúc kết qua 
nền tảng đừng nói láo, đừng làm mất hạnh phúc, bảo vệ 
tài vật, bảo vệ mạng sống, bảo vệ đúc kết nền tảng tư duy 
nhớ nghĩ đúng chân lý trong trí tuệ hành động và việc làm 
chân thật. 


Định căn là sự duy trì phát huy bằng tâm thức, thông 
thuộc tất cả sự phát sinh ra tâm. Vì tâm là hành động tạo 
tác, nếu tâm thiện sinh ra xã hội, con người, gia đình, bạn 
bè thiện lành, nếu tâm ác sinh ra xã hội từ con người có tật 
xấu bóc lột, chiếm đoạt, ức hiếp, hối lộ, tàn xác trên tâm, 
tàn xác trên thân, tàn xác trên trí, tàn xác trên phương diện 
địa ngục, tù đày hay gia đình tan vỡ. 

Tâm định tĩnh là tâm thiển quán, giác ngộ từ sâu đến 
cạn, từ đục thành trong, từ ngu thành trí, từ tuệ thành ánh 
sáng vô ngần. 

Tâm bất an bấn loạn không định tĩnh được là tâm đó 
đi vào tù tội và mê lầm. Nên ai có định tĩnh người ấy sẽ có 
con đường tự do. 


Tuệ căn là trí tuệ căn bản vượt ra khỏi tâm tham ái, 


II6 Thích Minh Thế 


tâm mù quáng. Tâm chân thật từ nơi thệ nguyện tuệ giác, 
tuệ nguyện tuệ giác là nói là làm, không phải nói xong để 
đó một cục, ngược lại tâm tuệ giác qua nguyện giác là cần 
phát huy nỗ lực hơn. Từ tuệ giác, qua nguyện giác, qua đến 
tỉnh giác là đó là tâm Phật, tâm giác ngộ hoàn toàn từ niềm 
tin căn bản. 

Cũng vậy, một con người có tỉnh giác hoàn toàn thì 
người đó là trí nguyện kiên hạnh thong dong. 


Sống đi rôi biết, ai có được năm sở hữu trên người đó sẽ 
có lối về trong ta, qua mọi hoàn cảnh, qua mọi thích nghi 
ứng nghiệm trong đời nhân duyên. 


Sống đi rồi biết, tôi đã làm còn bạn thì sao? 


Ráng hồng trời Tây 117 


118 Thích Minh Thế 


ø `« 

z.€ 
® - Thỏa súc kết nối, khi ta hiểu uê tri thức qua 
Q_ cách sống, cách hành, cách ứng, cách tư duy, cách 


quán chiếu, cách nhìn nhận uà đi uào thực tiễn đó 
là phát triển nguồn trí tuệ giác niềm tin. 


Ráng hồng trời Tây 119 


fhỏa bức Êếf nối 


Ánh nắng hoàng hôn đang buông dần vào trong ngọn 
núi phía Tây, giữa đại ngàn sơn thủy hữu tình nơi miền 
Trung xứ Huế. Ta đã về tìm lại qua từng góc cạnh thời gian, 
để thỏa sức kết nối với mây trời tự do. Một đức tính tình 
thương dung dị, một đức nguyện cao vời, một nguồn chân 
thật vô biên, một bản tâm an tịnh để thỏa sức kết nối đất 
trời tự do. 


Ánh nắng giữa đất trời đã làm cho nguồn dung hòa 
nhiệt lượng ngày càng gia tăng, càng ngày càng bị sức nóng 
lan tỏa cả đất trời, khiến cho con người chúng ta thân mệt 
tâm phiền. Ánh nắng là vậy đó, nếu muốn thỏa sức kết nối, 
bạn cần phải tìm về tâm bớt sân hận, tâm bớt tính thù hẳn, 
tâm bót tính xu nịnh, tâm bớt tính ái nhiễm, tâm bớt tính 
nịnh hót uy quyền, mà trái lại thỏa sức kết nối với tâm hồn 
chân thật, tâm trí tuệ khiêm cung, tâm tình yêu trân quý, 
tâm an tịnh tự do, có vậy kết nối của ta sẽ thỏa sức trong 
mây trời thong dong. 


Hôm qua, có vị pháp hữu từ xứ Ân nhắn tin hỏi tôi, vị 


120 Thích Minh Thế 


pháp hữu Thích Huệ Văn, cũng là người anh em huynh đệ 
đồng tu thuở thiếu thời dưới vùng đất Cố đô Huế. 


Thầy đã thường xuyên liên hệ qua nhiều góc nhìn Phật 
giáo, lấy tư duy trí tuệ của Kinh Tạng làm nền tảng, lấy giới 
luật làm bậc thầy sống trong chánh hạnh. Pháp hữu hỏi: 

“Thầy Minh Thế có khỏe không? Tu học sao rồi, tư duy trong 
con đường trí tuệ giữa nên tảng tâm linh và thực tiễn sao?” 

Đáp: 

“Minh Thế an tịnh, bình yên tự thị giữa đôi dòng thuận 
nghịch, lấy trí tuệ và tâm hành ứng dụng giữa niềm tin căn 
bản giới luật và lối sống chân thật để tâm có chỗ quay về”. 

Rồi tôi nói tiếp: “Minh Thế đang nghiên cứu về Bhutan, 
để xem sự tư duy nền hạnh phúc có gì lý thú để thỏa sức kết 
nối ước mo”. 

Huệ Văn trả lời: 

“Vâng, thầy biết không, trong các thứ tăng trưởng, tăng 
trưởng trí tuệ và đạo đức là sự bền vững nhất trên cuộc đời, 
là sự thành công trong công cuộc vận hành bánh xe chánh 
pháp của Chư Phật ba đời thầy ạ”. 

Tôi đáp: 

“Thỏa sức kết nối, khi ta hiểu về tri thức qua cách sống, 
cách hành, cách ứng, cách tư duy, cách quán chiếu, cách 
nhìn nhận và đi vào thực tiễn đó là phát triển nguồn tuệ 
giác niềm tin. 


Huệ Văn chia sẻ: 


Ráng hồng trời Tây 121 


“Thầy biết không, bám víu vào cái danh hư, cái tên gọi 
viễn tưởng, cái pháp hành chưa sâu, mà cho ta là số một, cái 
bám víu vào vô thường thì cuộc đời đâu thỏa sức kết nối mà 
ngược lại, tự do trong sanh tứ thì chưa bao giờ đạt được”. 

Tôi đáp: 

“Vâng, huynh biết đó nguồn an tịnh là nguồn trí tuệ giải 
thoát, nguồn tuệ nhật thường hằng, nguồn chân thật sống 
theo cách của Chư Phật, đi theo con đường bát chánh ứng 
dụng, làm theo hạnh nguyện năm căn trở lối tìm về căn 
nguyên sự sống, để ngồi lại tỉnh chuyên hơn, phóng nguyện 
tìm về trang pháp quán chiếu thiền tập vô thường, để ta 
ung dung trong chiếc áo Như Lai, trong quá khứ ba đời”. 

Hữu Văn đáp: 

'“hật vậy, cái tình, cái lý, cái nghĩa dung hòa trong vạn 
cảnh chân tâm khi ta tìm vào nguồn đạo, đó mới đích thực 
là ta”. 

Tôi nói: 

“Cảm ơn thầy, người pháp hữu đã có nhiều tâm huyết 
ấn mình trong chốn tùng lâm, tìm về an trú trong nếp sống 
thiền môn”. 

Qua cuộc tâm sự với vị pháp hữu tôi đã thỏa sức kết 
nối với nguồn tư duy để ứng hành đời sống cho ta. Vậy thì, 
thỏa sức kết nối mà Đức Phật dạy và đã chứng nghiệm tha 
tâm thông, tha tâm thông dung nạp với tâm ứng hành, tâm 
tương ứng để mình và bạn luôn tìm về ánh nắng của mùa 
hè tình yêu. 


122 Thích Minh Thế 


; Ê_ 1- “Bình an đến uới bạn không phải từ sự tìm 
l «+ kiếm uà cầu nguyện, mà đến từ sự buông bỏ tính 
\$_ ngã nơi tâm hôn của bạn. Nếu bạn mang tính ngã 
để tìm cầu hạnh phúc chắc chắn thất uọng uà khổ te 
đau sẽ xảy ra cho bạn. 


2- “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi” 


` 
ê 
t` Ø 


Ráng hồng trời Tây 123 


Đfn (gi con đường — 


Đường chúng ta đi có vô vàn ngõ lối, có vô số điểm mục 
đích xuất phát, có vô vàn nhân cách tìm lại cho ta, chọn lại 
con đường đó là con đường dung nạp sự yêu thương, như 
Đức Phật đã dùng tâm từ yêu thương chúng sanh. 


Đường là lối về tự do khi chúng ta xác định mục đích 
đến và đi một cách an toàn. Vì lẽ đó, ta cần chọn cho mình 
con đường chánh niệm, vì con đường chánh niệm này sẽ 
giúp ích cho ta sống trong hơi thở bình an. 

Tìm lại con đường là xã hội văn minh đừng có tâm oán 
hờn thù hận, đừng có tâm chấp ngũ mê lầm, đừng có tâm 
chiếm đoạt sở hữu mà chỉ dụng tâm chân thật, đó là tu tâm 
dưỡng tánh. 


Tu tâm dưỡng tánh để tìm lại con đường tự do. Hôm 
qua, tôi ngồi đọc tập sách: “Nói với cõi người ta” của Ôn 
Thái Hòa, trong đó có bài: “Đi trên mọi con đường”. Bạn 
biết không, ôn dạy: “Bình an đến với bạn không phải từ sự 
tìm kiếm và cầu nguyện, mà đến từ sự buông bỏ tính ngã 
nơi tâm hồn của bạn. Nếu bạn mang tính ngã để tìm cầu 


124 Thích Minh Thế 


hạnh phúc chắc chắn thất vọng và khổ đau sẽ xảy ra cho 
bạn. Và nếu bạn mang tính ngã để kiếm tìm Phật, thì chắc 
chắn yêu quái sẽ xây ra trong đời sống của bạn hàng ngày, 
yêu quái chính là tính ngã của bạn”. 


Thật vậy, tìm lại con đường mà dụng tâm chấp ngã, cố 
thủ, vọng ngôn, mất trí tuệ lý trí, mất luôn tâm thấu hiểu thì 
con đường của bạn đang tìm cũng như ác quỷ yêu quái từ 
trong tính ngã tham, tính ngã sân hận, tính ngã lầm đường 
mê lối, tính ngã kiêu mạn, tính ngã số một quyền uy, tính 
ngã ái nhiễm, tính ngã vọng chấp, tính ngã mù lòa. Vậy thì ta 
cần ngồi yên để quán chiếu và thấu hiểu con đường nào ta 
cần tìm, ý niệm cầu tiến bởi tánh tham dần ra khởi hư danh. 


Chiến tranh công nghệ mạng công nghiệp hiện nay, là 
mối nguy hại cho giới trẻ, khi giới trẻ chỉ biết hưởng thụ mà 
không có góc nhìn quan sát tư duy. Vì sự quan sát tư duy 
giúp cho giới trẻ không bị cạm bấy rô bốt, không bị cạm 
bãy dục vọng tham cầu. Con người bị dục vọng tham cầu, 
chính là mất lý trí, chúng ta phải tìm đường chánh tín, vì 
hạnh phúc của bạn không ai cho bạn, khi bạn tự chọn cho 
mình lối đi. 

Tìm lại con đường là chân lý ngàn đời. Khi mọi người 
hiểu được hai chữ “tự do” trong bàn chân không run sợ và 
hoảng hốt, để mình là một ngọn đèn trí sáng nhất trong đời. 

Đức Phật dạy: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Vậy thì 
thắp ánh sáng trí tuệ trong vạn cảnh con đường, trí tuệ và 
yêu thương cho hôm nay và cho cả ngày mai. 


7 Trích trang 58 bài “Đi trên mọi con đường” sách “Nói với cõi người ta”, tác giả 
Hòa thượng Thích Thài Hòa, xuât bản Hông Đức (2017) 


Ráng hồng trời Tây 125 


126 Thích Minh Thế 


¬ “Thả tâm giữa yêu thương, 
bị Luôn an nhiên tự thị. 
Giữa cuồng phong phố hội, 
Tỉnh giác ý từ bi.” 


Ráng hồng trời Tây 127 


Tiếp xúc hùng cácÍ: nàn yêu lương — 


Bạn sống trong đời cần tiếp xúc bằng cách nhìn yêu 
thương đó là đời sống chan hòa, đời sống chân thật, đời 
sống có lý trí và tập làm trong hành động tư duy. 


Một xã hội công nghệ hiện nay, nếu không tư duy có lý 
trí, không tư duy có tầm nhìn hiểu biết thì sẽ đi lạc hướng 
trong thời đại. 


Cuộc sống dưới chốn thiền môn cũng thế, ta cần ôn 
kinh huyền, ngồi yên để đọc và hiểu, để ứng hành tư duy 
sâu sắc trong từng tâm ý, để thân ta, tâm ta, trí ta, lối sống 
của ta là chất liệu yêu thương. Vậy thì chất liệu yêu thương 
là do tu mà tạo thành, do lòng từ bi hỷ xá mà tạo thành, 
do tâm ý nhẫn nhục nhu hòa mà tạo thành, do chất liệu 
khiêm cung mà tạo thành. 

Tiếp xúc bằng cách nhìn yêu thương qua tâm ý hiểu từ 
sâu đến cạn, từ trong đến ngoài, từ trên đến sự thẩm thấu. 

Tôi đã đọc trên trang tin của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 
có bảy điều sau đây cần ghi nhớ, để tâm yêu thương qua sự 
tiếp xúc chân thành. 


128 Thích Minh Thế 


1) Khỏe, không phải là nhấc lên mạnh mà là để xuống 
nhẹ. Thật vậy, ta khỏe, tâm an tịnh không hờn giận thì thân 
ta khỏe, tâm khỏe do không phiền não nên tâm rơi rụng sẽ 
đưa xuống đất một cách nhẹ nhàng. Ta biết buông bỏ gánh 
nặng xuống, nên khỏe không phải nhấc lên mạnh mà biết 
cách buông nhẹ tâm tham, tâm sân, tâm si mê để cho nhẹ ý 
niệm xấu ác trong tâm, nên tâm ta nhẹ như mây trời tự do. 


2) Kính, không những là đối với trên, mà cả xử trí với 
dưới. Nghĩa là ta phải cung kính từ tâm hồn, hành động, 
việc làm, nhân cách, lớn nhỏ bằng nhau trong ứng xử lục 
hòa công trụ, luôn biết dưới và trên để ta cùng tiếp xúc làm 
nên tâm hồn cung kính. Có vậy tiếp xúc bằng cách nhìn 
yêu thương mới là pháp tu tâm cung kính không phân hạ 
tôn ty, không phân biệt cao hèn thấp kém, giữ tâm thanh 
tịnh chân thật từ nơi lối hành xử cho ta. 


3) Đẹp, không phải là hút người vào, mà là giữ người ở 
lại. Vậy pháp tu tâm từ ái không phải là lời nói hoa mỹ, lời 
chân thật. Cái đẹp từ bên trong tỏa ra như đức hạnh và trí 
tuệ khiêm hạ, để ta có sức hút hấp dẫn đưa người chân thật 
tu hành về bên ta. Đẹp từ góc độ nhân cách, ứng xử, trí tuệ, 
cách sống, cách hiếu thuận nên đẹp là bản chất chúng ta. 
Nên ta cần dụng tâm hiểu hơn cái nào đủ ở tâm, cái nào 
đủ ở thân, để thêm vào đó, ta chính là ta, từ nét đẹp khiêm 
nhường, chân thật, tự do. 


4) Xấu, không phải tại gương mặt, mà là ở tại cách sống. 


Ta biết rồi, một nét xấu từ cái tính nết tham, cái tính 
nết ích kỷ, cái tính nết dục cầu chưa đạt bất tốc, cái tính 
bẩn thỉu và cầu thả, cách sống tốt từ nơi nhân cách làm 


Ráng hồng trời Tây 129 


người, cách sống, cách hành xử, nên từ đó duy trì nguồn 
tuệ giác qua cách sống bằng tâm an tịnh không hơn thua. 
Xấu là do tâm ta không chân thật, mà tâm ta luôn biểu hiện 
tính ác, lường lọc, gạt bỏ cái bất cần trong ta. Vậy thì xấu 
có gì mà buồn, nên cần ngôi lại để sửa tính xấu trong tâm. 


5) Khéo, không phải tạo điều to, mà là làm điều nhỏ. 


Bạn biết không, khéo là con dao hai lưỡi giết chết ta lúc 
nào không hay, khéo quá hóa ngu, là con tim tôi vẽ đừng 
khéo mà hãy tập làm điều nhỏ nhất, để tạo ra cơ hội cho 
mình và xã hội. Có vậy, ta nên tập làm tiếp xúc qua góc 
nhìn yêu thương. Dù bạn là ai, điều to do tham, điều nhỏ 
do khiêm hạ, vậy thì ta cần hiểu và thực tập trong đời sống 
của ta. 


6) Hay, không phải là ngạc nhiên, mà là sự thú vị. 


Trong cuộc sống của chúng ta, có những điều thú vị, 
hay tích cực sống trong đôi chân trí tuệ, nỗ lực vươn lên, bỏ 
qua rào cắn xấu hổ, bỏ qua tính nhút nhát. 


Điều hay không phải là ngạc nhiên trước sự việc làm 
của ta, mà là sự thú vị, hay tích cực hơn trong đều cần nói, 
cần hành động. 

Càng tu bạn cần yên lắng, chớ có manh động, chớ có 
dục cần bất tốc, để rồi về lại với tâm niệm ý thức tỉnh giác, 
đó là điều thú vị. 

Thiền, tịnh, mật, hay trong khuôn phép tư duy ta cần 
làm đều thú vị, để lại dấu ấn cho ta. 

Thật vậy, sự ngạc nhiên là tâm hồn vui thích, bắt đầu từ 
sự thú vị, nhưng đó chỉ là cảm giác tức thời, nó chưa mang 


130 Thích Minh Thế 


lại sự thú vị hạnh phúc. Sự thú vị hạnh phúc, khi bạn hiểu 
và yêu thương trong đời sống chan hòa, đời sống tư duy, 
đời sống có cách nhìn chân thật, đời sống ý thức chánh 
niệm nhớ nghĩa, đời sống có đôi mắt yêu thương, đời sống 
bỏ tâm ghét, tâm ức hiếp kẻ yếu ra bên ngoài, đời sống có 
phương hướng lối đi. Nên sự thú vị của vị xuất gia đó là 
Tịnh viện A Lan Nhã, A Lan Nhã là nơi dưỡng tịnh không bị 
tâm hạn hẹp để rồi ta có cách nhìn qua góc cạnh đa chiêu. 
Hòa thượng Hư Vân đã nói rằng: “Chân tu là thực tướng, 
giản dị trong niềm tin, tin sâu vào nhân quả, lạc cảnh ở 
hiện thân, an vưi trong chánh pháp, tìm về lối chân như”. 


Mặt khác, sự thú vị khi ai nếm được sự thú vị qua sự tu 
và học thực chứng, nghĩa là tâm ta không bị buộc ràng vào 
ý thức mà phải cần thực hành tâm trí niềm tin. 

7) Buồn, không phải do bên ngoài, mà vì ẩn ở bên trong. 

Bạn biết không, đã có thân năm uẩn, thì sự vui buồn 
khổ đau luôn luôn xuất hiện, buôn là do tu không thấy niềm 
tin, hạnh nguyện, phương pháp, nên tâm sinh cảnh buồn. 

Vui là không phải hướng thụ ngũ dục mà vui khi ta có 
lối về tự do. Vì hưởng thụ ngũ dục khi biết nó sinh tâm 
buồn, nó là sợi dây ràng buộc tâm mình vào khuôn khổ 
tham, sân, si, tà kiến, mê lầm, ngu dốt, nên từ đó ác nghiệp 
sinh phiền não do tâm buồn khởi sinh. 

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy người muốn 
chọn bạn lành, phải chọn những người có thể làm: 

1) Dám cho những cái khó cho. 


2) Dám làm những việc khó làm. 


Ráng hồng trời Tây 131 


3) Kham nhẫn những việc khó nhẫn. 


Vậy qua 3 lời dạy, cái buồn tiềm ẩn trong tâm của ta là 
cái khó thực hiện được, chính là cái khó cho đó là tâm bỏ 
tham. Vì tâm ấy luôn ẩn tàng, mà cái tham đó là tham trong 
mọi nghịch cảnh, nên cái khó cho đó là cái tham. 


Mặt khác, tham sinh ra keo kiệt, nên cái khó cho nhất 
chính là tâm xả trong tứ vô lượng tâm. Vì xá đi là nhận lại, 
nhưng càng tu thì càng ham danh, lợi nhuận càng cao 
tham càng sâu, lợi nhuận ít tâm càng kiệt, lợi nhuận phân 
chia thì tâm ích kỷ buồn luôn luôn rơi rụng. Khi ta chấp 
nhận cho đi mọi lợi dưỡng quanh ta. 

Những việc khó làm đó là tâm chia sẻ, vì sao càng chia 
sẻ thật lòng bạn khó mở tâm, khi càng khó mở tâm thì tâm 
buôn ẩn tàng bên trong vô cùng nhiều, càng nhiều thì càng 
thù, càng oán. Nên ta chia sẻ nghiệp quả thì càng tu càng 
giảm quả báo bao đời. 


Vậy, ta cần làm và suy tư để nhân quả của ta càng được 
phơi bày. Trên đời này, chỉ có Tăng thanh tịnh và hòa hợp, 
can cường chấp nhận chia sẻ lỗi mình và lắng nghe lời chỉ 
dạy, duy nhất phước đức đó là ngày tự tứ giữa đại tăng. 

Nên Phật dạy: 

“Lấy đúc báo oán, oán tiêu tan 

Lấy oán báo oán, oán chất chông”. 

Ta cứ tiếp tục trả thù từ kiếp này đến kiếp khác, thì thù 
oán đó sẽ vẫn liên tục lẫn nhau, chưa bao giờ có tâm chấm 
dứt, nên buôn cứ ẩn bên trong. Nên nghiệp đã nặng lại 
càng nặng hơn. 


132 Thích Minh Thế 


Ta cần buông tâm buồn xuống đất, để tự tại trong thân, 
lối về giữa mây ngàn tự do. 


Kham nhẫn những việc khó khăn đó là tu và khiêm 
cung, càng làm ta như sức mạnh kim cương. Vậy thì có gì 
mà buồn, pháp Phật chứng nghiệm pháp tu để trở về tự 
tánh kim cương, sáng trong tỉnh thức lắng đọng qua góc 
nhìn yêu thương. 


Bạn biết không, qua góc nhìn bảy điều mà ta suy 
nghiệm giúp ta rút ra một bài học đó là: 

“Thả tâm giữa yêu thương, 

Luôn an nhiên tự thị, 

Giữa cuông phong phố hội, 

Tỉnh giác ý từ bử. 

Do đó, qua đây tôi đã thực tập mỗi ngày, để giây phút 
trở về trong từng tâm niệm thảnh thơi. 


Ráng hồng trời Tây 133 


& 


134 Thích Minh Thế 


ø 


"hạ 
ệ 


Đời người cần có ba thứ học: Tập học, tập 
sống, tập trân quý uà kính thuận những người ` 
xung quanh. ” 


Ráng hồng trời Tây 135 


"đời người có (;a hú 


Bạn biết không, cái giá trị của con người là cần tìm lại 
chính mình, để từ đó ta sẽ có cách đi và hướng về trong 
cuộc sống tự do. 


Lối đi cuộc sống tự do đó là sự hiểu biết, sự tiếp nhận, 
sự lắng nghe, sự thấu tình đạt lý, sự chấp nhận và tha thứ, 
sự bảo trợ và dung hòa. 


Hôm kia, ngày 01-05-2019, có một người học trò gọi 
điện đến và hỏi tôi rằng: “Bạch thầy, đời người có những 
gì quý nhất?” 


Lắng yên, tôi đã trở về và lưu ảnh trong tâm hồn, tôi đã 
trả lời: 

“Con biết không, đời người cái quý nhất là nhịp thở, 
nếu hơi thở tự do ta sẽ đạt được tâm an tịnh, nhiếp phục 
đi độc ác tham tâm, hơi thở trong không gian trong lành, 
không khí chẳng ô nhiễm thì ta sẽ có được khoảng không 
thanh trong”. 


Cho nên, Phật dạy: “Hơi thở là viên ngọc quý nhất của 
đời người”. 


136 Thích Minh Thế 


Sau khi nghe tôi nói, người học trò đã hỏi tiếp: “Vậy đời 
người có bao nhiêu thứ quý?” 

Tôi trả lời: 

“Đời người có vô vàn thứ quý giá, khi cái này tương sinh 
thì cái kia tương duyên, khi công việc này hữu ích sẽ giúp ta 
có giá trị tỉnh thần, khi một việc bất như ý mà ta biết ôm ấp 
thì đó là bài học vô giá, khi có bài học vô giá ta cần nhìn vào 
sự tương quan tương duyên, nhìn vào sự việc để hành và 
làm, để sống và tiếp nhận. Có vậy thì điều gì cũng giúp cho 
ta có cảm nhận sống là có ích, vì có ích nên ta tiếp nhận 
một cách dễ dàng mà không bị giới hạn thời gian”. 


Thật vậy, qua cuộc nói chuyện với người học trò, tôi đã 
rút ra ba điều cần có trong đời người. 


Đời người cần có ba thứ học sau đây: 


1) Tập học, vì ta càng học và ứng dụng qua kinh điển, 
sách vớ, lời nói, kinh nghiệm trường đời, sẽ giúp ta có trí tuệ 
thông minh và ứng dụng hành xứ một cách thông minh. 


2) Tập sống: Sống là một phương cách, sống bên trong 
ra đến bên ngoài, sống trong đời cần hiểu hơn về hành 
động, ứng nghiệm, sống chân thật, sống có nhân cách thì 
ta sử dụng 5 đức tính căn bản đạo đức đó là: Ủy tín, chân 
thật, tri thức, hiểu biết, chia sẻ. Sống vậy ta có được sự nhận 
thức từ cách sống của ta, sống có lý trí, có quyết đoán, có 
nhân nghĩa quý trọng, có tâm yêu thương, sống là một bài 
học trong đời. 


3) Tập trân quý và kính thuận những người xung quanh. 


Thật vậy, trân quý và kính thuận là nhân cách phát sinh 


Ráng hồng trời Tây 137 


ra đời sống có lý tưởng, nhân cách và trân quý để từ đó 
hiếu thuận, kính thuận với những người xung quanh thì 
đời người sẽ cho ta những thứ sau: 


Nếu ta nóng giận sẽ hủy hoại đời người của ta qua ba 
cái từ tâm nóng giận, từ tâm ngạo mạn, từ tâm nhỏ nhen. 
Nếu ta trân quý và kính thuận thì ta sẽ có ba thứ thành 
công để thấu hiểu ba cái vô thường trong đời người đó là 
thành công, tiễn tài và tiếp bước cơ hội. 

Nếu ta có được từ cái nhìn vô thường, nên ta cần phát 
huy mà đừng từ bỏ chất phác từ nhân cách, lý tưởng từ tư 
duy, sự hy vọng trong đời sống phát triển tiến lên. 


Ta càng trân quý và kính thuận sẽ tạo ra cho ta ba thứ 
quý giá nhất đời người: Là sức khỏe từ tâm hôn đến thể 
chất, tính chân tình luôn có mặt, trong góc nhìn hạnh 
phúc, đó là hướng thiện bản chất chân thật không mưu 
mô, nên thứ giá trị đời người ta có. 


Cổ nhân có dạy: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, thứ tạo 
nên thành công của đời người, nhưng phải biết tạo phúc, 
tạo đức, tạo nhân cách trong cuộc sống. 


Và từ đó góc nhìn từ sự hiếu kính cha mẹ, bản thân 
trách nhiệm gia đình, có tính tâm quý để trở về tâm thức 
thành công. 


Đời người có ba thứ, chúng ta học và phát huy trong 
quan điểm chân thành và trung kiên. Sống trung kiên là 
sống thật, sống thật là sống có cách nhìn vào tám con đường 
Bát chánh đạo mà Thế Tôn chứng nghiệm trong Đạo Đế. 


Vậy thì, ta nên sống để có được góc nhìn qua tính chất 
tu tập mới tạo thành tất cả chân tâm. 


138 Thích Minh Thế 


“ Con đường tôi chọn là tìm uê chính mình, tìm 
` Uuê nguyên tánh lọt lòng như tờ giấy trắng mới tỉnh. 
Tìm lại giá trị đó là quyền sớ hữu nguyên thủy mãi 
mãi uô cùng, thời gian 0ô tận, để ta thấy giá trị mãi _ 
mãi ưới thời gian đó là tâm Uuô nhiễm. % 
s 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 139 


-Giñ gừu ÍinÍ. qnli ñong đời Sống —- 


Trong cuộc sống thường nhật, tỉnh anh trong cuộc đời 
đó là tính chất nhu hòa và chân thật. 


Bạn có nhu hòa mà không chân thật thì cuộc đời của 
bạn chỉ sống dối trá, chỉ sống ích kỷ hẹp hòi, chỉ cho mình 
mà không biết cho người. 


Bạn có đời tỉnh anh chân thật mà không mở tâm nhu 
hòa, thì cuộc sống của bạn càng bị xa lánh, khiến bạn đến 
với ai bằng lòng chân thật, nhưng tính nhu hòa kham nhẫn 
bạn bị hạn chế, tức khắc đời sống tinh anh của bạn sẽ xa 
dần những con người tốt. 


Bạn có đời sống vừa nhu hòa, vừa có lòng chân thật thì 
đời sống ấy tạo nên môi trường hạnh phúc, môi trường an 
lạc, môi trường tự do, và khiêm cung trong đời sống một 
cách thánh thơi. 


Bạn sống trong đời sống khi tâm hồn của bạn, với tính 
chất tinh anh như lòng nhu hòa và lòng chân thật không có 
mặt thì đời sống của bạn bị vô cảm, bị gò ép tất cả những 
thói quen ích kỷ cuộc đời. 


140 Thích Minh Thế 


Vậy, tỉnh anh trong cuộc sống cần có tính quan sát 
bằng lòng nhu hòa và chân thật tự thân. 


Hôm qua, có một người bạn đến thăm tôi, và có cho tôi 
xem một câu nói rất hay. 


“Có hai con đường, không cùng mục đích và không 
cùng kết quả: 


1) Con đường đi vào bên trong, khám phá và nhận lại 
cái chân thật cúa mình, bản lai diện mục, chân tâm hay 
niết bàn. 

2) Con đường đi vào đời, đi vào thế giới sắc tướng, thế 
giới biến đổi, thế giới của chu kỳ, đầy ma mị và cám dõ, 
cũng không ít khổ đau và ê chề”. 

Người bạn tên là Đức Phạm đã hiến tặng cho tôi và từ 
đây tôi đã rút ra. 

Giữ gìn tỉnh anh trong cuộc sống, để ta đi đến con 
đường vững chắc, gọi tạm bình yên ngôi lại, lắng nghe lời 
nhu hòa và chân thật từ tâm. 

Trong con đường tôi chọn là tìm về chính mình, tìm về 
nguyên tánh lọt lòng như tờ giấy trắng mới tinh. 

Tìm lại giá trị đó là quyền sở hữu nguyên thủy mãi mãi 
vô cùng, thời gian vô tận, để ta thấy giá trị mãi mãi với thời 
gian đó là tâm vô nhiễm. 

Thật thế, trong bản A Tỳ Đạt Ma - Tập Dị Môn Túc luận 
có nói đến ba tâm: 


Ráng hồng trời Tây 141 


'“Iâm dụ như lậu nhọt, tâm dụ như ánh chớp, tâm dụ 
như kim cương”.° 


Bạn biết không, có hai con đường khi người bạn đưa tôi 
đọc và nghiệm sâu hơn khi tâm vô nhiễm, để liên hệ đến ba 
tâm nằm trong Luận A Tỳ Đạt Ma - Tập Dị Môn Túc luận, 
nó đã nói lên tâm thức của ta cần ứng hành tu học và sử 
dụng trong đời. 


1) Tâm dụ như lậu nhọt nghĩa là dòng tâm thức ích kỷ, 
tâm thức tham chất chứa, tâm thức sân chất chứa, tâm 
thức si mê mù quáng chất chứa, tâm vọng ngôn, tâm hận 
thù oán đối, tâm vọng tâm thô tục, tâm ác tâm mới láo, tâm 
ưa câu chức quyên nịnh hót, đó là tâm bị những ung nhọt 
từ bên trong. Tâm tham nhũng chất đầy quyên uy, nên ai 
sống trong đời sống cần giữ gìn tỉnh anh hơn, đừng rơi vào 
cạm bẫy cuộc đời ung nhọt mà khó tìm cách tháo gỡ. 


2) Tâm dụ như ánh chớp nghĩa là tâm bị dẫn dắt trên 
con đường tu tập, giữ gìn tỉnh anh trong đời sống để hiểu 
biết và ứng dụng, đạt được sự an tịnh giải thoát để bạn trở 
về cội nguồn gốc rễ của thân, của tâm mà không bị não 
phiên, không bị hờn giận, tâm bạn không bị kẹt vào hai 
trạng thái cực đoan mà ngược lại nỗ lực tu học, nỗ lực hành 
trì, nỗ lực sống tốt trong ý niệm an tịnh. Vì ý niệm an tịnh 
giúp cho bạn thấu hiểu vừa mới xuất hiện mà chúng ta 
không quán chiếu thì như ánh chớp vụt tan. 


Thật vậy, thiền tập trong tâm chân thật và nhu hòa để 
có được sự thức tỉnh trong hạt giống chân thành tự do. 


8 Trích trang 139- Phước Nguyên dịch - 2019 NXB Hồng Đức 


142 Thích Minh Thế 


3) Tâm dụ như kim cương nghĩa là tâm nỗ lực tu tập, 
hành trì giới hạnh, giữ gìn tinh anh trong cuộc sống phải 
nhờ phát nguyện tu học thọ giới, nhờ cái thấy tư duy đích 
thực trong Bát chánh đạo, quán chiếu tuệ giác qua thiền 
định phát sanh ý niệm an trú, giúp ta thấy hiểu tâm chân 
thật, tâm nhu hòa từ đó sinh trưởng tuệ giác. Có như vậy 
người hành trì cuộc sống ổn định, bền vững trong ý niệm 
tỉnh giác thì chắc như kim cương, mà kim cương không bao 
giờ bám đầy bụi phiền não, bụi ngu si, bụi tham, bụi sân 
hận, bụi tà kiến, bụi ngũ dục, bụi mưu cầu dục lạc. Bụi đời 
tu học phải nhờ tâm kim cương đại bỉ ứng hành, tâm kim 
cương đại từ ứng hành, tâm kim cương đại hỷ ứng hành, 
tâm kim cương đại xá ứng hành nạp thân. 


Bạn làm được vậy, thì tam tâm luôn gạn lọc và dứt trừ 
được định kiến ác tâm, mà thay vào đó dẫn ta về đời sống 
chân thật và nhu hòa thân tâm. 

Giữ gìn tỉnh anh trong đời sống ta cần ôn lại sự thiền 
định, qua trí nguyện công tu để ta về chung một lối con 
đường vạn nẻo rong chơi. 


Ráng hồng trời Tây 143 


144 Thích Minh Thế 


ø `« 
„9 
tà ‹ 


Đúc Phật đã dạy tất cả chúng sanh đều có Phật 

Q_ /ánh, nghĩa là chỉ cho chúng ta hiếu 0à tư duy Uễ 
lối mở tu học, không còn độc trí ác nghiệp ngã kiến 
tham sân. 


` 
è 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 145 


Đj?m Íq¡ lời xiia 


Bạn biết không, tìm lại lời xưa là một bản chất chân 
thật của ta, trong đời ta thường hay quên đi gốc rễ và quên 
đi tâm chân thành hướng về lời dạy xưa. 


Vì thời gian qua đã làm cho bạn say đắm và vụ lợi, say 
đắm vào chức danh, say đắm vào ngũ dục thế nhân, say 
đắm tiền, say đắm tình, say đắm ăn, say đắm ngủ, say đắm 
địa vị chủ thể hơn thua, người thường rơi vào cảnh lạc lối 
khó trở về. 

Mặt khác, ta cần tìm lại lời xưa để ứng dụng tu và học, 
nghiệm và làm, nghĩ và hành, dung nạp và chuyển hóa thì 
nghiệm lại tìm về những giá trị căn bản đạo tâm, chớ quên 
đi phương trời mộng ảo. 

Thật vậy, tôi đã được thầy dạy cho tôi rằng: “Tu và học là 
ta cần ngôi lại để tháo gỡ những uẩn khuất cho nhau. Nên 
cần tìm lại lời xưa của Chư Phật mà ứng nghiệm tu hành”. 

Cho nên thầy tôi đã chỉ dẫn ở bản kinh A Hàm và 
NiKaya chỉ ra cho tôi ôn lại và tu học theo bản nguyện “Sứ 
mệnh Phật Đản” mà ứng hành như sau: 


146 Thích Minh Thế 


1) Hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ. Thật vậy, do cái 
hiểu cạn cợt, do cái hiểu thiển cận, do tri kiến nhận thức 
bị nông cạn, bị hạn chế nên ta cho ta là số một, nên không 
học và hành, ứng nghiệm tư duy, nên ta càng nói càng sai, 
càng làm càng hỏng chuyện. 


Nên, Đức Phật đã dạy tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh, nghĩa là chỉ cho chúng ta hiểu và tư duy về lối mở tu 
học, không còn độc trí ác nghiệp ngã kiến tham sân. Từ đó 
ngôi lại để hàn gắn vết sẹo đã bị xiêu vẹo đổ vỡ từ tâm, từ 
thân, từ ngã sở tri kiến sai lầm. 

2) Dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo. Thật vậy, con 
người do định kiến sai lầm đi theo sự phân hóa tham sân, 
do cái ép mình vào khuôn khổ tham danh, do con người 
mất đi tư chất đạo đức, mất đi nhân tính. Nên Đức Phật 
đã thị hiện để xây dựng lại nền tảng đạo đức căn bản đó là 
nguyên lý trung đạo, tính chất không phân thị hơn thua, để 
cho chúng ta có góc nhìn trở về nguyên lý trung đạo chính 
giữa để giữ gìn diềm mối tư duy. 

3) Soi đèn cho mọi người thấy, nghĩa là ta cần hiểu hơn 
con đường chánh kiến. Thật vậy, Đức Phật chỉ cho ta trở về 
cội nguồn tuệ giác, đưa ta tìm về lối xưa, giúp ta thoát khổ, 
dựa trên nguyên lý bốn sự thật và định hướng con đường 
thoát ly khổ lụy, trở về tạo nguồn hạnh phúc chân thật theo 
nguyên lý tự do. Chính từ đó Đức Phật dạy cho các vị đệ tử 
rằng: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”, nghĩa ta cần giới nương 
tựa làm bậc thầy chỉ dẫn, để cho cuộc sống thanh đạm. 

Cuộc đời từ xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa giữ gìn 
nguồn tuệ giác trong ý niệm soi sáng tâm thức, qua nhận 
thức hiểu rõ nguồn gốc từ triết lý tự thân. 


Ráng hồng trời Tây 147 


4) Dẫn đường cho mọi người đi nghĩa là ta cần học và 
làm theo, theo dẫn người xưa tìm về nguồn cội, để từ đó ta 
hiểu biết và hành giữ. Đạo Phật là sự giải thoát, giúp ta trở 
về tìm lại, dẫn dắt và hướng dẫn trên lộ trình giác ngộ và 
giải thoát. Dù bạn là ai, sang hèn hay bần cùng khổ lụy, bạn 
cũng cần có tư duy học hỏi, có vậy bạn mới là người theo 
đạo giải thoát Như Lai. 


Đạo Phật là chấm dứt cái cực đoan tà kiến nhị biên, 
phân lập, đối trị, tông môn hệ phái, nếu bạn còn tâm đó thì 
đâu có thể quay về tìm lại lời xưa. 


Nên, “Đức Phật xuất hiện giữa cõi đời, không như 
những vị thần linh và không lề mặc khải cho ai và cũng 
không cho ai mặc khải”. 

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã trao tặng cho Lục Tổ thứ này, 
khi Ngài đưa lên thuyền trở về Phương Nam với bài thi kệ 
sau: 


Chữ Hán 
“lš&RP# 
llitãi+ 
#tl§RMIL#E 
#t|#7R##ZE”. 
Âm Hán: 


“Hữu tình lai hạ chủng 
Nhân địa, quả hoàn sinh 
Vô tình ký uô chủng 

Vô tánh diệt Uô sanh”. 


148 Thích Minh Thế 


Dịch nghĩa: 
“Hữu tình đến chèo chống 
Nhơn Đúc quả lại sanh 
Vô tình đã không chống 
Không tánh cũng không sanh”. 
Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch 
Tạm dịch: 


“Hữu tình đến ươm mâm 

Nhờ duyên đại chủng sinh 

Vô tình đã không chống 

Không tánh chẳng không sanh”. 
Thích Minh Thế dịch 


Thật vậy, khi mê là nhờ vào lời xưa chỉ lối, ngộ tỉnh rồi 
nhờ trí sáng dẫn lối ta đi. 

Qua đây, bạn và tôi cùng ngôi lại trong chiếc áo Như 
Lai, ngôi tòa Như Lai, trí nguyện của Như Lai, để từ đây tìm 
lại lời xưa là bài học ngàn đời tự do. 


Ráng hồng trời Tây 149 


t 


150 Thích Minh Thế 


ø 


_ 
.Ñ 
ệ 
' Sự giải thoát là nếm được pháp trụ uà pháp 


Uị để ngộ chứng khai thị đạo trong đời giải thoát, 
chuyển hóa tâm thúc. 


N. 
—_ 


Ráng hồng trời Tây 151 


_@lđf Íoc 


Bạn tu tập về pháp môn thiền định, bạn cần chắt lọc 
thân tâm, hơi thở, để tinh cần trong đời sống chân thật của 
pháp thiền trong cuộc sống, hiện tại và tương lai. 


Bạn tu tập về pháp môn Tịnh Độ, bạn cần an trú sự 
ý thức có mặt trong đời, sự vận hành của tâm, sự trung 
chuyển chất độc tham, sân, si và từ đó ứng hành pháp 
quán niệm ngay giữa cuộc đời đầy bụi nhơ về trước. 


Để Tịnh độ hay Thiền tập là thể quán nhất như, cái sâu 
sắc trong tâm ý, cái trực chỉ trong thân hành. 


Bạn biết không, trong đời cần thực hành đến pháp trí 
tuệ tin sâu, vì tin sâu là tin nơi công dụng tu trì, nếu không ta 
sẽ định hướng không có lối thoát, không có lối trở về, không 
có con đường trung đạo, mà rơi vào phiền não, rơi vào tham 
dục, bám chấp, rơi vào chức danh quyền quý. Cho nên, ai 
vào thiền định để thanh lọc tâm đạt nguyện tịnh hóa cảnh 
thức trí, thì hãy an trú trong từng ý niệm xá buông. 


Mặt khác, bạn cần nỗ lực hành trì tu tập, vì Đạo Phật 
là đạo giải thoát không phải dụng ngôn lý luận, làm những 


152 Thích Minh Thế 


công việc vô ích, không dụng công tu, không dụng công trì, 
không dụng công hành, mà rồi chúng ta hay chính bạn bị 
đánh lừa hố sâu tư duy. 


Do đó, sự giải thoát là nếm được pháp trụ và pháp vị 
để ngộ chứng khai thị đạo trong đời giải thoát, chuyển hóa 
tâm thức. 


Bạn cần hành trì, thực tập để chính bạn là cây bồ đề 
vững trú trong đời thực hiện an tâm. Ai làm được người ấy 
có sự chắt lọc thân, chắt lọc ngôn ngữ, chắt lọc lý luận, chắt 
lọc tâm niệm ác, chắt lọc công dụng tu trì. Chính tôi cần 
thực tu, nên tôi nghe Hòa thượng Thanh Thế, trụ trì chùa 
Bửu Tịnh - Lâm Đồng, Ngài dạy rằng: “Chắt lọc pháp để an 
trụ trong đời sống giải thoát, pháp đó là vị thực hành an lạc 
trong đời sống chân tu”. 


Do vậy, ta cần thực hành trong lòng từ, phát khởi qua 
sự chắt lọc giải thoát thiền định và tịnh độ, hay trong các 
phép đều giải trừ cấu hệ phức tạp não phiên, làm chướng 
duyên cho sự tu tập ngay trong ta. 


Ráng hồng trời Tây 153 


{ong dền ngôi lạ 


Cuộc đời tu tập, đôi lúc chong đèn ngồi lại để nhìn vào 
chính mình, nhìn vào vận hành của tâm, nhìn vào chánh 
kiến qua cái thấy thực tế. 


Chong đèn ngồi lại tìm về bản thể, đón nhận sự thực 
trước trong đời, chuyển dụng ánh sáng mới. 


Hôm qua, có một anh chàng thanh niên đến chùa, 
trong bộ dạng hết sức lù khù, anh ta bước vào lễ Phật rồi 
những hành lễ mộc mạc và dung dị. 

Anh gặp tôi, lời chào hỏi và nói rằng: 

“Dạ thưa thầy, sao con khổ quá thầy à, xin thầy cho con 
rơi rụng khổ sâu ở sân chùa này được không?”. 

Lúc bấy giờ, tôi đang múc nước tưới cây, anh ta đưa 
đầu vào rồi bảo: “Thầy dội con một gáo nước cho sạch não 
phiền”. 

Tôi cười rồi nói anh rằng: “Cái tâm anh mới chính là 
khố sâu, muốn cho nó rơi rụng anh từ bỏ ý niệm ác trong 
tâm, thì tức thời anh sẽ có được sự hân hoan hạnh phúc”. 


154 Thích Minh Thế 


Anh chàng nghe xong, lạy vội vàng tôi ba lạy rồi đi vào 
chánh điện, ngôi khóc ngon lành. 


Một giờ sau, tôi chấp tác xong, thấy anh chàng đi ra từ 
chánh điện, đến bên tôi nở nụ cười hỷ lạc, anh bảo: 


“Nhờ thầy nói con gội rửa chắt lọc tâm ác, vứt bỏ ra 
khỏi thân nên con đã an vui ngay trong giây phút ở bên 
Phật, hơn nhiều gáo nước dội trên đầu, vì nó chỉ ướt thân 
mà không ướt tâm can, nên con sẽ ngồi chong đèn ngồi lại 
tìm thể tánh nhất như”. 

Thầy và trò chào nhau, tôi vào phòng bật đèn ngồi 
trước Phật thọ trì từng trang kinh Pháp Hoa để thấy mình 
là hạt cát giữa bãi cát sông Hằng diệu lý hoa kinh. 

Đáp rằng: 

Cuộc đời có những thứ đi qua, ta cần đáp trả hết lòng. 
Vậy đáp là một sự dừng lại để ta nỗ lực cho mình và thân. 

Ấy vậy đáp rằng: Là công án thiền cần sai, phải đúng trí 
ung dung. 

Cho nên, đáp trả là thể dụng huyền cơ. Từ đây ta cần 
chùi sửa huyền cơ thành suối nguồn vi diệu. 

Vận hành đáp trả đi, bạn sẽ rút ra cho mình bài học hay: 

“Đáp từ trong Kinh Tạng 

Rút pháp hành ứng tâm 

Thểnhư chơn diệu dụng 

Mạnh trí sáng pháp thân”. 

Cần học chữ đáp rằng trong đời, để pháp thân này ánh 
sáng qua ngọn đèn trong sự trở lại bình yên. 


Ráng hồng trời Tây 155 


156 Thích Minh Thế 


vÃ Tôi học từ ráng hông trời Tây qua sự uô thường 
sinh diệt, uì mỗi giây phút chúng đối sắc thay 
hương liên tục trong từng chớp mắt, chúng đóng 
Uai trò quán chiếu thân uà tâm, đông thời kết tỉnh 
thành cảnh Uật Uô thường diệt sinh. ò ` z 
° 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 157 


King lồng hi 36 


Mỗi buổi chiều tại xứ Mỹ, tôi thường hay ngôi bên 
tượng mẹ Quán Thế Âm, nhìn xem ráng hồng trời Tây rơi 
xuống lưng núi ngôi chơi. 


Thật vi diệu, chúng tự do rong ruổi theo từng đọt gió 
chiều với nhiệt độ 10°C, chúng vi hành hiến tặng đời những 
ánh nắng màu sắc lung linh, kỳ vĩ và tinh khiết, chúng là 
vậy nên tôi gọi ráng hồng trời Tây là một bức tranh thủy 
mặc đang kết thành những thi phần, hình ảnh vô chung. 


Bạn biết không, tôi học từ ráng hồng trời Tây qua sự 
vô thường sinh diệt, vì mỗi giây phút chúng đổi sắc thay 
hương liên tục trong từng chớp mắt, chúng đóng vai trò 
quán chiếu thân và tâm đồng thời kết tỉnh thành cảnh vật 
vô thường diệt sinh. Chúng giúp ích cho ta thấu hiểu vạn 
vật thế gian, chúng là vậy mỗi khi nhìn, chúng tôi tự quay 
về tìm lại cách sống thực trong đời tu sĩ qua góc nhìn hành 
trì chánh pháp ứng hành trong đời sống. 


Tôi học được tính chất chánh kiến, nghĩa là ráng hồng 
trời Tây giúp ta an trú cái thấy giữa đất trời là nguyên thủy, 


158 Thích Minh Thế 


chúng có đó mà mất đó, nên chánh kiến giúp ta hiểu rõ 
nghĩa lý đến đi tự do. Ở Mỹ cái ráng hông trời Tây, chúng 
thi vị và nhẹ nhàng để giúp tôi gối đầu lên vách đá nhìn 
chúng rung chuyển qua khúc nhạc lạnh sương, ai đến Mỹ 
cũng phải nhìn thấy điều này, khi vị ấy biết chủ quyền độc 
lập không vì ai, chỉ ta tự làm mới có chánh kiến ráng hồng 
trời Tây. 


Tôi học được từ ráng hồng trời Tây đó là đến bên lòng, 
đi chẳng quyến luyến nên tôi đã an trú lại trong ý thức tư 
duy, vì chính cái tư duy này giúp mình trướng thành hơn 
trong từng hơi thở, để đến đâu cũng có ráng hồng trời Tây, 
ngồi nhìn và ruổi rong theo thời khắc từng thời gian. 


Bạn biết không, ba cách nhìn ráng hồng trời Tây tôi rút 
ra trong câu thơ của vị Thiền sư Mãn Giác rằng: 


“Cái gương tâm sáng soi chẳng ngại 

Rộng sáng thông suốt khắp pháp giới 

Mọi sự Uật hiện tượng đều ảnh hướng bên trong, 
Một điểm tròn sáng không trong ngoài”. 


Thật vậy, chúng ta học được từ tâm của cánh vật hiện 
tượng như ráng hồng trời Tây soi chiếu chẳng ngại không 
gian, chẳng bận thời gian, nó đến từ vô thường cảnh vật và 
đi trong tất dạ tư duy của quy luật vận hành thế nhân. 

Nên ráng hồng trời Tây là pháp hành khi tôi ứng dụng 
cảnh của trong và tuy hai mà một, nên có từ vô thỉ a lại da 
thức ẩn tàng giữa trời Tây. 


Khi chúng hiện về là cảnh tâm tàng thức, như một lớp 
màng dụng thể tu thân, ngoài ra ráng hồng trời Tây là một 


Ráng hồng trời Tây 159 


góc nhìn của các vị thiền sư hay ngón tay chỉ một mặt trăng 
chính là Phật tâm. 


Bạn thấy chăng, cùng về phần ráng hông trời Tây xứ 
Mỹ, hay bất cứ nơi đâu bạn tìm về chúng tôi sẽ tặng cho 
bạn một cung trời tự do. 


Chúc bạn tự chiêm nghiệm ra, để cuộc đời đến đi từ 
bạn, như một giấc mộng mang vào cõi tâm. 


Ráng hồng trời Tây là vậy, nó lên xuống chìm vào một 
màn đêm ưu tịch khi đêm về, rồi chính nó thức dậy như lớp 
sáng tỉnh khôi. 

Nên cuộc đời này, cái gì có mặt thì cái đó hiện hữu, cái 
gì mất đi thì cái đó tự ẩn tàng như lớp màn đêm che lấp. 
Vậy thì ta mới hiểu cuộc đời này có vô vàn lớp ráng hồng 
trời Tây giữa cõi đời sinh diệt diệt sinh, như lời dậy trong 
pháp ngàn đời thế nhân. 


160 Thích Minh Thế 


— 
ø .w 
ø Tách trà uừa đun nóng, 
Giun dế gọi mời chơi. 
` Ánh trăng lên đính núi, 
Ta nghe cá Uui cười. 


Liên hoa đồi cảnh đẹp, 
Thả mình giữa trời Tây. 
Trò tĩnh tâm sự đạo, 
Chén trà trăng bên Thây. 


Ráng hồng trời Tây 161 


Đúcñ hà đêm hăng — 


Đêm nay, vâng trăng lên cao, vừa tròn khoe đủ dung 
nhan hình ảnh của vâng trăng sáng, chiếu tận không gian 
vô cùng, chuyển lưu hình ảnh vô tận thời gian khi mây đêm 
buông xuống. 


Tôi cầm trên tay một sâu chuỗi hột, cầm ra trước hồ 
bán nguyệt để lần niệm Phật, thế rồi tôi nhìn, có những 
chú cá cũng vui đùa theo ánh trăng dưới nước, chúng đuổi 
bắt trăng, những chú cá cử động bao nhiêu thì trăng rung 
rinh làm sống tình sông nước mặt hồ bấy nhiêu.. 


Bạn biết không, một tách trà cũng có thể mang ra nhìn 
ngắm, quán chiếu rút hết tâm can giữa bầu tâm sự, giữa 
tình huynh đệ và chia sẻ những pháp tu học cho nhau. 

Bất chợt, bỗng nghe bên ta có tiếng gọi mời: “Bạch 
thầy, con mời thầy dùng trà”. 

Tôi quay qua đáp trả: “Cảm ơn huynh”. Rồi ngồi nhận 
chén trà trong hơi ấm, vừa nóng bốc những làn khói mây 
bay vào hư không vô tận. 


162 Thích Minh Thế 


Tôi nhấp chén trà dưới cung trăng, thả tâm an tịnh để 
đêm về nghe giun dế gọi mời, một thứ tình yêu thiêng liêng 
khi cái đó tập cho mình có phút tự do. 


Qua tách trà đêm trăng tôi làm bài kệ để nhớ rằng, qua 
xứ Mỹ mà uống tách trà dưới trăng, là một khung cảnh 
thanh bình tự do, có tâm và vạn cảnh nhân sinh. Khi ai đó 
diễm phúc mình học được pháp tu: Tự tại và bình yên. 


“Tách trà uừa đun nóng, 
Giun dế gọi mời chơi, 
Ánh trăng lên đỉnh núi, 
Ta nghe cá Uui cười. 


Liên Hoa đôi cảnh đẹp, 
Thả mình giữa trời Tây. 
Trò tĩnh tâm sự đạo, 
Chén trà trăng bên thây”. 


Tách trà đêm trăng nó giản dị vậy, nên ta cần lưu hiện 
vào pháp tu trong đời sống chánh niệm một sự bình an. 


Ráng hồng trời Tây 163 


164 Thích Minh Thế 


ø 


le) 
.V Ñ 
ệ 
t ‹ : 
Qua Mỹ tôi khám phá ra một điều hết súc bình 
dị uà mâu nhiệm, đó là sự tỉnh thần nỗ lực trong ` 


từng giây phút đời tu. 


` 
è 
_ ø 


Ráng hồng trời Tây 165 


ƒfạt đúng Íọc 


Bạn có biết không, qua Mỹ tôi khám phá ra một điều 
hết sức bình dị và mầu nhiệm, tinh thần nỗ lực trong từng 
giây phút đời tu. 


Bất chợt tôi vén cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thấy khung 
cảnh tĩnh mịch, lặng yên, không nghe thấy tiếng xe chạy, 
yên bình một cách lạ thường. 


Tôi nói với pháp Huynh Minh Khương rằng: “Này sư 
huynh, ở Mỹ có điều này em nói không biết có đúng như ý 
huynh nghĩ không?” 


Sư huynh Minh Khương đáp: “Tâm ý của em là gì? Nói 
xem sao?” 


Tôi đáp: “Em thấy có hai điều mà người ta thật đáng học. 


Một là, nếu người tu sĩ, qua Mỹ phải thực tu tập, nỗ 
lực tinh tấn, phát nguyện dấn thân, hành trì đúng chánh 
pháp, khéo léo ứng dụng, chuyển hóa nội tâm về thực tại, 
đồng thời học nét văn hóa bản xứ nơi ta lưu trú thì pháp tu 
sẽ giúp họ giảm cơn giận, vận dụng từ bi trong hành hoặc 


166 Thích Minh Thế 


ứng dụng vào đời, thì ta mang chiếc áo vào tinh chất hoài 
bão xuất gia sẽ nuôi lớn tâm mình, khiến đời sống không 
buôn, dung dị trong xứ Mỹ bình an lẫn tỉnh thần tu học 
thực tâm, kinh tế đủ để làm Phật sự. Ta phải tin vào hộ 
pháp chuyển tâm, ngoài ứng phó đạo tràng sẽ giúp ta đủ 
phương thức hành đạo ngay bản xứ, khi ta vận dụng pháp 
tu, như phương hành ngũ minh, bát chánh đạo vận dụng 
đời tu. Nếu người tu không thực tu sẽ rơi rụng như người 
Mỹ, lăn xả như thiêu thân và quên đi bản chất tu sĩ trong 
ta, qua chứng thân giải thoát. Hoặc nếu người ta không tu 
thì sinh tâm khùng và điên, rối loạn sự nhìn nhận bi quan, 
hờn giận, lòng sân hận nảy sinh, thì đánh mất chính mình 
là bản thể người tu tại xứ Mỹ. 


Thứ hai, là người thế tục không đi làm thì tức khắc giết 
mình trong không gian u tịch, căng thắng thần kinh làm họ 
bị tâm thần phân liệt càng tăng. 


Mặt khác, khi họ bị vậy họ tìm dược liệu, thiền tập để 
quên đi hạt giống xấu của tâm thần, Phật pháp sẽ giúp họ 
trở về với sự tự tại. 


Ngoài ra, ở xứ Mỹ ai ai cũng tự thân vận động không thì 
chẳng có chút tình rong chơi, cho nên ta đã học một cách 
sâu lắng...” 


Sư huynh Minh Khương đáp: “Đúng em, vì ta cần tu để 
có chí khí, không thôi biếng nhác như tâm vượn, để rồi ta 
đánh mất chính mình. Người đời họ làm để trí họ không bị 
bại, và ngay chính họ làm để đóng đủ thứ thuế cho xã hội. 
Từ đó họ phải thực sự cày trong những thời gian đang sống 
ở Mỹ”. 


Ráng hồng trời Tây 167 


Tôi đáp: “Thật đáng phải học”. 

Câu chuyện đến đó nghe thấy chuông chúng báo thức, 
pháp phụ tôi đắp y lên lạy Phật, cùng đại chúng khi khóa 
kiết đông mùa an cư, tại chùa Liên Hoa, bang Texas, thành 
phố San Antonio, nơi lưu ảnh chân tu, thật đáng học cho 
cuộc đời biết tu vượt ra ngoài Tam giới. 


Thật đáng học là bài học trong thời gian lưu trú tại xứ 
Mỹ, chính bản thân tôi phải học và sau này dù bất cứ nơi 
nào ta cũng phải học. 

Vậy còn bạn thì sao? Thế gian hay tu sĩ cũng suy ngẫm 
để hương bay khắp nơi như làn gió mát từ tâm, trong niềm 
tin giới đức giữa địa nguồn tuệ giác và từ bi. 


168 Thích Minh Thế 


ø `« 
„9 
À - “Nghe chuông nơi xứ Mỹ 
bà Diệt nghiệp hận sỉ mê 


Vọng tang duyên thúc tỉnh 
Phật tự tánh hiện uễ.” 


Ráng hồng trời Tây 169 


tôi 


Nghe tiếng chuông chùa ở tại vùng đất xứ Mỹ là màu 
nhiệm, vì chúng ta cần bảo vệ sự bình yên, đó sẽ là một 
không gian không làm phiên ai, đó mới là sự màu nhiệm 
tiếng chuông của Mỹ sẽ có mặt giữa đất trời. 


Rồi là công án, cho ai biết hiểu được một thực tại qua 
tiếng chuông không bị kỳ thị phân tranh. 


Bạn biết không, nghe được tiếng chuông tại xứ Mỹ là 
hạnh phúc, vì khi ai đó làm phiền đến họ, chính họ sẽ làm 
phiền lòng, nên khi tôi nghe được tiếng chuông tại chùa 
Liên Hoa là sự thực, vì đã có sự bảo hộ Long thần Hộ pháp, 
các ngôi nhà xung quanh, họ chấp nhận lắng nghe chuông 
như công án tại tâm. 


Rồi là phép lạ, qua bài học nghe chuông khi không ai 
làm phiền mình trong lúc 3 giờ 15 phút sáng tại xứ Mỹ, nơi 
tôi lưu trú Kiết giới an cư Mùa Đông vào năm 2018. 

Nên tôi đã lưu lại bài thơ kệ: 

“Nghe chuông nơi xứ Mỹ, 

Diệt nghiệp hận si mê. 

Vọng tan duyên thức tỉnh, 

Phật tự tánh hiện về”. 

Rồi đó, tiếng chuông ở xứ Mỹ là phép lạ, chiếc áo tu sĩ 
hành hóas xứ trời Tây. 


170 Thích Minh Thế 


Chớ phân biệt giữa người Uới người, Uì di di cũng 
từ trí dũng nghiệp mà bước đến cuộc đời, uậy ta cùng 
nhau tháo gỡ, chớ phân biệt thấp kém hơn thua. 


Ráng hồng trời Tây 171 


-€Íớ phân (uệf 


Hôm qua, tôi học được một điều hay, chớ dụng tâm, 
thân, âm thanh, sắc tướng, nụ cười chế giễu, để rồi phân 
biệt đối xử tệ. Với cái xã hội, hay con người mà ta ghét chớ 
phân biệt kỳ thị, dị biệt phân chia. 


Bạn hãy thực tập sống và làm một tâm trong sáng như 
vằng trăng, soi chiếu giữa đêm rằm. 

Chớ phân biệt giữa người với người, vì ai ai cũng từ trí 
dũng nghiệp mà bước đến cuộc đời, vậy ta cùng nhau tháo 
gỡ, chớ phân biệt thấp kém hơn thua. 


Chớ phân biệt kẻ bại liệt với người mắt mù, vì sao? Bản 
thể bại liệt, là do hoàn cảnh, tác nhân nghiệp báo, hay mắt 
mù là do đời sống bất an, nên bi lụy khổ não sinh ra thân 
bại liệt, mắt phải mù, chính ta cần làm và xoa dịu chia sẻ 
cho nhau để tìm về nguyên lý tình thương trong cội nguồn 
trí tuệ. 

Xã hội này, ai rơi vào hoàn cảnh khổ thì mới thấm thía 
cái chưa từng khổ, mà trái lại cái hạnh phúc rơi vào vực sâu 


172 Thích Minh Thế 


hố thẳm thì mới hiểu và trân trọng cái khổ đau; cho nên 
khởi tâm chớ phân biệt ta có bài học chân tâm thường trụ. 

Ấy vậy, ta cần rút ra từ phần kinh Pháp Cú - phẩm Song 
yếu thứ I, thi kệ thứ 8, do Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch: 

“Ai sống quán bất tịnh 

Khéo hộ trì các căn, 

Ăn uống có tiến độ 

Có lòng tin, tỉnh cần 

Ma không uy hiếp được 

Như núi đá trước gió”. 

Thực là bài học của chư Phật, thực tập chớ phân biệt 
để phòng hộ các căn, ngay nơi đời tu sĩ khi biết mình mang 
hành chiếc áo nhà tu Như Lai. 

Vận hành bạn nhé, để tìm về cõi đời một ráng hồng trời 
Tây nơi bình yên tự tại cõi đời mênh mông, giữa sắc không 
Bát nhã tự do. 


Ráng hồng trời Tây 173 


174 Thích Minh Thế 


& 
_ 
đ, 


ø 
À - “Nếu không thương chính mình, bạn không thể 
Q_ yêu thương người khác. Nếu bạn không có từ bỉ uới 

mình, bạn không thể phát triển lòng từ bi đối ưới 

người khác”. 


` 
ê 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 175 


đai mù mộf 


Hôm kia tôi đang ngồi bên bức tượng Quán Thế Âm, 
tại chùa Liên Hoa, tiểu bang Texas, xứ Hoa Kỳ, tôi đang 
chiêm nghiệm về tâm từ bi của mẹ Quán Thế Âm. Bất chợt, 
tôi ngồi yên lướt Facebook, nhìn thấy ngài Đạt Lai Lạt Ma 
đang thuyết giảng, trong đó có đoạn tiếng Anh rất hay, xin 
góp nhặt cát đá trong hai mà một: 


“lf you don't love yourself, you can not love orthers. If 
you have no compassion for yourself then you are not able 
of developing compassion for others? 


Tạm dịch: 


“Nếu không thương chính mình, bạn không thể yêu 
thương người khác. Nếu bạn không có từ bi với mình, bạn 
không thể phát triển lòng từ bi đối với người khác”. 

Thật vậy, trong khi tâm mình mà một vì sự tình thương 
phát huy trên thể tâm từ bi, đó là chất liệu mắt tuệ Bồ Tát 
Quán Thế Âm, cho nên tôi đã nhìn Ngài bằng đôi mắt của 
một trái tim rung động giữa ngàn khổ đau. 


176 Thích Minh Thế 


Trái lại, sự thực tập cần dụng tâm chuyến hóa trong 
một có hai, từ gốc rễ khổ đau đưa về đời sống hạnh phúc, 
giúp bạn tháo nút những hạt giống hận thù, vận hành thực 
tập trong hai mà một khi tâm và thân trở về điểm tựa nhất 
như. Chúc bạn ứng dụng tài tình trong hai mà một. 

“Tánh nghiệp dút não phiền 

Quán Tuệ giác từ bi 

Niềm thương hằng thúc hạnh 

Vận sáng niệm khác ghửữ”. 


Học gì từ đôi mắt từ bi của hiền Quán thế âm...) 


Ráng hồng trời Tây 177 


178 Thích Minh Thế 


ø `« 
"1, 
tà ‹ 
° Bạn là ai giữa cuộc đời, bạn sẽ biết mình có 
nghiệp từ ai? 


Ráng hồng trời Tây 179 


ðMười ñai điêu ÊÍñỏi Jận 


- Ta cần ứng tâm, dung nạp tuệ tình thương, để bạn có 
sự dung nạp bằng đời sống khởi vận từ tâm. 


- Khổ đau của bạn chính là khổ đau của tôi, nếu tôi 
không biết cách chia sẻ chuyển hóa, thì tôi cũng như bạn 
mà muôn đời khổ đau. 


- Trói buộc không bằng tâm buộc trói, vì chính tâm là 
gốc khổ đau về hạt giống trung thực. 


- Bạn cần đi vào ngõ cụt, thì bạn mở ra lối thoát, vì ngõ 
cụt giúp trí bạn thông minh. 


- Bàn chân bạn không đi khắp thiên hạ, chắc rằng bạn 
có góc nhìn phiến diện khổ đau, vậy bạn cần đi khắp thiên 
hạ, thì không gian thời gian thiên hạ cho bạn nhiều điều 
hay cần học. 


- Bạn ngồi một chỗ thì không ai giúp bạn cuộc sống 
hạnh phúc, bạn cần phải làm trong điều kiện có thể, dù đó 
là điều nhỏ. 


- Tự do bạn phải có đủ trí tuệ mới có tự do, nếu tự do 


180 Thích Minh Thế 


bạn biếng nhác thì tự do đó sai sử bạn trở thành một người 
bất dụng. 


- Cái hay là từ sự chịu khó, vì cái hay giúp bạn chiến 
thắng mình và muôn người. 


- Bạn là ai giữa cuộc đời, bạn sẽ biết mình có nghiệp từ ai? 


- Rắn không có chân, bạn đừng bỏ chân vào rắn, cũng 
vậy, tham không có, nên bạn đừng bắc thang đi mãi gây 
nên khổ sâu. 


- Chim có cánh tự do bay giữa đất trời, vậy bạn hãy để 
chúng tung hoành trên địa bàn tự chủ của nó, đừng bắt nó 
vào chiếc lồng nhốt nó, rồi vẽ ra những bi kịch sầu đau cho 
muôn ngàn thiên nhiên. 

- Vật của đất trời nên ta để đất trời gìn giữ, tâm mình 
giữ gìn đất trời thì chỉ phá hoại đất trời lầm thay. 

Mười hai điều khởi vận, khi tôi đến xứ Mỹ, nơi khoa 
học tỉnh chế khắp thiên hạ quyền uy, chúng cũng từ đó trở 
về trong luật ngàn đời vô thường sinh diệt. Vậy có cần ta 
giữ gìn hay không? Đây là điều vận hành suy nghĩ? Chúc 
bạn ứng dụng khôn khéo thành công, giữa công nghệ phát 
triển một cách chóng mặt giữa cõi đời đầy ngục hình biến 
thiên. 


Ráng hồng trời Tây I81 


Sfi đủy này 


Chất chứa khổ đau, do nhiều phiền não, cho nên chúng 
ta tu tập niệm Phật mà tâm và thân còn một cục căn ung 
thư tham, cục căn ung thư sân, cục căn ung thư mù quáng, 
thì tức khắc chẳng có công năng niệm Phật định tâm, mà 
ngược lại chúng ta sinh ra não phiền, chất chứa nhiều ưu 
lợi khổ đau. 


Đây là nguyên nhân của gốc khổ là ba độc tố, từ ba độc 
tố trên khiến đời sống rơi vào sinh tử. 


Hôm qua, có vị Phật tử hỏi tôi rằng: “Bạch thây, thân là 
do cha mẹ sinh vậy thì gốc tham sân si do từ đâu?” 


Tôi lắng nghe và an trú thân, tâm ngay trong hơi thở, 
tôi bảo: “Con biết không, cha mẹ sinh ra ta thì do nghiệp. 
Vậy nghiệp tốt đầu thai vào gia đình có niềm tin Tam bảo, 
khiến tâm thức làm việc thiện, hiếu thuận. 


Trái lại, nghiệp xấu thì nhân phiền đời, nên đời này ta 
phải trả nghiệp nhân ác tâm, ác nghĩa, cho nên tâm ác sinh 
ra oán hận cũng từ nơi gốc rễ khổ đau tham sân si mà sinh 
ra từ vô lượng kiếp. 


182 Thích Minh Thế 


Gốc tham sân si sinh ra từ nơi chất chứa khổ đau sinh 
ra, tâm uế trược, phiền não.... 


Vậy phiền não do hành hoặc bất cẩn lý trí lưu mờ, tâm 
lý oán thù cho nên sinh ra từ thân, khẩu, ý, hành xử thiếu 
cẩn trọng. Từ đây, là gốc rễ vô minh mà tạo thành”. 

Sau khi nghe xong vị khách chắp tay cảm ơn và vào 
chánh điện tri âm Đức Phật đã dắt dìu chúng sanh, quay 
về bến cũ giải thoát, tâm hồn an lạc thân và tâm. 

Từ đây là bài học kinh nghiệm rút ra, khi ai đó bị kẹt 
vào tâm tà kiến, tham sân sỉ chất đầy não phiền trầm luân. 

Bạn nên thực tập, để ta tìm về, trong từng trái tim, vượt 
đến thời gian, tự do và tu học. 


Ráng hồng trời Tây 183 


184 Thích Minh Thế 


Ø `« 
,9 


à - Hãy sống hết mình uới không gian thực tại, làm 
$_ được gì cho đời nên làm thì ta thực thi, để tâm ta 
bình dị uà hạnh phúc, để ý ta có nguyện lực hành từ 
kàm đúng không gian trao tặng cho ía. "® 
è ø 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 185 


Øúc gỗ cứng _ 


Hoàng hôn tắt nắng bên lưng chùa cũng là lúc chúng 
tôi vào không gian dược thạch buổi chiêu. 


Sau giờ cơm chiều dùng nhẹ, Ôn Thanh Thế dạy chúng 
tôi rằng: 

“Khúc gỗ cứng, mà cứ nghĩ ta mềm mại, nào ngờ khi 
vô thường chợt đến thì khúc gỗ cứng chẳng quơ tay, động 
chân, mắt nhắm, thân không cử động thì cái chết rình rập. 
Vậy các con nên suy nghĩ rằng, mạng sống vô thường, thời 
gian chống quay lại được, làm được gì cho đời thì nên làm 
đừng hứa hẹn lần sau, mà khúc gỗ cứng sẽ cướp mất thời 
gian”. 

Hạnh phúc khi được nghe lời Ôn Thanh Thế dạy, một 
chủ đề hết sức đúng với thời gian, cái cứng trong cái mềm 
luôn luôn hiện hữu, cái cây mềm luôn đi trước, cái cứng 
theo thời gian mà phân hoại, mang vào không gian hố sâu 
bùn lầy, đó là nấm mồ hoang đơn côi. 


Qua bài học trên tôi rút ra hai điều: 


186 Thích Minh Thế 


- Hãy sống hết mình với không gian thực tại, làm được 
gì cho đời nên làm thì ta thực thi, để tâm ta bình dị và hạnh 
phúc, để ý ta có nguyện lực hành từ làm đúng không gian 
trao tặng cho ta. 

- Sống biết mình biết ta, đừng sanh tâm ngã mạn, để rồi 
phút giây chợt tắt, chúng ta không than vãn cùng ai. 

Suy cho cùng, khúc gỗ cứng sẽ đến bên ta bất chợt. Cái 
im lặng như tờ giữa không gian trai đường khiến cho quý 
thầy, quý cô, các Phật tử hành giả lặng yên để ngẫm nhìn 
khúc gỗ cứng bao giờ đến ta. 

Bạn thì sao? Có khi nào biết mình rơi vào khúc gỗ cứng 
hay chưa? 


Tự mình trả lời...? Tự mình thắp đuốc lên mà đi...! 


Ráng hồng trời Tây 187 


SJƒ đp đi ñLong bương nắng — 


Sáng nay, sau giờ dùng cơm, quý huynh đệ cùng quý 
Phật tử thả bộ hành thiển tập đi trong sương nắng, cảm 
giác an trú, cảm giác tự chủ, cảm giác quay về, cảm giác ở 
đây, cảm giác trụ tâm, trụ thân, trụ luôn hơi thở để từng hạt 
sương rung chuyển lên từng không, hiến tặng oxi hít thở 
trong lành, giúp ta tự tại trong giây phút. 

Bạn biết không, tôi khám phá ra những điều sau: 

Giá như ngày ấy mình đặt vào tâm thức, hoàn cảnh, vị 
trí của nhau để không gian này là tập đi trong sương nắng, 
để nhắm mắt lại suy nghĩ và được thở tự do. 

Giá như tôi đú nghị lực, sức mạnh, trướng thành, trải 
nghiệm sự tập đi của ta trong sương nắng là vững trãi an 
trụ, khiến đời sống ta không bị vội vã. 

Giá như kết thúc sinh mệnh ta không hề hối tiếc, vì ta 
đã sống cho ta và mọi người qua sự cống hiến chất lượng 
tình thương. 


Giá như ta trở về ngay trong ngày từng phút bắt đầu, 


188 Thích Minh Thế 


thì tâm ta không não phiên, vì tâm ta đã có lối trở về, tập 
đi trong sương sớm, giá như ta đã bao dung, thì khổ đau sẽ 
không bao giờ đến bên ta úp vào tâm can hận sâu. 


Vậy, những suy tư giá như đi ngang qua tâm thức, khi 
tập đi trong sương nắng, phép hành trụ tâm lối từ chân 
nguyên. 


Nhờ đó mà ta tập đi trong sương nắng, như bài pháp 
hành trì chánh niệm tự thân. 


Ráng hồng trời Tây, khi đất trời tự do rung chuyển, 
khiến bao ngày phải học và trì bên ngôi nhà chánh pháp 
Liên Hoa tại xứ Mỹ tình yêu. Nơi mà lần đầu tôi đến, hứa 
hẹn những ngày đủ cả phước đức và nhân duyên sẽ đến 
xứ Mỹ nhiều lần, để ta tập đi trong sương nắng như pháp 
hành chánh niệm mà Đức Phật truyền trao. 


Ráng hồng trời Tây 189 


190 Thích Minh Thế 


—_ 
Ø .. 
ếø ệ 
tà ‹ 
` “Tâm không yên, niệm Phật cả đời cũng đây 
phiền não”. 


Ráng hồng trời Tây 191 


-đlu lạm hong lg _, 


Người giữa đời, luôn học hành lắng nghe và suy ngẫm 
để giữ tâm trong lặng, có vậy bạn mới có một không gian 
bao la. Hôm qua, Tôi nghe pháp huynh Minh Khương tặng 
cho Tôi một câu thế này: 


“Tâm không yên, niệm Phật cả đời cũng đầy phiền não”. 


Giật mình thích chủng, tỉnh giác và ngồi lại để chiêm 
nghiệm, gieo mầm hạnh phúc, chính là tâm được giữ lắng 
trong. Cho nên, Tôi đã an tịnh và trả lời lại rằng: 


'“I[âm vọng động, thì ngàn đời khó lãnh được những 
tỉnh tuý mà Phật trao. Vậy tâm động cảnh phiền, tâm yên 
cảnh Phật”. 


Thế là, hai huynh đệ ngồi yên trong Thiền thất Liên 
Hoa xứ Mỹ, để ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. 

Tôi làm kệ rằng: 

“Tâm yên cảnh hiện khởi 

Tâm trú cảnh Phật sáng 

Tự do trong chánh niệm 

Tịnh độ khắp muôn noi”. 


Thế là giây phút đó được giữ tâm trong lặng, như những 
hơi thở vào ra giữa hạt mưa xứ Mỹ, an trú trong đời sống 
thênh thang. Muôn ngàn vật và cảnh, cứ vậy mà rong chơi 
giữa trời phương ngoại cuộc đời bình nhiêu. 


192_ Thích Minh Thế 


e® 
ø .w 
„ 9 
Q ‹ Tu tập một cách trong sáng, thì ta sẽ có cuộc đời 


_ (hanh trong. 


Thá cái tâm chấp ngu để tự tin chiến thắng, tìm 
lại bản tính uyên nguyên. ` 
è ø 
_ 
t\ Ø 


Ráng hồng trời Tây 193 


Jñủ cúi lâm cấp ngu 


Bạn biết không, cuộc sống của ta có những hoàn cảnh 
ưu sâu, tham giận, oán trách, so đo, tính toán, hơn thua, sầu 
não, vì những giây phút hoàn cảnh đó chúng ta không có 
phương hướng giải quyết công việc một cách thông minh, 
nên chúng ta hay bán kẹt vào vòng quay, trong điều kiện 
chật vật khiến đời sống bị bế tắc. Thả cái tâm chấp ngu là 
tự thân quay trở về nguồn tâm thực dụng, chính nó sẽ ôn 
lại con đường nhuệ trí trong cuộc sống bình tâm, thực tập 
ta mới có. 

Bạn càng ngu mà chứng tỏ mình thông minh, chính 
bạn tự chui vào hố sâu của thời đại. 

Bạn càng ngu mà chứng tỏ mình có đầy đủ tri thức biện 
minh, chính bạn tự chưi vào rừng độc mà không lối thoát. 

Bạn càng ngu mà chứng tô mình nhanh nhẹn hơn người, 
thì một bữa ăn bạn cũng tự đánh mất đi giây phút tự do, rồi 
chính bạn lủi thủi chui vào trong bóng đêm cuộc đời. 

Thả cái tâm chấp ngu là phải biết đối điện nhìn thẳng 
sự thật, nhìn thằng vấn đề cần nói, càng không biết lại càng 


194 Thích Minh Thế 


lắng nghe và sẻ chia, để diệt sạch hận thù, từ đó cái ngu dần 
tiêu diệt, cái ngu tự sáng hơn trong càn khôn bóng đêm, ẩn 
mình khơi dựng diệt sạch tâm ngu. 


Tu tập một cách trong sáng, thì ta sẽ có cuộc đời thanh 
trong. 


Thả cái tâm chấp ngu để tự tin chiến thắng, tìm lại bản 
tính uyên nguyên. 


Do vậy, trong bản tâm tìm về chân lý cội nguồn gốc rễ, 
tôi đã tu chỉnh cái tâm chấp ngu, nhớ tâm tánh Phật lắng 
yên để mình là mình, học được từ hạt cát sông Hằng trần 
gian. Thế nên, tôi nghe thầy Minh Khương chia sẽ bài thơ 
sau làm tôi bừng tỉnh, chẳng chui vào màn vô minh thế sự 
làm khổ đau tâm mình. 

“Cố tâm đi tìm Phật 

Chân lý tít mù khơi 

Đếm thôi tìm Phật 

Phật đã sẵn đây rồi”. 

Tôi bèn đáp lại, cái tâm sáng trong khi hiển bày, từ vô 
mỉnh chui ra màn trí nguyện: 

“Phật hiện khắp muôn nơi 

Khi Uuô minh diệt sạch 

Thấy cái tâm thuở trước 

Phật sáng tự nhiên thời?” 


Vậy là cái tâm chấp ngu, khi vô minh ngu dốt ta gột rửa 
sạch đi lớp bụi thời gian, thì sẽ có con đường phía trước 
từ cái thấy chân lý, nỗ lực hết mình, suy tư trong sáng, 
nhớ nghĩ tin sâu, giữ gìn thân mạng sáng ngời không bị 


Ráng hồng trời Tây 195 


ngu muội, luôn nhớ về hành động, thân, khẩu, ý đánh tan 
màng lớp áo ngu si, lời nói trung thực hiến tặng cho đời, 
và hơn hết nỗ lực thực tập thiền tọa để thả cái tâm ngu ấy 
trở về tự tánh Phật tâm, an bình và hạnh phúc, trí tuệ và lối 
sống, chẳng chui đầu vào hố sâu phiền trược nhân gian. 


Chúc các bạn thành công. 


196 Thích Minh Thế 


°e 
Ø .w 
„.Š 
Q ‹ Tu tập một cách trong sáng, thì ta sẽ có cuộc đời 


_ (hanh trong. 


Thả cái tâm chấp ngu để tự tin chiến thắng, tìm 
lại bản tính uyên nguyên. `" 
z 
.- 
`. Ø 
® 


Ráng hồng trời Tây 197 


-6ieo mắm ÍquÑ pÏúc 


Điều thiện của ta gieo đúng chỗ, thì đời sống nảy sinh 
ra nguồn phước đức, trí nguyện sẽ có hạt giống gieo mầm 
từng nguyên lý hạnh phúc. 

Điều ác của ta hiện khởi, xin buông trả tâm chấp cầu 
tham đắm vào sắc dục, tiền tài thế sự, mà hãy gieo mầm 
hạnh phúc để tiếng chuông chùa thức tỉnh đánh bật điều 
ác tâm. 

Thực vậy, gieo mầm hạnh phúc là điều kiện giúp ta 
tăng trưởng phước đức, giúp ta có sức trí tu tập, chính nó 
là ngũ lực thế gian. 

Vì ngũ lực thế gian có năm thứ sau đây: 

1. Khởi tâm thiện. Vì thiện giúp ta có được phước và 
siêng năng thực hành Bát chánh đạo, tu và học như vậy 
mới có giá trị từ giới thân thanh tịnh, chính giới giúp ta có 
tâm thiện nhiều hơn. 

2. Khởi tâm thật. Vì thật là ta giữ gìn giới không nói láo, 
không nói đôi chiều, không nói hai lời, mà ta phải thực tâm 


198 Thích Minh Thế 


thì mới có cơ duyên tăng trưởng niềm tin Tam bảo, cho 
hôm nay và mai sau. 


3. Khởi tâm tu. Vì tu học giúp ta dễ gieo mầm hạnh 
phúc, chỉ có tu mới thấy được giá trị thế gian, giảm dần 
ham muốn cái ích kỷ ngu sỉ. 


4. Khới tâm giữ giới. Vì giới là ngọn đèn trí, đưa ta từ 
bóng tối vô minh trầm mặc, để hôm nay nhờ giới mà cuộc 
sống trở nên hạnh phúc. “Ai giữ giới trọng, người ấy là Tăng 
bảo thế gian, được trời người, chư thiên cung kính”. 

5. Khởi tâm hiếu kính. Vì hiếu kính là gốc rễ hạnh phúc, 
nên ai có hiếu người ấy có đầy đủ phước đức và trí tuệ, có 
luôn cả từ bi và tình người. 

Vậy có gì mà không học, chúc bạn luôn khởi tâm gieo 
mầm hạnh phúc. 


Ráng hồng trời Tây 199 


200_ Thích Minh Thế 


bì Tâm uững thì đi khắp ba ngàn thế giới, trụ mà 
không trụ đểmuốn thân xả lúc nào thì ta xả lúc đó... 


Ráng hồng trời Tây 201 


Ờf( lv) Jững ilân uyên 


Biết cách dung hòa khi thời tiết chuyển lạnh sang 
nóng, ta phải vận hành khí mạch lưu chuyển khắp cơ địa, 
vì cơ địa ta dung khí tiết chất lạnh thì ta cần tập thể dục, lạy 
Phật, làm cơ địa ấm hơn, lúc ấy bạn sẽ ra bên ngoài, khi ấy 
bạn mở cửa để đón nhận năng lượng không khí từ từ, hít 
sâu thở nhẹ. Ai làm được vậy, người ấy cực kỳ thông minh. 


Có những giây phút, thầy trò ngồi lại với nhau, chúng 
ta thường khám phá ra một điều qua những lời nói chánh 
pháp dung dị, giúp ta hiểu hơn về đời sống. 


Hôm nay, chúng con hạnh phúc được nghe Ôn Thanh 
Thế dạy những lời rất hay, đi vào nội tâm tu học, vận hành 
như công trình tâm vững thân yêu, từ phát xuất Ôn Thanh 
Thế đã tu học xuyên suốt gần 70 năm trong lộ trình tu học, 
nghiệm Pháp Hoa kinh và công trình Bát chánh đạo khởi 
nguồn đạo đế chứng nghiệm tự thân. 


Ôn dạy: “Chúng ta cần phải học, để đi trên lộ trình giải 
thoát, thì tức khắc không ai cho ta, tạo ra lối đi cho ta, mà 
tự ta tự thân ứng dụng tâm hành đi vào bản thể giải đời an 
lạc, dù nhiễu ô dục lạc, nhưng chẳng đắm dục trần, tự tại 
thong dong khi pháp hành có mặt”. 


202_ Thích Minh Thế 


Anh em chư huynh đệ, lắng nghe và sau đó tôi suy nghĩ 
bộc bạch với Ôn rằng: 


“Điều phục tâm mình dung năng an định, nhiếp hóa 
thân mình bằng sự vận hành thức chuyển thiền tâm, dụng 
tiệc quán thân vững tâm yên, hay tâm vững bằng thiền, thì 
thân yên tịnh đạo, nếm trải vị đời giải thoát trong từng thời 
khắc phước đức qua công phu tu tập”. 


Ôn bảo: “Đúng con ơi, mình tu cho mình từ vô thỉ kiếp, 
nên mình phải có gốc làm giới, lấy Tứ đế mà đi du hóa, lấy 
Bát chánh mà đi hóa duyên, lấy Tam bảo Phật, Pháp, Tăng 
làm mạch sống”. 


Rồi Ôn dạy: “Tâm vững thì đi khắp ba ngàn thế giới, trụ 
mà không trụ để muốn thân xả lúc nào thì ta xã lúc đó... 
Nên nhiếp tâm như nhiếp hổ...!”. 


Tôi lắng yên nghe từng chữ, để thân an trú, tâm trở về. 


Bạn biết không, các vị thiền sư chứng ngộ đều có công 
án nhiếp tâm không vọng, mà xả buông ý niệm chấp thủ 
bám vào cuộc đời, để an trú, thân như kim cang bất hoại. 


Thật vậy, các vị Lạt Ma Tây Tạng, có những vị nhập 
thiền an tịnh trong núi tuyết vì họ đã nhiếp tâm giữa càn 
khôn thì thân họ bất động, tự do giữa thế giới chứng ngộ 
giải thoát. 

Do đó tôi đã nếm vị ngọt qua tách trà xứ Mỹ Liên Hoa, 
nơi có duyên ngộ ra từ tâm vững thân yên. 

Bạn có chưa, nếu chưa xin bạn hãy cùng tôi trở về trong 
thế giới nguồn tâm, rong chơi trong vạn cảnh nhân gian 
thân này. 


Ráng hồng trời Tây 203 


204_ Thích Minh Thế 


b— 
Ø.. 
N. 
À - “Đạt rồi kiếp con người 
S Nhớ nỗ lực huân tu 


Chân thật trong niệm giới 
Thấy rõ áng mây từ.” 


Ráng hồng trời Tây 205 


©dÍ sôi 


Có những lúc chúng ta quên mình là ai, nó xuất đi giữa 
ba yên âm cảnh, càn khôn phó thát, ý niệm vật lý cơ thể 
như khúc gỗ trôi sông, cứng đơ như phiến đá. 


Có khi trở về ta lắng yên ngồi lại, khi tiềm thức chúng 
đạt rồi giữa muôn vàn thế nhân, thì đó là cơ thể ta có được 
những tâm thức hiểu biết. 

Có những lúc vác đi các vật lý hiện thời giữa cơ thể 
50kg, 60kg, 70kg, mà không hề hay biết. 

Đạt rồi là công án, vậy đố bạn, ta thường vác cái gì mà 
gần 50kg, 60kg, 70kg? 

Đố bạn, ta vác ai? 

Đây là một công án thiền của Hòa thượng Thanh Thế 
dạy cho chúng con lúc ở tại chùa Liên Hoa - Mỹ Quốc. 

Ngài dạy rằng: 

“Các thầy nên chiêm nghiệm phó thát vát những khối 
thịt đi khắp thế gian, nhưng có người thành công, có người 
thất bại, có người vát sát đi mà có được nội lực tu học, để từ 


206_ Thích Minh Thế 


đây ta có phước thiện trong từng gốc rễ niềm tin”. 

Từ đó mà đạt rồi là một công án thiền tập của tôi, tập 
buông dần để mình an trú, trong từng tư duy. 

Nên tôi đã làm: 

“Đạt rôi kiếp con người 

Nhớ nỗ lực huân tu 

Chân thật trong niệm giới 

Thấy rõ áng mây từ”. 


Chúc bạn chiêm nghiệm tốt, cho cuộc đời mai sau. 


Ráng hồng trời Tây 207 


208_ Thích Minh Thế 


ø `« 
", 
Ằ ‹ “Thực thể của pháp là tu uà học, thực thể của 
Q_ /ăng là hành uà dụng, thực thể của giới là nghiệm 
Uà trì, thục thể thanh tịnh là tam Uô lậu học, như 
nên tảng giới, định, tuệ dung thông...” `" 
è ø 
è\ Ø 


Ráng hồng trời Tây 209 


ðNfồn Jào fhục thể 


Bạn tìm về chính mình để nhìn vào thực thể, vì thực thể 
là bản tâm thanh tịnh, nó tiếp xúc với dòng tâm thức hiện 
khởi, từ lời nói đến hành động, từ trung gian đến không 
gian, từ cách nghĩ đến cách diễn đạt, gọi mãi là một cách 
nhìn vào thực thể cuộc sống này. 


Thật vậy, Đức Phật dạy: 

“Pháp của ta là đến để thấy...” 

Như vậy, đến thấy pháp, hành pháp là ta cần phải tu 
tập thật sự, hành pháp thật sự, ứng dụng thật sự. 

Mặt khác, nhìn vào thực thể là ta cần sống với chúng một 
cách trầm lắng thì chúng giúp ta tìm lại chân tướng tự thân. 

Vậy, bạn cần làm để có một góc độ nhìn vào thực thể 
hoàn hảo hơn, tỉnh anh hơn, thông minh hơn. 

Nên ta cần đến để nếm mùi vị thực hành ở trong vạn 
cánh tự do. 

Bạn nghiệm và tôi cùng nghiệm, lời dạy của một vị 
khách Tăng dạy rằng: 


210 Thích Minh Thế 


“Thực thể của pháp là tu và học, thực thể của Tăng là 
hành và dụng, thực thể của giới là nghiệm và trì, thực thể 
thanh tịnh là tam vô lậu học, như nên tảng giới, định, tuệ 
dung thông..." 

Ngẫm và làm, như lời dạy đi sâu trong tự tánh chân 
như, đó mới gọi là gốc nhìn vào tương lai, nhìn vào thực 
thể bản nhiên. 


Ráng hồng trời Tây 211 


212 Thích Minh Thế 


e 
Ø .% 
„ 9 
hà - “Vạn cảnh chúng không buôn, chỉ có tâm ta 
Q_ khới sầu buôn giận, thì mới thấy cảnh buôn khô, 
nếu tâm ta thanh tịnh an trú thì ở đâu ta cũng có * 
chất trí quay uề mà học pháp.” ® 


ø 


. 
Đo 


Ráng hồng trời Tây 213 


8Í mưa (uklin 


Đêm nay, ngày 1-1-2020, từng hạt mưa bay khắp cung 
trời xứ Mỹ, xứ tiểu bang Texas, này tôi có nhân duyên tìm 
về ngôi chùa Liên Hoa, nơi một ngọn đôi bạt ngàn trống 
vắng, khô cằn. Nhưng nhờ khối óc và tâm thức của các sư 
cô Quang Minh, Đức Quang, Hạnh Luật,... đều là người 
dân gốc Việt, nơi xứ Quảng, nơi xứ Huế, nơi xứ Long An tìm 
về đây nương tựa tu tập tinh chuyên, lạy Lương Hoàn Sám, 
niệm Phật, trì Chú Đại Bi, để mảnh đất khô cằn ấy được 
phồn thịnh hưng long, tạo dựng ngôi già lam tu học trong 
một đời sống thanh tịnh. 


Hạt mưa Austin đang rơi đều như chúng nhớ nhung ai 
đó, chúng buôn khi phải chia xa người bạn đến vài ngày, 
chung tình đồng đạo, chiếc áo màu lam, ngồi và thọ trì bản 
Kinh Như Lai, như Chư Phật từ muôn đời thuyết giảng. 


Đêm không ngủ chỉ ngắm nhìn mưa, lạnh buốt giá tâm 
can, thấu xương, nhưng vẫn an bình vì tâm đang an trú trong 
ba ngàn càn khôn, nhìn mưa tôi học bao điều, nhìn được 
bao thiên ý, nhận được bao cách học từ hạt mưa Austin. 


214 Thích Minh Thế 


Cách học từ tâm, vì tâm là vạn cảnh dung nạp, nên tâm 
có lúc buôn lúc giận, lúc hờn. Nên tôi học từ tâm chẳng 
giận, chẳng hờn, vì từ hạt mưa rơi xuống và thấm vào lòng 
đất, nên khiến tâm nhận rõ thế sự vô thường vạn cảnh thay 
chuyển, vạn duyên trở lại dung tánh chân thật. 


Cái học từ sự diệt sinh, mưa hạt rơi từ màn đêm, chúng 
đến từ gió, chúng kết tủa từ hơi nước và rơi thành từng hạt 
mưa, nên diệt sinh là lẽ thường tình. 


Cái học từ nhân duyên, chúng đến từ ánh nắng, chúng 
tặng ta hạt mưa để giúp cho cây cối xanh tươi, chúng giúp 
cho ta sự sống, hồi sinh lại thể nguyện hội nhập, chúng đến 
bên ta để ngắm và lưu lại chút tình. 


Cái học từ màn đêm, tâm ác sinh ra cái nhìn ngu, tâm 
hận sinh ra cái nhìn bẩn, tâm sân sinh ra cái nhìn thù hằn 
ích kỷ, tâm tham sinh ra ngày đêm mờ mịt. Cho nên Cảnh 
sách Quy Sơn có dạy để ta thức tỉnh: “U u minh minh mờ 
mờ mịt mịt”. 

Trong bóng đêm dài khi từng hạt mưa Austin rơi, tôi 
đã ngộ ra khi tiếng mưa rơi rõ ràng từng hạt tý tách, từng ý 
niệm đoạn tận lộ diện tâm hùng tráng, an tịnh trong từng 
hạt sương rơi đọng lại trên nhành cây tùng trăm năm. 


Vậy, từ hạt mưa Austin, tôi đã trở về trong thể tánh 
chân như qua hạt mưa rơi trước hiên chùa Liên Hoa thành 
phố Austin. 


Cho nên, bài học lớn nhất từ sự vô thường, từ nhân 
duyên, chiêm nghiệm hạt mưa mà thể nhập tâm tánh chân 
thực. 


Ráng hồng trời Tây 215 


Thế là tôi đã rút ra bài học: “Vạn cảnh chúng không 
buôn, chỉ có tâm ta khởi sầu buôn giận, thì mới thấy cảnh 
buồn khô, nếu tâm ta thanh tịnh an trú thì ở đâu ta cũng có 
chất trí quay về mà học pháp”. 

Từ đây tôi cảm tác bài thơ: 

“Hạt mưa từ trời cao, 

Rơi xuống đất thấm uào. 

Trải nguồn tâm nuôi dưỡng, 

Sống mạch lối phương nào ? 


Diệt từ sinh hơi ấm, 

Ánh nắng tựa mây lành. 
Kết thành uâng mưa hiện, 
Ngộ thấy diệt sinh thành... ° 


Nghiệm để thấy được ráng hồng trời Tây, qua giọt mưa 
thấm tình thi vị, tình tu sĩ ở giữa chốn thanh tịnh đến xứ 
Mỹ tôi yêu. 


° Hỷ Tâm Hải Triều - Tịnh Nhật Vân Quang 


216 Thích Minh Thế 


ø 


"hạ 
ệ 
te 


Tốt uà xấu do hoàn cảnh tại tâm, nên duy trì 
chánh niệm mà tu học, để mình quay Uê trong nội è 
tại chân như. 


Ráng hồng trời Tây 217 


Ồflhậf đồi (nh, lâm 


Hôm qua, tôi đọc bản kinh Pháp Cú của Hòa thượng 
Minh Châu dịch, tôi đã trở về thật đời bình tâm, khi lắng 
tâm trở về. 

Trong bản kinh Pháp Cú, phẩm Hiền Trí, số 76 có đoạn 
kể rằng: 

“Nếu thấy bậc hiền trí 

Chỉ lỗi uà khiển trách 

Như chỉ chỗ chôn uàng 

Hãy thân cận người trí 

Thân cận người như Uậy 

Chỉ tốt hơn, không xấu”. 


Bạn biết không, tôi đến xứ Hoa Kỳ, để khám phá cái 
hay của đất nước cường quốc thế giới, cái hay tôi học đó là 
sự tự do, thanh bình và chân thật. Vì tự do mà không có trí 
tuệ thì cái tự do không bao giờ tôn tại. Cái thanh bình mà 
không có con người chung tay bảo vệ thì như kẻ cướp giữa 
đường, hay lời nói độc phun ra từ cấu bẩn trong tâm. Cái 
chân thật là ai cũng tự làm, mà chẳng cần phiền đến ai. 


218 Thích Minh Thế 


Nhìn những người vô gia cư, tôi thấy được điều ấy, để 
thật đời bình tâm khi ứng dụng vào thấy chân thật là sự 
thật. 

Đi giữa phố Austin nơi có tòa nhà Quốc hội Mỹ, đã giúp 
tôi nhận ra điều chôn dấu, ở ngay nơi cảnh tỉnh trí tuệ tự 
ta cống hiến và thấy được cái tốt hơn cho mình, nếu mình 
biết bỏ công sức ra và đi vào bản tánh, như những chiếc lá 
phong thay màu rụng trước phố phường Austin. 


Thật đời bình tâm, như chính chúng có bài học đắt giá, 
chính chúng bình tâm để học bài kệ Pháp Cú trên, tìm và 
chỉ lỗi cho ta hiểu, tiếp cận được người trí thì chính bạn sẽ 
học điều có trí. 


Tốt và xấu do hoàn cảnh tại tâm, nên duy trì chánh 
niệm mà tu học, để mình quay về trong nội tại chân như. 


Ráng hồng trời Tây 219 


ðNðf nhàn lự niên 


Bạn biết không, cái đẹp có quyền chúng ta thưởng thức. 
Dạo phố Austin tôi nhìn thấy một anh chàng thanh niên 15 
tuổi, đang đứng bên người bạn Việt Nam nói chuyện, vì đôi 
bạn học cùng chung lớp. 


Bất chọt, tôi cảm nhận thứ chân tình trời Tây, họ sống 
rất tự do trong khối óc tình yêu, để chính họ có quyền 
thưởng thức, nét nhìn tự nhiên trong mỉm cười, thấy vậy 
tôi hỏi sư cô Đức Quang: 

“Sư cô Đức Quang, sao em bé người Tây này dựa vào 
anh chàng thanh niên kia một cảnh hạnh phúc như thế?” 

Đức Quang hỏi em gái rằng: “Sao con làm gì mà mến 
anh thanh niên này, mà con có quen không?” 

Em bé trả lời: “No, không quen nhưng mà thấy đẹp trai 
quá nên con thích, với lại nét nhìn hồn nhiên, để dựa trên 
bờ vai ấy, nên con dựa vào thôi...” 

Khi Tôi nghe được, thì mỉm cười một cách chân thật và 
nói rằng: 


220_ Thích Minh Thế 


“Đúng xứ Tây, nét nhìn tự nhiên đẹp có quyền được 
yêu, có quyền được tựa mà không mất phí...” 


Giữa khung cảnh lãng du mùa xuân trở về, tiết trời se lạnh, 
khiến cây lá đâm chồi và mùa đông lạnh buốt se thắt con tim 
lại, khi ta có chủ quyển tự do để yêu là nét đẹp tâm hồn. 


Dạo phố Austin, nơi quảng trường quốc hội Mỹ thật là 
kỷ niệm khó phai trong tâm trí nghìn trùng đại dương của 
tôi khi lần đầu đến Mỹ, sau bao ngày thực tập an cư kiết 
đông, hôm nay được tự do trong nét nhìn hồn nhiên. 

Nên tôi cảm tác mấy vần thơ: 

“Austin xú sở phôn hoa, 

Lâu son gác tía, thật là oai nghi. 

Xuân trời Đông ẩn ra đi, 

Tình yêu một kiếp, cho gì trong tâm. 


Nụ hôn nông thấm âm thâm, 

Nói nhìn tự tại, tóc Uàng tung bay. 
Mắt xanh ngọc biếc lay lay, 

Lá phong cuối uụ, hạt bay Uê nguôn. 


Dâu đời cung điện lầu chuông, 

Thì tình mớ cõi, tâm hôn rong chơi”. 

Thật vậy, tình mở cõi tâm thì cảnh rong chơi trong ba 
ngàn thế giới luôn rộng lòng vào ra, để ta về bên ta, chiêm 
nghiệm chút tình Đông tại xứ sở Austin. 


Bạn thấy đó, nét nhìn hồn nhiên khiến cho vị tu sĩ đến 


Ráng hồng trời Tây 221 
giữa đời, làm kiếp người chẳng phàm tục, mà chính họ 
thoát tục khi trở về gốc nhìn từ trí tuệ soi tận tâm can. 

Lúc bấy giờ, thầy Đức Nghiệp bảo tôi rằng: 

“Thầy Minh Thế, nhìn gì mà đắm say nhân tình thế...” 

Tôi bảo: 

“Đời mà, gốc nhìn mình giữ tục, giữa xứ Mỹ hoa lệ này 
cái tục không bị bụi tục cám dỗ, mà ta từ tục đi vào chơn 
giác, như tánh bản nhiên giữa nét nhìn hồn nhiên”. 

Thầy Đức Nghiệp bảo: 


“ Lãng tử có khác, nhìn mà không bị dục nhiễm chỉ 
phối, mới là người nuôi được dưỡng tâm”. 


Tôi bảo: 
“Huynh Đức Nghiệp biết không, cái hay là mình đi tu 
bụi mà chẳng bị bụi đời nhiễm ô...!”. 


Thế là, thầy trò huynh đệ cảm nhận giữa đất trời tự do 
trong muôn ngàn hạnh nguyện, mãi mãi là nét nhìn hồn 
nhiên giữa ráng hông trời Tây, ôm trọn mối tơ sầu tình 
người tri kỷ xứ Mỹ, qua em bé tóc vàng bay bay, mộng để 
tỉnh giữa cõi huyền trời say. 


222_ Thích Minh Thế 


bì Ai tự đi trên bàn chân tự do, không kẹt, không 
bận, không sầu người ấy mãi mãi tự do nơi xú Mỹ. 


` 
è 
_ ø 


Ráng hồng trời Tây 223 


-Gùng nlqu Íu hiểu 


Bạn biết không, cái hiểu thì giúp ta sống và làm bằng 
đời chân thật, cùng nhau ta hiểu được tâm chân thành, qua 
sự cúng dường bố thí, thúc dục đến tận khởi sắc niềm tin. 


Vì cúng dường và bố thí xuất phát từ tâm, nên ta hãy 
cùng chân thật mà dụng tâm để làm, phát nguyện một cách 
chân thành, gieo tâm vận hành lời Phật dạy. 


Trong những giây phút bình tâm thả bộ trên thung lũng 
hoa vàng của tiểu bang California, thuộc phía Bắc nước 
Mỹ, ngay tại thành phố Sanjose, thành phố công nghiệp 
lớn nhất nước Mỹ, thành phố có thời tiết ẩm và lạnh, trong 
từng cơn nắng vàng rung chuyển để rong chơi ba ngàn. 

Tôi trở về thăm lại người chú thím, chú Giàu và thím 
Trân, gần 30 năm sống và làm việc tại quê hương xứ Mỹ. 
Được gặp lại người thân gần 30 năm là điều hạnh phúc, cái 
hạnh phúc trong nét sống xứ Huế, ấp ủ nơi xứ người, bôn 
ba nuôi lớn các con, khổ cực từng đồng tiền thu vén, để 
cho cuộc sống tốt hơn. Chính vì thế, chú thím sống thật an 
nhàn, chọn pháp vừa đủ để nhân duyên gửi vào niềm tin 


224_ Thích Minh Thế 


chân thật, không gian ấy một bàn thờ Phật vừa đủ để nhớ về 
cội nguồn quê hương. Rồi cùng nhau ta hiểu để sống giữa 
chợ đời, ứng dụng tu học qua bốn điều Phật dạy trong ta. 


Câu chuyện được kể trong thời Đức Phật, có một đệ tử 
hỏi Phật rằng: “Thế Tôn có thần thông và từ bi, vì sao vẫn 
còn những kẻ chịu khổ vậy?” 


Phật dạy rằng: “Như Lai tuy có sức thần thông rất lớn, 
nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được äó là: 


Điều 1: Nhân quả không thay đổi, tự gieo nhân thì tự 
nhận quả, người khác không thể nhận thay. 


Điều 2: Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có 
trí tuệ thì phải tự tu và học. 


Điều 3: Diệu pháp không thể diễn tả được, bản thể chân 
thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu 
được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi. 


Điều 4: Không có duyên thì không thể độ, người không 
có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta 
chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, càng không rễ khó mà thấm nước, 
Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên... ”.! 

Qua lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta ứng dụng vào 
đời sống, và chân lý sự thật là vậy, nên ta cần rút vào đời 
để thực hiện nhân quả, trí tuệ, điệu pháp, nhân duyên độ 
người, tất cả chỉ có trong diện dụng để cùng nhau để hiểu. 

Tôi đã đi trên xứ Mỹ tiểu bang California, nên đã hiểu 
lộ dần ra những thâm thúy qua hình ảnh nhân duyên, nên 
từ đây thả tâm đi giữa càn khôn vào thể tánh chân như. 


10 Trích Phật học đời sống.com - Bài viết Hạo Nhiên 


Ráng hồng trời Tây 225 


Thực vậy, việc hành hóa là do nhân duyên đôi bên đến 
với nhau hợp thời chia sẻ, đủ duyên thì tựu, hết duyên thì 
tan. 


Người sống trong đời thường, từ nhân quả là ta tự làm, 
mới có mục thị kết quả, từ việc học và tu thể hiện qua 
chứng nghiệm khi ấy mới thấm lời Đức Phật, từ trí tuệ khơi 
dậy, khiến tâm ta có được chất nhựa phát sinh. 

Chính bạn và tôi sẽ trãi nghiệm, chính người chú thím 
cúa tôi đang vận hành trên xứ Mỹ, làm được như lời dạy ăn 
sâu tận trái tim hơn 30 năm trên đất Mỹ xứ người. 

Cho nên, tôi đã rút được rằng: 

Ai vận hành từ diệu dụng, trí tuệ, nhân quả, thấm dần 
hạt mưa, người ấy sẽ đi vào bản tánh chư Phật một cách 
an toàn. 

Ai diệu dụng lời Phật dạy, người ấy sẽ gom lại giá trị gốc 
rễ niềm tin, từ đó mà nuôi mầm tuệ giác. 

Ai tự đi trên bàn chân tự do, không kẹt, không bận, 
không sầu người ấy mãi mãi tự do nơi xứ Mỹ. 

Vậy thì, qua đó bạn và tôi cùng nhau song hành giác 
ngộ trên ráng hồng xứ Mỹ bao la. 


226 Thích Minh Thế 


S “Đến để tìm pháp học, đi để dụng pháp tu, làm 
để trì mật chú, nhớ cả niệm chúng tri... ” 


Ráng hồng trời Tây 227 


lẫm Jung lồi dạy 


Chiếc máy bay cất cánh trong chiều mưa, tôi đi đến 
một vùng trời xứ sở thủ phủ Austin trở lại vùng San Jose, 
tìm về những ai là cố nhân xa cách. 


Mưa đang len vào khung cảnh, làm mê tỉnh cuộc chơi, 
đến và chạm lại những cuộc đời sự thật, để ta còn nhớ mãi 
tâm tình. 

Mưa tăng dần giữa cái lạnh buốt giá, dần cho ta niềm 
xúc cảm hạnh phúc, thấm cả chân tình qua âm vang lời 
dạy tí tách, qua từng giọt mưa rơi. 

Tuyết về ta nhìn ngắm và đồng thời dù tê buốt nhưng 
tuyết tình băng giá cô đơn, thấy mà lòng dư âm những lời 
dạy. 

Vô tình tôi đọc dòng tin nhắn của thầy Chúc Thiện gửi 
đến cho tôi, trong lúc chiếc máy bay hạ cánh xuống thung 
lũng vàng xứ Mỹ. 

Thầy dạy trong lời âm vang: 


“Enioy your time in San Jose”. 


228_ Thích Minh Thế 


Nghĩa là: Tận hưởng thời gian của bạn tại San Jose. 


Tôi cảm nhận hạnh phúc vô cùng, khi nghe bài hát 
“Hạt mưa” của thầy Chúc Thiện, trong đó có câu mà tôi 
thích thú: 


“Sao ta không biết quay uề 

Chơn tâm thanh tịnh chưa hè đến đi. 

Cánh này Uiệc ấy nệ chỉ 

Dạo chơi cõi mộng chút nỉ thôi mà”! 

Hay, khi câu chuyện chẳng hề đến đi, âm vang lời dạy 
là giúp ta trở về. 

Hôm qua, thầy Minh Khương dạy rằng: 

Minh Thế biết không? Cái hạnh phúc của thầy Chúc 
Thiện như âm vang lời dạy qua câu nói tâm đắc đó là: 

“Đi để người nhớ, 

Ở để người thương”. 

Tôi bảo, cái nhớ và thương trong tâm đã có mặt nhau, 
nếu không thì một chút nhớ cũng trở thành xảo trá, một 
chút thương cũng trở thành xảo ngôn. Vì sao bạn đến và đi 
nên không ai buộc tâm. Chỉ người ở lại dụng tâm thương và 
nhớ đến mình, thì tình cảm đó chẳng có tình nào vắc cạn. 

Do đó tôi ghi nhận và khắc sâu nên tôi đã nói rằng: 

“Đếm tình ban phát cõi lòng 

Đi trong hạnh nguyện, nắng hông in nguyên. 

Giữ tâm sáng ngọc chân chuyên, 

Tình ta một cõi, nghĩa huyền trời Tây”. 


11 Chúc Thiện - Tịch Nhiên 27/9/2018. Làm tại: Rum Bull Parc Virginia 


Ráng hồng trời Tây 229 


Hai anh em huynh đệ cười vang và thể hiện khắc sâu lời 
dạy của người pháp hữu, đồng tu Thích Chúc Thiện để mãi 
cõi lòng chân tâm, rồi âm vang lời dạy như chân lý nghìn 
trùng tự do. 


Thực vậy, bạn ngẫm nghĩ và suy tư trong từng ý thức 
giả âm vang lời dạy như giúp ta ngôi lại soi xét chính mình, 
dụng tâm hành mà gột rửa sạch vết bẩn ở trong tâm và bên 
trong thân. 


“Đến để tìm pháp học, đi để dụng pháp tu, làm để trì 
mật chú, nhớ cả niệm chứng tri...” 

Từ đây, bạn và tôi cùng nhau chiêm nghiệm, như một 
lộ trình tìm về ráng hồng trời Tây. 


230_ Thích Minh Thế 


Ráng hồng trời Tây 231 


-Giản d¡ (ù ñqnj phúc 


Đời giản dị là hạnh phúc, nếu ai biết chấp nhận sự thật, 
sống đúng chính mình, sống thật thà chất phác, thông 
minh, trí tuệ, dụng công giản dị, tức khắc bạn sẽ có lối đi 
bình an, chấp nhận học buông xả danh vọng, khi ai đạt 
được, người ấy có đời sống giản dị từng trải nghiệm thời 
gian. Vì sao ? Vì cái trải nghiệm thời gian giúp bạn sống 
chân như vạn lối, thật tâm chẳng dối hư, không bề ngoài 
văn vẻ, mà là sự nỗ lực cuối cùng của thân tài khi bạn có 
được chúng. 


Vậy thì, giới hạn gián dị cái hạnh phúc mà Đức Phật 
dạy chúng ta: “Thiểu dục tri túc”, nghĩa là sống vừa đủ, 
biết mình biết ta, biết cái nhân duyên mà hành xử, biết cái 
trung hậu mà ứng tâm, biết cuộc đời nhân thế mà đi vào 
lòng người lúc ấy, chính bạn sẽ có đường đi lối về, qua từng 
nhịp đập nhân gian. 

Gián dị là hạnh phúc, ví như người leo núi mang đủ 
hành trang người ấy bớt nặng, mang cả tư duy người ấy 
càng giản dị ung dung. 


232_ Thích Minh Thế 


Giản dị nhưng biết đúng thời, đúng xứ, đúng nhân, 
đúng không gian, thì giản dị ấy cho bạn thanh cao hơn. 

Giản dị không phải là bình dị, mà ta cần hiểu được 
phép vận hành giản dị là tự do trong mọi phương trời 
thong dong. 

Vậy, bạn cần chiêm nghiệm để mình có thời gian đi 
về lỗi sống giản dị là hạnh phúc. 


Ráng hồng trời Tây 233 


234. Thích Minh Thế 


Hãy tự uấn sao cho lòng thanh thản, thế giới sẽ 
tự đổi thay ? 


Ráng hồng trời Tây 235 


(gười [fiương ơi 


Người thương ơi, bạn có nghe tôi gọi bạn ở trên đỉnh 
đồi hoa vàng, tại vùng đất xứ Mỹ thuộc tiểu bang California, 
thành phố San Jose hay không ? Nếu người thương có nghe 
tiếng gọi xin đừng hờn trách, đừng làm người khổ đau, mà 
hãy tìm cách giúp đỡ người thương vượt qua mọi nghịch 
cảnh trong đời. 


Người thương biết không ? Xứ Mỹ là nơi cường quốc, ai 
cũng mong qua, nhưng có những người chưa bao giờ đặt 
chân đến xứ Mỹ, vì điều kiện chính là nhân duyên xứ Mỹ, 
chứ chẳng phải kinh tế trường lưu, nhưng mấy ai thấu hiểu 
người thương phải không ? 


Nếu không ai hiểu người thương, thì chính tôi sẽ tháo 
gỡ thắc mắc của người thương qua từng lối về nguồn tâm. 


Cách đây mấy hôm, tôi dạo quanh thành phố San 
EFrancisco, nơi có những nóc nhà cao chằng chịt, khu trung 
tâm kinh tế, khu tự trị của người Hoa, khu phát triển về 
ngành công nghiệp tàu, khu thành tựu những vấn đề liên 
quan đến kinh tế xứ Mỹ người thương ạ, chính đó là một 


236 Thích Minh Thế 


nơi cần ở cần đáng sống để mình là mình, tự do hơn trong 
trí tuệ. 


Người thương ơi, tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn 
Facebook, qua chủ nhân Phan Tuấn Kiệt, có một đoạn 
giúp cho người thương hiểu và người thương trở về nội lực 
qua năm lực. Đó là tín lực, giúp niềm tin chắc lực như kim 
cương; tấn lực giúp nỗ lực tỉnh tấn quay về; niệm lực giúp 
ta nhớ nghĩ về đời sống chân thật; định lực là giúp ý chí 
vượt qua để hạnh phúc giữa thân và tâm; tấn lực giúp ta 
thấy được ánh sáng trí tuệ qua góc nhìn thấy rõ cuộc đời 
thật giả, phải trái, trước sau. 


Người thương biết không, trong bài ấy có đoạn : “Phàm 
những chuyện qua đi, chẳng nên chất chứa làm gì? Vì chất 
chứa chúng chẳng khác nào ôm rác vào người. Quên được 
thì quên, không quên được coi như mây khói, vì đất trời 
hữu tình, đi đâu không phải là nhà, dòng người đông đúc, 
có ai biết không phải anh em...”. 


“Tất cả là một, mà một là tất cả. Chúng chẳng khác 
nhau ở biểu hiện, nhưng tựu chung đều một gốc. Đừng ích 
kỷ phân biệt giữa ta và người, đừng ích kỷ phân biệt giữa 
anh và em. Đừng làm dậy sống trầm luân bằng những điều 
không bằng, đừng hỏi làm sao cho thế giới bình yên”. 

Hãy tự vấn sao cho lòng thanh thản, thế giới sẽ tự đối 
thay? 

Người thương ơi, thế giới tự đổi thay, khi nào những 
chiến tranh binh đao khói lửa, hết dịch bệnh thiên tai, 
những bạo lực hoành hành, những phiến đá vô tri chớ mò 
tìm tới, những đói khát khắp thiên hạ, thì phải cần học 


Ráng hồng trời Tây 237 


hạnh Bồ Tát Quán Âm. Vì học được giúp ích cho người 
thương có tính từ bị, trí tuệ, từ quán, bi quán, tuệ quán, trí 
quán, nhân duyên quay trở về quán chiếu chính ta thì tức 
khắc ai ai cũng có được sự hạnh phúc, tìm lại chính mình. 


Người thương ơi, tôi và bạn cùng thể hiện điều chân 
thực thanh thản khi lòng thù hận diệt tận, khi oán thù giải 
tỏa, khi sân si mù mờ, khi tham chấm dứt thì mới có từng 
giây phút anh minh, sinh ra hạnh phúc trên từng đôi thung 
lũng hoa vàng xứ Mỹ thân yêu. 


“Thung lũng hoa nàng đẹp, 
San Jose thật hiền hòa, 

Từ khí trời nắng hanh, 
Lạnh buốt thể quanh ta. 


Sống tận tâm nhìn nhận, 

Ráng hông khắp trời ba, 

Dung nhan nàng thiếu nữ, 

Tóc xõa tựa thiết tha”.!2 

Khi về tôi nhớ người thương, nhớ vào từng hạnh phúc 
nhân duyên, để về đâu trái tim tôi vẫn không đổi thay góc 
nhìn qua lăng kính, đôi mắt Như Lai nhìn vào quán chiếu, 
từ hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. 


12 Tỳ kheo Minh Thế - Hỷ Tâm Hải Triều 


238_ Thích Minh Thế 


Ø `« 
,9 


Tôi đến để học những hạnh phúc có mặt trong 
cuộc sống là nhân duyên, ấy cũng là một lối đi trở 
UỄ. 


N. 
—_ 


Ráng hồng trời Tây 239 


_@liếc câu -Gổng -])ầng ở Mỹ 


Chiếc cầu Cổng Vàng bắc ngang qua vịnh eo biển Thái 
Bình Dương, được mệnh danh là chiếc cầu Kim Môn. 


Ai đến xứ California, nơi vùng đất sầm uất phố Mỹ, đều 
phải trở về chiếc cầu Kim Môn để nhìn ngắm. Một cửa ngõ 
vào ra lưu lượng xe tấp nập, vào thành phố San Francisco, 
một trong những phần xa lộ US101 và California State 
Route 1. 


Một chiếc cầu Cổng Vàng làm nên lịch sử, nổi tiếng 
thế giới, khiến bao triệu du khách tấp nập nhìn về, chiêm 
ngưỡng dung nhan chiếc cầu theo từng thời điểm khác 
nhau. 


Ai biết đến vùng đất vàng của bán đảo San Francisco 
với những khoáng chất hạt Marin, đều trầm trồ khai thác, 
để làm nên một điều kỳ bí. 

Chiếc cầu thiết kế bởi kỹ sư JosephStranss, Irving 
Morrow và Charles Ellis; nhưng ý tưởng của một sinh viên 
James Winkins, qua một luận văn của nhà soạn nhạc người 
Áo, mà ai cũng biết về ông qua những vũ điệu khiêu vũ, 


240_ Thích Minh Thế 


những dàn nhạc giao hướng đó là ông Josef Strauss (1827- 
1870). 


Từ những ý tưởng đó, vào năm 1933 đã khởi công một 
công trình vĩ đại, nhờ những nhà thầu Golden Gate Bridge, 
Highway and Transportation District. 


Sau gần 4 năm khởi động, ngày 27-5-1937 đã làm lễ 
khánh thành chiếc cầu, được bạn bè quốc tế đánh giá công 
trình vĩ đại nước Mỹ. 


Công trình tốn 1,3 triệu USD so với ước tính ban đầu; 
cái uy dũng đứng trước phong ba bão táp, sức gió, sức chịu 
lực cực kỳ cao và ai ai cũng muốn đến nhìn ngắm trong đời 
để mình luôn luôn sống trong cái hạnh phúc hòa bình. 


Bạn biết không, chiếc cầu có một màu phủ đó là màu 
đỏ, vì vịnh này có lớp sương mờ khi mùa đông đến nhiệt độ 
thấp, và hửng nắng của ánh bình minh tuyệt diệu, hay ánh 
hoàng hôn ráng nắng tắt chiều được phủ lâu cung trời, cây 
cầu cổng vàng được rực sáng uy linh. 


Ai một lần đến là một lần nhớ nhung, cứ vậy mà mơ 
thành hiện thực. Vào ngày 03-01-2019, tôi cùng người chú 
là Tống Văn Giàu, cùng chú Đàm đi thăm chiếc cầu này, 
hai chú qua ở tại bang San Jose, gần 30 năm trên đất nước 
Mỹ, người Việt định cư. 


Tôi đến để học những hạnh phúc có mặt trong cuộc 
sống là nhân duyên, ấy cũng là một lối đi trở về. 

Tôi đã học hai điều, giúp tôi quán chiếu nhìn lại những 
giá trị văn minh đó là: Tĩnh và Động. 


Vâng, tĩnh là một trạng thái sắt thép kết cấu từ vật vô tri 


Ráng hồng trời Tây 241 


trở thành vật có tâm hồn, con người có trí tuệ từ những bản 
nhạc tình khiêu vũ, cũng muốn cho mình đóng góp khúc 
nhạc tĩnh trở thành khúc gỗ sắt thép, uốn lượn trên chiếc 
cầu vàng một cách chắc chắn. 


Động là lưu thông xe cộ, con người, vật chất, nhưng 
để lại vô vàn giá trị nghệ thuật và kinh tế từ năng dung sở 
hữu cho con người Hiệp chủng Hoa Kỳ, thu nhặt tỉnh hoa, 
những thét gầm cho bao người ngưỡng mộ. 


Qua đây, chiếc cầu Cổng Vàng ở Mỹ cũng ru tình thổ 
nhạc, khúc tự tình tâm sự hồn thơ bỗng nhiên trào về, giữ 
bao người đến và đi trong phút chốc vội vàng. 


Vậy nên, ai đến San Francisco thì chẳng bao giờ bỏ lỡ 
cơ hội tìm về chiếc cầu Cổng Vàng lừng danh thế giới. 


Bạn biết không, tôi đi trên chiếc cầu được một đoạn dài, 
nghe gió ru tình của mùi biển Thái Bình Dương, những hạt 
muối cứ thấm vào làn da của tôi. Khiến tàm thức ẩn chứa 
những khúc nhạc tình, ngẫm nhìn rung động từng làn gió 
mát, người người qua lại, đủ các quốc gia họ trầm ngâm 
khen ngợi các vị đã tạo nên bản sắc chiếc cầu Kim Môn. 

Riêng tôi không ngoại lệ, ru hồn và ghi vội những dòng 
tâm tình trong ấn phẩm “Ráng hông trời Tây”. Để lưu lại 
từng dấu chân đi qua, nhớ về mình đã từng ghé thăm, ngồi 
ngắm những hạt muối tình trên chiếc cầu Kim Môn đẹp 
tuyệt trần xứ Mỹ phôn hoa. 


Nên tự tâm cảm trước bài thơ: 


242_ Thích Minh Thế 


“Kim Môn cống ra Uào, 

San Francisco, thuở ấy tự hào trăm năm. 

Sương trắng đính áng mây hồng, 

Nắng Uuàng rơi xuống tầng không chung tình. 

Khác tên lưu ảnh người ẩi, 

Chiếc cầu thuở ấy, hương sỉ Uào tình. 

Đến uà ngắm, 

Đi để nhìn, 

Ai hay dung dị Uô tình thế sao, 

Thả duyên giữa kiếp trăng sao. 

Vào tâm ngọc thể, nhìn uào Thái Dương. 

Eo Uuịnh một thuở chiều sương, 

Long lanh hạt nước, mây trường trăm duyên. 

Tôi Uội ngắm, 

Thả duyên tình, 

Nhìn xe ý thúc đi uào trời mây. 

Nắng hồng đốt cháy ai say, 

Nắng tình đốt sạch tâm này nhiễm ô, 

Vào ra của ngõ đợi chờ, 

Vào tâm trí thúc, Kim Môn người tình... ”. 

Nên tôi gọi cảm tác bài thơ tự do qua tựa đề: “Kim Môn 
người tình”, để tình tôi đã đến chẳng bao giờ nhạt phai trên 
xứ Mỹ, nơi 49 ngôi sao tựa về trong hình ảnh chân như. 

Bạn thì sao, đã đến chưa? Nếu chưa lần gặp, hãy tự cho 
mình một ước mol 

Còn riêng tôi, để đi tu trong kiếp duyên trần trăm năm, 
kiếp người trần gian. 


Ráng hồng trời Tây 243 


_@dúnh đồng lìnÑ lồi 


Những dấu chân phong trần lang thang chẳng mỏi, đôi 
chân trần giữa chốn hồng trần nhân thế, khi đôi chân kia 
cần nghỉ ngơi, lấy lại để phục hồi chức năng trí nguyện. 
Cánh đồng tình Tôi, trong những giây phúc phiêu du trên 
xứ California, Tôi đã đi xe Hoa Phát từ thành phố San Jose 
đến thành phố Westminster. Thời gian phiêu lãng mất gần 
8 tiếng đi xe, vượt qua các cánh đồng bất tận vàng óng, màu 
xanh nhấp nhô trên từng ngọn đồi thung lũng những chú 
ngựa, chú dê, chú trâu đang tung tăng gặm có. Có những 
ngôi nhà lác đác bên sườn đồi, có những tuyến đường Bắc 
Nam ngược xuôi trên tuyến lộ phong lưu. 

Thưởng lãm và chiêm nghiệm, Tôi đã thả hồn vào từng 
ngọn đồi và từng eo vịnh biển khơi thật đẹp, thật lung linh, 
hồn nhiên bất tận. 

Để rồi, nơi nào Tôi đi qua đều giúp Tôi bài học, Tôi 
chiêm tỉnh và trì Chú Đại Bi, để tâm mình lặng trong trở lại. 

Tôi nhớ lời dạy của Hòa thượng Nguyên Trí, Viện chú 
chùa Bát Nhã - Mỹ Quốc, Ngài dạy rằng: 


244_ Thích Minh Thế 


“Đi là đến để ta nghiệm lời tánh không, đến để ngẫm 
những lời học hỏi, thấy để tìm về sự tự do nơi đất khách, 
ngẫm để suy vào tánh Phật là tu...” 

Rồi ngài bảo: “Minh Thế là đi giữa thế trần, phải giữ 
tâm giới ba la đề, như giữ chính thế giới xuất sĩ người tu, 
học rồi nhớ lấy,...”. 


Bạn biết không, cánh đồng tình Tôi luôn ẩn tàng nhờ 
lời giáo huấn tâm đắc nhất, để chính mình rong chơi mà 
không quên hải đảo tự mình thanh lọc để nối gót thiền gia. 

Nên Tôi đã đến Mỹ, hưởng những pháp lạc do các vị 
tôn túc dày công tạo dựng, để ta về trong nét duyên tình 
như chiếc áo y ngũ ca sa. 


Ráng hồng trời Tây 245 


246_ Thích Minh Thế 


ø `* 
,s 


Chất liệu của Đúc Phật chính là từ bi Uà trí tuệ, 
có hiểu mới có thương, có tình mới có nhớ, có nghĩ 
mới sâu thẳm từng lời dạy Uào ra. 


Ráng hồng trời Tây 247 


-điữ fại clut iÍ 


Bạn biết không, giữ lại chút tình khi ai đó biết sẻ chia 
cho bạn, biết vun bồi những góc khuất để từ đó ta mở lòng 
hơn cho ta. 


Giữ lại chút tình chính là những sợi dây tình cảm, 
những lời nói chân thành luôn xúc chạm đến từng trái tim, 
chính vậy mà chúng ta cần lắng nghe. Do đó, hôm qua tôi 
vô tình đọc được một đoạn văn của tác giả “Cánh nhạn 
lưng trời”. Giúp Tôi hiểu hơn về đời sống chân thật và giữ 
lại chút tình: “Liệu, sau bao nhiêu năm tháng, con người 
mới thấu hiểu được rằng, cuộc đời, nhiều lúc chỉ mong mỏi 
có những giây phút ngồi thật yên, lắng trong mình, lắng 
trong đời, bỏ mặc thị phi huyên náo. Người ngôi thật yên, 
thật an, người dành thời gian lắng nghe chính mình, hiểu 
thấu và từ bi chính mình”. 


Thật vậy, giữ lại chút tình chính mình phải hiểu thấu 
mọi người, chính mình có tình thương và lắng nghe từng 
mạch chuyện của người thân của bạn. 


Có vậy bạn mới gần giữ và xích lại gần bên nhau. Trái 


248_ Thích Minh Thế 


lại mình càng xa lánh nhau, không trò chuyện nhau, mình 
càng gây nhiều hận thù của nhau. 


Bài học nhớ đời chính là khi ta không còn tình cảm, 
thì dù ta ở bất cứ nơi nào cũng trở thành một vết nứt theo 
nguồn mạch thời gian. 


Giữ lại chút tình nó đơn giản nhưng cực kỳ tỉnh tế. 
Cũng thế, việc tu học dù ở xứ Mỹ Quốc bạn cũng phải nỗ 
lực, chuyên cần, lắng lòng tâm sự, lúc bấy giờ bạn có được 
những chút tình chân thật bằng cõi lòng tự do. 

Do vậy, chất liệu của Đức Phật chính là từ bi và trí tuệ, 
có hiểu mới có thương, có tình mới có nhớ, có nghĩ mới sâu 
thẳm từng lời dạy vào ra. 

Nên, đã là vị tu sĩ hay cư sĩ bạn cũng cần xích lại, để tự 
mình giữ lại chút tình thi vị giữa thời gian. 

Từ đó tôi kết lại: 

“Chút tình nghĩa, buông tâm Uuấn thị 

Tự do thành, thúc nghĩ kiếp mê 

Thênh thang phóng tuệ đi Uuễ, 

Đời như giấc mộng, chẳng hề uụt tâm”. 


Chúc bạn thành công...! 


Ráng hồng trời Tây 249 


250_ Thích Minh Thế 


Q ‹ 
` 


Hạnh phúc không ai cho ta cả, mà chính ta nỗ 
lực cho ta bằng cách sống đời chân thục, sống đời 
thanh bạch, sống đời chân lý niềm tin, ta cần sống 0à 
làm đúng chất liệu như Uậy chính ta có những giây 
phút hạnh phúc trong đời sống thực tại bình yên. 


họ 


` 


ø 


Ø 


Ráng hồng trời Tây 251 


: cño fa ñqnŠ phúc 


Hạnh phúc không ai cho ta cả, mà chính ta nỗ lực cho 
ta bằng cách sống đời chân thực, sống đời thanh bạch, 
sống đời chân lý niềm tin, ta cần sống và làm đúng chất 
liệu như vậy chính ta có những giây phút hạnh phúc trong 
đời sống thực tại bình yên. 


Xứ Mỹ, cái hạnh phúc đó chính là nhân quyền của con 
người, cái hạnh phúc tại xứ Mỹ là góp nhặt về nền văn minh 
nhân loại, cái tự chủ là ta cần làm hết mình, tức khắc chính 
bạn sẽ là người có tự do và hạnh phúc. 


Mặt khác, tâm lười biếng, tâm ích kỷ, ở lại, tâm xảo 
ngôn tức khắc chính mình mất chủ quyền hạnh phúc. 


Bạn biết không, luật hôn nhân xứ Mỹ khi một người 
đàn ông bỏ vợ, họ phải chịu trách nhiệm nuôi con nhỏ đủ 
tuổi trưởng thành theo phần trăm kinh tế của người chồng, 
chịu trách nhiệm trả tiền bồi thường cho người vợ cũ theo 
phần trăm kinh tế. 


Nếu người chồng trả đầy đủ thì hạnh phúc phía sau sẽ 
có quyên tự chủ mua nhà, mua xe, kết hôn lại, đồng thời 


252_ Thích Minh Thế 


nếu người chồng trốn tránh trách nhiệm tức khắc mọi 
công việc xem như là mất hạnh phúc, quyền được sống bị 
hạn chế, xem như là tội tù. Nên từ việc nhỏ, người đàn ông 
ở xứ Mỹ họ cực kỳ tinh tế khi kết hôn bất cứ người phụ nữ 
nào trên xứ Mỹ. 

Hạnh phúc chính ta tạo, nếu nghiệp chúng ta tốt thì 
hạnh phúc chúng ta tăng lên, nếu nghiệp duyên kém thì 
bất hạnh của chúng ta sẽ đến một cách thê thảm, chẳng có 
chút hạnh phúc nào từ ngay trong trái tim ta. 


Vậy, chúng ta cần có lập trường khi làm bất cứ điều gì 
ngay nơi chân lý hạnh phúc, để từng niềm tin và an bình 
sẽ là một lối về chân thật ngay từng giây phút mênh mông, 
trong cõi đời vô tận ngàn phương. 


Ráng hồng trời Tây 253 


o(Ống ngắc lồi (jển ñdÍ 


Từng con sóng nhấp nhô vào bờ là từng lời ru biển hát 
trên khúc nhạc êm đềm, tôi đã tìm về vùng biển California 
một buổi trưa hè đầu xuân, khi trời nắng ấm, làm cho ai đó 
du bước đôi chân trần tìm lại chính mình. 


Lắng nghe lời biển hát, tôi thả hồn mình tìm lại với biển 
để tập học những điều chưa khám phá. 


Bạn biết không, biển California có một điểm lý thú đó 
là lướt sóng, họ tìm những ngọn sóng êm đềm, lướt qua 
từng con sóng nhỏ, để chúng tìm về điểm hội tụ đích thực, 
hay chúng tìm những con sóng nhấp nhô sóng lớn để lướt 
mình tìm cách vượt qua. 


Sóng biển lớn hay nhỏ đều từ thiên nhiên ban tặng, 
chúng vỗ ầm lên cao lạng mình theo con sóng, bọt nước 
bắn tung lên khi chúng tiếp xúc với bờ. 

Tôi nhìn ngọn sóng biển hải triều dâng mạnh tiếp xúc 
và học tập, chợt nhớ đến bài thi kệ của Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh : 


254_ Thích Minh Thế 


“Khói phủ sương lam dưới bóng giăng 
Diện hông loa Uuọng có nghe chăng 

Từ bi giữ lại tình thương lượng 

Hãy xá qua đi nỗ bất bằng... ” 


Thật vậy, tập nhìn con sóng biển tôi đã học được đức 
tính dung nạp, nghĩa là dung nạp tất cả tính chất rác rều 
lùa vào bên bờ, trở lại nguồn mạch của dòng lưu biển hát 
được trong xanh và êm đềm. Cũng vậy, tâm từ bi, tâm hỷ 
xả, phải dung nạp, gạn lọc và thanh diệt để chúng sạch với 
tâm, sạch với đời sống đích thực để lắng nghe lời biển hát. 


Tập nhìn mặt biển để rửa sạch tâm thù hận, tâm chấp 
thủ, chấp vọng tưởng lầm mê, nên lắng nghe lời biển hát 
để tìm về sự bình yên mỗi khi tâm ta không nổi giận. 


Tập nhìn bọt nước của biển, vì bọt nước chính là hạt 
muối mặn. Chúng tạo cho ta vô vàn thiên nhiên hữu dụng, 
nhưng chúng ta đừng làm bẩn dòng biển, nếu bẩn dòng 
biển chính ta là người bị đón nhận chất độc từ biển khơi. 


Tập nhìn sâu vào lòng biển, cất chứa và dung hòa tất cả 
những vàng ngọc, các tỉnh chất quý nhất đều có từ biển cả. 
Nên ta cần đủ chứ đừng tham mà khai thác tất cả những 
gì ở biển khơi, nếu ta tham tức khắc biển vỗ sóng, chúng 
sẽ lấy đi cho chúng ta bằng sạch, như sóng thần Nhật Bản 
năm 2011. 


Tập nhìn và đừng phá hoại, nếu chúng ta khai thác bừa, 
thì chỉ một con sóng vỗ vào bờ, tạo thành dòng chuyển lưu, 
chúng sẽ giận dữ chuyển tiếp thành sóng thần, thì chúng ta 
chỉ là con kiến nhỏ bị nhấn chìm vào đại dương. 


Ráng hồng trời Tây 255 


Cho nên, tôi nhìn biển và đã cảm nhận rằng: 

- Cuộc đời này, từng thời gian đi qua là chúng ta ngắn 
lại, vậy nên tập tiết kiệm thời gian như tiết kiệm từng đợt 
sóng lớn võ vào bờ. 

- Cuộc đời này khi tự đánh mất lòng tin thì cơ hội cũng 
mất theo và cái buôn thăm thẳm, cũng vậy sóng biển là nơi 
ta hấp thụ tỉnh khí, thanh lọc cơ thể từng đợt sóng vào bờ, 
chúng chuyển oxi vào cho ta, nếu ta biết đón nhận chúng, 
thì tức khắc sẽ có những tinh chất làm cho cơ hội sức khỏe 
của ta được cải thiện. 


- Cuộc sống này lòng tin của thiên nhiên là cho và bảo 
vệ, chứ không phải lòng tham, nên ta cần bảo lưu hài hòa 
thì cái gì ta cũng có lòng tin chân thật, vậy sóng biển là 
lòng tin của con người, chúng giúp cho thiên nhiên giữ gìn, 
nhưng lòng tin của con người bị đánh mất, tham dẫn đến 
nên bị sóng thần lấy sạch với cái tham. 


- Cuộc sống này khi bị đánh mất đi thứ trân quý tình 
cảm, thì chẳng bao giờ lấy lại được. 


Lắng nghe lời biển hát, tôi đã thực tập trong từng giây 
phút, khiến tâm tôi an lành và nghe những bản nhạc tình 
đàn guitar của những nghệ sĩ đường phố xứ Mỹ, đã thốn 
thức tôi trong tâm dạ phương sầu. 

Bản nhạc tình ca ấy chúng nhắc tôi như một tình yêu 
của biển, một tình yêu chẳng bao giờ nhạt phai, một tình 
yêu của đất trời mây gió, một tình yêu của người thương 
gửi lại. 


Xa xăm kia tôi nhìn thấy một cụ già ngoài tuổi 70, cụ đã 


256 Thích Minh Thế 


nhìn biển và tâm thức rơi dòng lệ. Tôi tiếp chuyện thì biết 
cụ đã gần 50 năm xa quê hương Việt Nam chưa có ngày về, 
nên thức tỉnh tôi hãy tìm lại trong những tháng ngày trân 
quý giữa đất trời xứ sở California. 


“Xa kiếp sống, quê hương nghìn trùng khác, 
Thối biển tình, lưu ảnh giọt lệ thương. 

Bấy nhiêu năm, 0ượt thuyền lên xứ Mỹ, 
Nghẹn ngào rơi, khúc hát giữa đoạn trường. 


Tuổi đã bạt, sáu căn thời lưu hạt, 

Ánh hoàng hôn, gọn sóng kiếp mi sâu. 

Ôm lễ bóng, nghìn tầng con sóng UuỌI, 

Cảnh Uô thường, xóa sạch kiếp ngày sau”. 

Tập nhìn lắng nghe lời biển hát, Cali tôi đến để vén lại 
Ráng hồng trời Tây, như chính mình ngẫm cảnh thế sự 
trần gian. 

Tu mau kẻo trể, để từ nay ta là hạt sóng vượt qua tất cả 
những nghịch cảnh lầm than vô định, lấy trong tay như hạt 
muối biển dệt lắm chuyện đời viết mãi một biển tình Cali. 


Ráng hồng trời Tây 257 


258_ Thích Minh Thế 


Ø `« 
,9 


à - Lấy trí tuệ làm sự nghiệp để ta biết trầm tư trong 
Q_ đời sống thanh tịnh uà an lạc của bậc tu hành, lấy từ 

bi làm lẽ sống để ta biết sâu lắng Uà yêu thương cuộc *È 

đời nhân thế. 


"1% 
»ˆ 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 259 


„đâu lắng Jù hâm lư 


Chân thật trong kiếp sống con người, bạn cần hai chất 
liệu đó là sâu lắng và trầm tư. Vì tính chất sâu lắng giúp 
ta dừng lại quán tuệ trong từng mạch tim hơi thở, để ta 
lắng nghe từ mọi phía của cuộc đời. Mặt khác, ta lắng nghe 
từ cảm nhận sâu lắng đưa ý niệm tâm thức trở lại nguồn 
mạch sống chậm hơn, đừng vội vã bất cứ công việc gì của 
thế nhân. Ai làm được người ấy sẽ có chủ quyền trong sanh 
tử, chủ quyền trong từng ý hành, từng thời gian. Tính chất 
trầm tư là sự hiểu biết một cách chắc chắn, làm đúng, nghĩ 
đúng, tư duy trầm tư đúng với chính mình. Do vậy, ta cần 
học được chất liệu trầm tư. 


Bạn biết không, lấy trí tuệ làm sự nghiệp để ta biết trầm 
tư trong đời sống thanh tịnh và an lạc của bậc tu hành, lấy 
từ bi làm lẽ sống để ta biết sâu lắng và yêu thương cuộc đời 
nhân thế. 

Nên bài thơ Cal¡ một kiếp, tôi đã cảm tác tại thành phố 
Westminster thuộc tiểu bang California. Khi tôi đi dạo 
hành thiền giữa đêm khuya, ngoài trời lạnh âm 3°C, như 


260_ Thích Minh Thế 


những làn sương bay bay dính hạt trên áo, khiến cho cuộc 
đời sâu lắng và trầm tư, tôi đã đi và an trú trong từng hơi 
ấm, để khi ta tự dung hành về làm rung cảm cảnh chợ đời 
như một kiếp lang thang, của bao người không nơi trú ẩn, 
nên tôi có mấy câu thơ thế này: 


*.. Mê man trên những tuyến đường 
Rong chơi mờ lối, ai nhường cho ta. 
Dâu đời giữa cảnh phôi pha 
Đến ẩi một kiếp, chiều tà ai hay...” 
Vâng, chất liệu sâu lắng và trầm tư khiến ta cần suy 
ngẫm, để đêm về an tịnh trong giây phút bình yên, nhìn lại 
mình như khúc nhạc ru tình giữa đoạn trường thế nhân. 


Chúc bạn thực tập thành công! 


Ráng hồng trời Tây 261 


262_ Thích Minh Thế 


Lấychữ tình uà chữ chia sẻ để ta cùng cảm ơn cho 
nhau! 


Ráng hồng trời Tây 263 


NÓ) gì để cử ơn 


Ta mang đến sự hạnh phúc cho người và bạn, đó là 
điều cần phải nắm bắt và giữ gìn, nên tặng một vật gì cho 
ai, người ấy và bạn cần phải hiểu vào trong tâm thức, thực 
dụng nhất trong đời. Tặng vật là nét đẹp truyền thống của 
người Á Đông, vật được tặng nên trân trọng. 


Cổ nhân có dạy “Của cho không bằng cách cho”. Vâng, 
thực tế trong đời, ta cho ai ta cần phải biết được hoàn cảnh 
người đó. 


Cứ mỗi độ xuân về, người người trao cho nhau những 
món quà tinh thần. Xuân năm nay lại về, Tôi có một chút 
tháp bánh từ trong Huế chuyển ra Hà Nội. Tôi đã ban tặng 
cho một số ân nhân đã từng gắn bó mật thiết, nhất là chân 
tâm phụng sự. 


Hôm nay, Tôi mang đến cho người học trò Diệu Vân 
một cặp bánh in, xây thành tháp. Tôi và học trò đã có 
những giây phút chia sẻ về Phật pháp, tháo gỡ những điều 
chưa làm được trong một năm, thầy trò đang hàn huyên 
thì người chồng bước vào và đến bên Tôi nói rằng: “Chúng 


264_ Thích Minh Thế 


con cảm ơn thầy nhiều và làm cách nào để cho chúng con 
tri ân?”. 

Tôi mỉm cười và nói: “Lấy gì để cảm ơn sao? Vậy thì hãy 
đến bên nhau mà sẻ chia và trao truyền những øì đang còn 
dang dỡ.” 


Người học trò thở nhẹ và tâm sự: “Bạch thây, lấy gì để 
cảm ơn, xin thầy cho con lời đáp?” 

Tôi bảo: “Lấy chữ tình và chữ chia sẻ để ta cùng cảm 
ơn cho nhau, đồng thời tình mà không có sức khỏe thì xem 
như không còn gì để mà sống, sống mà không chia sẻ thì 
xem như cuộc đời vô nghĩa giữa thời gian”. 


Người học trò đến xin phép: “Bạch thầy, cho phép con 
được ôm thầy một cái, để tỏ lòng cảm ơn và con đang cần 
lắng nghe, chia sẻ chút tình vào trong ngôi nhà nhỏ, sức 
khỏe của con được phục hồi trong niềm tin chân thật”. 

Tôi chắp tay và nói rằng: “Hãy sống như Trịnh Công 
Sơn, vì tấm lòng chân thật cần có trong đời thì tất cả đều 
cần lấy để cảm ơn”. 

Lấy gì để cảm ơn, bạn và tôi cần sống đẹp cho đời, 
nguồn tri ân vô hạn giữa nghìn trùng nhân gian. 

Chúc hai con mãi là người học trò, thuần thành của các 
Đức Phật Như Lai. 

Thực tập để niệm ân và cảm ơn, từ tấm lòng thành như 
chính mình được sống giữa cuộc tình nhân gian. 


Ráng hồng trời Tây 265 


266_ Thích Minh Thế 


ø 


` 

ệ 
tà ‹ : 
Ai dụng công tu học ưới tâm thiên định, không 
mông lung theo sắc dục, không quy lụy uới năm thứ 


tiền, tài, danh, sắc, thực, thì tất cả ta có lối uê. 


Ráng hồng trời Tây 267 


Xóa mất đường )ê 


Bạn có lối đi về trong vân trình đại nguyện, thì nên làm 
đúng tâm nguyện an trú chánh niệm thân và tâm. 


Ai xóa mất đường về người ấy quên mất cội nguồn, 
quên mất bản tánh chân thật chánh niệm, quên mất bản 
nguyện độ sanh, quên mất thầy tổ và không có lối về trong 
đời sống an lạc tu thân. 


Ai xóa mất đường về trong quốc độ, tịnh cảnh an lạc, 
người ấy sẽ bị mù đường lầm lạc, mù luôn cả tri thức lẫn 
tâm hôn. 

Do vậy, pháp của Phật chính là chánh niệm, có chánh 
niệm giúp ta nhớ nghĩ đường về trong cõi đời dung dị. 

Trong pháp hành của Phật, Đức Phật có dạy thế này: 

“Chớ sống đời phóng dật, 

Chớ mê say dục lạc. 

Không phóng dật, thiền định, 

Đạt được an lạc lớn”.! 


13 Phẩm II không phóng dật, số kệ 27, trích Kinh Pháp Cú, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu dịch 


268_ Thích Minh Thế 


Thật vậy, ai dụng công tu học với tâm thiền định, không 
mông lung theo sắc dục, không quy lụy với năm thứ tiên, 
tài, danh, sắc, thực, thì tất cả ta có lối về. 


Xóa mất đường về là tâm ta có nhiều vọng niệm, tâm 
ta có nhiều ái nhiễm, tâm ta có nhiều mơ mộng về địa vị 
quyền cao, chính mơ mộng địa vị quyền cao đốt cháy đi tất 
cả những dung hành trí tuệ, đốt cháy con đường giải thoát 
tự thân. Vì tâm ấy chưa đạt được tâm thiền định trong 
chánh niệm quay về. 

Thôi thì, xóa mất đường về ta cần tỉnh trí và an trú trong 
chánh niệm để cõi đi về trong vận hành vô thường là cảnh 
giới thật tự thân. 


Ráng hồng trời Tây 269 


270_ Thích Minh Thế 


ø `« 
,9 


Q ‹ 


“Tu là diệt sạch não phiền, chọn cho mình con 
đường tìm lối Di Đà, dung hành thong dong nơi cõi 
Tịnh độ” 


ø 
87 

ạ @ 
—_ 


Ráng hồng trời Tây 271 


đời học fừ đồi ống phụng bự 


Một đời người, cần học một đời sống phụng sự cho 
mình và niềm tin tâm linh của mình. 


Trong chuyến công tác tại xứ Hoa Kỳ, tôi được nhân 
duyên diện kiến một Phật tử tên là Diệu Huệ. Phật tử Diệu 
Huệ quê ở thành phố Sài Gòn, thuộc huyện Hoóc Môn, 
sinh sống một đời chân chất, cần cù lao động, chăm chỉ 
cho gia đình nhỏ, nuôi lớn các con trưởng thành trong 
niềm tin tâm linh. 

Diệu Huệ sinh năm 1926, có bốn người con, đều là bác 
sĩ và luật sư, có người thì theo ngạch kinh doanh. 


Diệu Huệ vượt biên qua đảo Pulau Bidong thuộc quần 
đảo Malaysia, vào năm 1975. Trên hòn đảo này Diệu Huệ 
đã trồng rau và thu hoạch để bán, mưu sinh trong suốt 1 
năm lênh đênh trên đảo. 


Sau những tháng ngày bằng tâm hành chân thật, Diệu 
Huệ đã cứu một thanh niên chết đi sống lại và đã giúp cho 
chàng thanh niên có một chút sự sống nơi đất Mỹ. 


272_ Thích Minh Thế 


Riêng gia đình Diệu Huệ được định cư tại Mỹ, với ngôn 
ngữ chưa quen, vì Diệu Huệ không biết viết và đọc, nên từ 
đó chỉ nhờ các người con làm theo bằng tâm thức. 


Bài học từ đời sống phụng sự, sau thời gian định cư, 
Diệu Huệ đã cống hiến với niềm tin Tam Bảo được chư tôn 
đức thọ trì, dung nạp trở thành một Phật tử chân chánh. 

Diệu Huệ đã diện kiến: Ôn Mãn Giác, Ôn Tâm Châu, Ôn 
Trí Chơn, Ôn Thái Siêu, hộ trì cho quý thầy Chúc Thiện... 

Ngoài việc tu học thọ trì Đại Bi Chú, Pháp Hoa, Địa 
Tạng, Thủy Sám, đặc biệt là lễ lạy Lương Hoàn Sám, nhưng 
trong từng giây phút, Diệu Huệ luôn trì danh niệm Phật. 

Tôi đến Hoa Kỳ vào ngày 10-12-2018, tại chùa Liên 
Hoa, Bang Texas, thành phố San Antonio, tôi đã gặp Phật 
tử Diệu Huệ, có cuộc trò chuyện rất vui trong từng trái tim. 

Tôi hỏi: “Diệu Huệ không biết chữ sao Diệu Huệ đọc 
được kinh?” 

Đáp: “Bạch thầy, từ trong tâm có đời chân thật, nên 
niềm tin Tam bảo chính là Bồ Tát Quan Thế Âm niệm từ 
chân tâm, an trú chánh niệm để cõi đời luôn hướng về đời 
sống phụng sự”. 

Tôi hỏi: “Ai là vị đưa cho Diệu Huệ có con đường niềm 
tin?” 

Đáp: “Bạch thầy, đó là niềm tin Đức Phật, mới giúp con 
chiến thắng tâm ngu muội”. 


Tôi hỏi: “Sau 93 năm trong đời Diệu Huệ lấy được gì?” 


Đáp: “Bạch thầy, 93 năm là một giấc mộng, Phật dạy 


Ráng hồng trời Tây 273 


luôn quán niệm hơi thở, luôn lấy pháp tu an trú quán tâm, 
để ta cùng về tứ như ý túc, đồng thời 93 năm là hạt bụi dính 
mắt mà ta cần chùi mắt để hiếu rõ vô thường”. 

Tôi hỏi: “93 mùa xuân mà còn gì tiếc không?” 

Đáp: “Bạch thầy, chẳng có gì nữa, chỉ học từ bài học 
phụng sự đó là gắng nỗ lực niệm Phật để tâm tự tại, chẳng 
bận tâm làm gì cho cuộc đời thêm chút sầu đau”. 


Bài học từ đời sống phụng sự đó là lòng chân thật, khi 
ai ứng hành được tâm tứ Hoằng Thệ Nguyên và quay về 
Tam bảo quy y. 


Tôi hỏi: “Thế các Ôn Hòa thượng đã dạy gì cho Diệu 
Huệ, khiến cho Diệu Huệ nhớ nhất?” 


Đáp: “Bạch thầy, qua các bậc Tôn túc con từng tiếp 
xúc, các Ôn dạy con phải sống hết mình để dung nạp chân 
tâm, mà tâm đắc nhất là Ôn Mãn Giác dạy con rằng: “Tu 
là diệt sạch não phiền, chọn cho mình con đường tìm lối 
Di Đà, dung hành thong dong nơi cõi Tịnh Độ, đó là quê 
hương Diệu Huệ cần làm phụng sự Tam bảo trong con”. 


Ánh nắng chiều đang rơi vào tầng không, qua tàn cây 
lá phong rụng xuống, tôi đã mỉm cười lắng nghe lời chia sẻ 
bằng bài học phụng sự trong đời qua góc nhìn của Phật tử 
Diệu Huệ, tuổi đã gần tròn một thế kỷ mùa xuân. 

Ôi vi diệu cho ai gặp được để tiếng niệm Phật hành 
thiền chẳng bỏ sót thời nào tại giảng đường Liên Hoa, thấy 
Diệu Huệ là thấy được sự hành trì phụng sự bằng cõi đời 
chân thật tự do. 


Nên tôi đã ứng tác tặng Diệu Huệ mấy câu này: 


274_ Thích Minh Thế 


“Tuổi đã cao, hướng tâm theo Phật, 

Phát tâm trì, hành mật liên hoa, 

Chuỗi tràng lần mãi uy tòa, 

Thênh thang nối gót, uào nhà thiện nhân. 


Đời phụng sự, bốn ân mang trọng, 
Pháp Lương Hoàng, sóc Uuọng câu kinh. 
An nhiên tọa tịnh chính mình, 

Diệt trừ uế trược, đăng trình thời duyên. 


Diệu Huệ phục, ngôi thiền Tu Niệm, 

Lễ sám Uăn, hướng thiện Âm Ba, 

Trăm năm bái Phật Thích Ca 

Quê xưa Tịnh độ, Ta Bà dạo cho”. 

Bạn thấy đó, tuổi đời ngoài 93, mà tâm tu là cả bầu trời 
Tịnh độ, học mãi một lời pháp thấm tình qua phụng sự 
mười phương. 

Tôi đã tán dương và thâm khen tán thán, những tâm 
đạo lưu truyền trên quê hương xứ Mỹ ngàn đời ghi danh. 


Ráng hồng trời Tây 275 


Ờƒfhuở xưa hở Jê 


Lắng lòng chân thật, ngay từ giọng nói trầm hùng, từ lời 
ái ngữ để dung nạp vào những tư duy, vào những gì chúng 
đang diễn ra trước mắt, đi ngang qua cuộc đời gần 36 năm 
trong cuộc sống sanh tử. 


Thuở xưa trở về là dòng tâm sự của một người con gái, 
vượt biên đến xứ Hoa Kỳ sinh sống và lập nghiệp, để rồi 
mang trong mình sứ mệnh bảo vệ đời sống chính mình. 


Thấp thoáng với cái lạnh của xứ California, với ánh 
nắng chiều đầu xuân trên đất khách, tôi được tâm sự hàn 
huyên với một người con gái nhỏ nhắn và xinh đẹp. Người 
con gái với tên pháp danh là Thánh Chơn Viên, quê ởthành 
phố Sài Gòn, sinh 1959, vượt biển vào năm 1981, qua đảo 
Galang thuộc quần đảo Indonesia, sinh sống tại đây hơn 
một năm và học tiếng Anh, rồi cuộc hành trình trở về trên 
đất xứ người là một điều kỳ diệu. 

Ánh nắng vàng đang dim lại để tâm hồn tôi trò chuyện 
hàm du, trong những mạch sâu tâm hồn, trải dài dòng cảm 
xúc đưa tôi về khám phá xứ Hoa Kỳ của thập niên 80. 


276_ Thích Minh Thế 


Tôi ngỏ lời hỏi: “Thánh Chơn Viên có thể tâm sự cho 
thầy nghe về những cuộc hành trình đầy nước mắt không?” 


Ấp ủ ước mơ vào những năm tháng xa mờ dung dị, để 
chút tình đọng lại trên khóe môi hồng là giọt nước mắt xưa. 


Thánh Chơn Viên trả lời: “Bạch thầy, con ra đi, rời xa 
cha mẹ lúc vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi thanh xuân 20, cái tuổi 
tình yêu vừa gửi nụ hôn tình, cái dung dị trinh trong của 
thời con gái. Theo tiếng gọi lên thuyền, mang theo số tư 
trang, vài bộ quần áo, lên chiếc thuyền xuôi ngược lênh 
đênh gần ba ngày ba đêm, buổi sáng thì mây và nước, từng 
con sóng nhấp nhô lướt biển, từng hạt muối mặn thấm cả 
bờ tóc phai. Hết sáng lại đêm tối như mực, chỉ có nhìn từng 
chòm sao màu lấp lánh trên trời, thầm mong đến sáng, đến 
nơi an toàn giữ gìn thân thể bình an. 


Chúng con đã lênh đênh suốt vậy, cập bến buổi chiều 
bụng đói, chia nhau từng chai nước, bánh mì, từng hạt 
cơm sẽ chia. 


Sống gần sáu tháng thì chúng con được phân bố đi các 
quốc gia như: Úc, Mỹ, Canada, Đức... Và rồi chúng con 
chọn qua Mỹ, vì con có người cậu và mợ làm kỹ sư ở tại tiểu 
bang New York, nên chúng con lên thành phố Rochester. 
Thủ tục đi Mỹ, lúc đó còn có chút chút về ngôn ngữ tiếng 
Anh xài vừa đủ...” 

Tôi hỏi: “Cảm giác đầu tiên con chạm đến xứ Mỹ ra sao?” 


Đáp: “Bạch thầy, cảm giác đầu tiên là xa lạ với nơi mình 
sinh ra, với ngôn ngữ, tập tục, văn hóa, và sự mới lại trong 
cái nền văn minh bất minh. Mà ngày đầu có cảm giác chút 


Ráng hồng trời Tây 277 


chút hạnh phúc, nhưng về sau cảm giác nhớ nhà, nhớ ba 
mẹ, những anh chị em, những năm tháng cũng dần quen 
và phấn đấu đi làm, không học nữa để kiếm tiền kinh tế. 


Thầy biết không, có những lúc chúng con phải xếp 
hàng để xin phụ cấp, đồ ăn, thức uống và tiền trợ cấp cho 
những người mới qua theo chính sách nước Mỹ...” 

Tôi hỏi: “Ngày nhớ nhà con phải làm gì?” 

Đáp: “Bạch thầy, con phải đi qua tiểu bang khác gọi 
điện, nhất là qua Canada, mỗi lần gọi về là 10 phút mà đi 
mất hai ngày thứ bảy và chủ nhật. 


Thầy biết không, con gọi điện lại bên kia nhấc máy trả 
lời, mới nói được hai chữ “út nè” là khóc thôi, bên kia cũng 
khóc và hết mất 10 phút trôi qua nhanh lắm thầy ạ. Từ đó 
con phải chăm chỉ làm ăn. Thầy phải hiểu, thời gian đó xứ 
Mỹ cũng hạn chế gọi điện lắm chỉ viết thư, mà đi gửi thì xa 
vô cùng, phải gần cả tháng người thân bên Việt Nam mới 
nhận được tâm thư”. 


Tôi hỏi: “Người cậu con lúc đó có hà khắc con không?” 


Đáp: “Thưa thầy, người cậu con lúc đó ông làm một kỹ 
sư rất uy tín, giữ gìn con lắm, nhưng thầy biết mỗi khi con 
đi chơi thì ông bắt mợ con phải đưa con về sau cuộc chơi, 
không để con ngủ lại, không để con đi qua đêm nhưng mà 
chuyện gì cũng có giới hạn. 


Sau đó không lâu, con đã yêu một người chồng và 
người ấy cũng hay qua lại để làm tin, nhưng trên ý thức 
là con muốn thoát ra cảnh ấy, gò ép và bức bách, nên con 
quyết định lấy chồng. Con ở vậy được ba năm và sinh hai 


278_ Thích Minh Thế 


người con, một trai một gái, rồi sau đó chúng con chia tay 
vì không có chút vị tình yêu thầy ạ”. 


Tôi hỏi: “Cảm giác ngày đầu con về Việt Nam sao? Sau 
bao năm con mới về lại?” 


Đáp: “Bạch thầy, từ năm 1982 qua được xứ Mỹ và lăn 
lộn chuyện vui buôn thế sự, gia đình vợ chồng con cái và 
tiền bạc, nên thời gian thấm thoát đã 10 năm con mới về 
lại Việt Nam, cảm giác ngồi lên máy bay là chờ đợi mong 
ngóng, suốt 19 tiếng bay, những tiếng quá cảnh con đã 
chạm lên đất mẹ và khóc rất nhiều. Khóc là hạnh phúc, 
được trở về, buồn là năm 1984 bố con mất mà con chưa về 
chịu tang, con buôn cho số phận đơn chiếc xứ người chẳng 
có ai bầu bạn, chiếc khăn tang thuở nào cũng chờ con về 
bịt, nhưng sự bất thành thầy ạ. Con phải giấu đi nỗi đau 
thương ấy suốt ngần ấy thời gian. Thương mẹ và anh chị 
nên sau khi con về, quyết định bảo lãnh tất cả anh chị em 
qua bên Mỹ, thầy biết giờ ai ai cũng có cuộc sống an bình 
và trân quý con lắm mà ngược lại hộ trì cho con về niềm 
tin Tam báo”. 


Cuộc trò chuyện có buồn vui bằng sự chân thành trong 
đời phải sống bằng chân thật từ cõi đời con tim. Từng ấy 
thôi cũng trải lòng trong nhân thế. 


Bạn biết không, Thánh Chơn Viên rất giỏi về sự tu học, 
lạy Sám Lương Hoàn, niệm Phật, ngồi thiển, công phu 
sáng tối trì tụng Lăng Nghiêm, làm thiện nguyện từ thiện, 
đồng thời đã viếng thăm các thánh tích: Ấn Độ, Việt Nam, 
Thái, Campuchia, Indonesia qua đảo Galang, đến Malaysia 
thăm đảo Bidong, thăm tứ động tâm, các thánh tích Phật 


Ráng hồng trời Tây 279 


giáo, hay phát tâm chân thật trong cái tên Thánh Chơn 
Viên, theo lời dạy của Thượng tọa bổn sư, nghĩa là trao cho 
người học trò hoàn thành viên mãn với tâm chơn chánh, 
quay về bậc thánh trí nương tựa ngôi Tam bảo. 


Nụ cười lăn trên môi, tôi đã đến xứ Mỹ và học được 
cả nghị lực, khi xa xứ vẫn một lòng hướng về quốc tổ Việt 
Nam, để làm gì đó cho quê hương xứ sở mà nơi họ sinh ra 
và lớn lên một thời. 

Thánh Chơn Viên cũng không ngoại lệ, vì trong tâm 
trí đã có những hạt ngọc ở trong chiếc áo Phật tánh ở bản 
kinh Pháp Hoa, như gã cùng tử lang thang tìm về được ngôi 
nhà Như Lai. 


Chén nước trong đong đầy tình thầy trò hàn huyên tâm 
sự, cởi mở tâm chân thật bằng ý nguyện niềm tin, nên tôi 
đã trao ba chất liệu sau cho Thánh Chơn Viên tu học. 


1. Nghị lực bước đến, Nghĩa là phải dùng tâm bị, trí, 
dũng để bước đến và giúp chạm chân thật, như đôi chân 
vững chắc. 

2. Làm trong hạnh nguyện, Nghĩa là làm gì cũng có 
hạnh nguyện, ý chí lập trường. 

3. Tỉnh cần bằng tâm trong sáng, Nghĩa là tỉnh tấn nỗ 
lực hết mình, để bước đi trên đôi chân xứ Mỹ, xúc chạm 
vào cái tự do trong đời, sống là làm bằng tâm trong sáng 
như nguồn tuệ giác Như Lai. 

Chỉ có ba chất liệu mà làm cả hạnh nguyện để thuở xưa 
trở về là hạt ngọc trong ánh sáng chân trời tự do. 


Nắng hồng lên cao, đến giờ tạm biệt, cảm ơn đời một 


280_ Thích Minh Thế 


chân thành từ vị Phật tứ Việt Nam trên quê hương thứ hai 
xứ Mỹ, cũng là bài học thuở xưa trở về trong cuộc đời bình 
dị chân tâm. 


Xây tình muôn thuớ...! 

Vọng lời biển hát xa xăm, 

Bốn mươi năm ấy, Uuê thăm quê nhà. 
Xa quê như chuyến đưa phà, 

Sóng côn đảo hát, chiều tà nhớ nhung 


Chơn Viên trí sáng trùng phùng, 

Xây tình muôn thuở, hát cùng bài ca. 
Xuân hông nhóm lửa pha trà 

Bánh chưng ngày tết, thiên hà trăm năm”. 


Vậy là thuở xưa trở về, đã có trong từng con sóng biển 
cuộc tình, ký ức trăm năm. 


Ráng hồng trời Tây 281 


-òn lôi lầm (ại 


Tìm lại trong bản tâm, khi ta chịu ngồi yên tập nhìn, 
tập thở, tập cười, tập rong chơi trong từng giây phút. Còn 
tôi tìm lại chính tôi. 

Người thương thân, tôi gọi người thương bằng cả trái 
tim vì người thương chính là lời tâm sự chân thành. Người 
thương biết không, hôm qua tôi đọc một bài trên Facebook 
có một vị thiền khách hỏi tôi rằng: “Bạch thầy ta về đâu để 
tìm chính mình?” 


Tôi trả lời: “Tôi tìm lại chính mình trong tâm, cho nên, 
bạn cần phải sống và làm như tâm hồn mách bảo bạn đó”. 


Cũng vậy, trong những điều mà Đức Thế Tôn có dạy: 
“Thế giới là vô chủ, vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ”. Thật 
vậy, tại thế gian khi ta đến không cầm nắm được, sao ta lại 
bước bám víu vào trong nghịch cảnh khổ tâm. 

Cho nên, người thương biết không? Nếu một ai từ bỏ 
tâm tham cầu người ấy sẽ có đời an lạc, nếu ai không từ bỏ 
tham cầu thì chính họ sẽ bị thiệt thòi. Vì họ không từ bỏ, 
mà khi họ nắm họ cũng không cầm được. Vậy thì ta có mặt 


282_ Thích Minh Thế 


trong cuộc đời này người thương cần phải luyện tâm, luyện 
chữ phúc đức, chứ người thương thực hành đừng bao giờ 
cầm nắm sở hữu vật chất, danh vọng hay quyên tước, 
quyền lực hay mưu cầu chiến hữu. Nói như vậy, chính 
người thương từng thuộc vào tâm và thân sẽ tìm ra một 
cảnh giới tương ứng thích ứng, khi ấy sẽ có con đường vượt 
ra bức màn vô minh, bị che khuất vọng tưởng. Chính người 
thương thực hành còn tôi tìm lại một bầu trời trong xanh. 


Người thương cùng tôi, bước về trong ngôi nhà chân 
chính của Đức Như Lai. 


Ráng hồng trời Tây 283 


284_ Thích Minh Thế 


hà - “Luôn tự nhàn lỗi sai của bản thân uà lắng nghe 

những người xung quanh chỉ dạy. Mỗi ngày tự hoàn 

thiện mình hơn. Đừng ngại, ngày hôm qua mình mắc 

lỗi, hãy dũng cảm để nhận lỗi uà sửa sai ngay, ngày _ 

hôm nay. Ngày mai, bạn sẽ trưởng thành!” v7 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 285 


đói ngẴc kằng Íời lâm bự 


Ta cùng chung lý tưởng để tìm về và ngôi lại, sống chậm 
với chính mình. 


Nghe bằng lời tâm sự, để chính bạn thấy được bản chất 
thấu hiểu được dòng tâm thức chuyển lưu. Hôm qua, trong 
giờ gần chỉ tịnh, tiếng chuông điện thoại báo thức đến giờ 
đi ngủ thì có dòng tin nhắn gửi vào. Với lời tâm sự chân 
thành, nói nghe bằng lời tâm sự ấy chính là lời tìm lại cái 
lỗi tự thân để thành tâm sám hối. 


Dòng tin nhắn có đoạn: “Luôn tự nhìn lỗi sai của bản 
thân và lắng nghe những người xung quanh chỉ dạy. Mỗi 
ngày tự hoàn thiện mình hơn. Đừng ngại ngày hôm qua 
mình mắc lỗi, hãy dũng cảm để nhận lỗi và sửa sai ngay 
ngày hôm nay. Nếu ngày mai bạn sẽ trưởng thành!”. 

Nói nghe bằng lời tâm sự, tôi đã đọc tin nhắn và trầm 
tư, bên ánh trăng qua khung cửa sổ thiền thất, giật mình 
xông lên đỉnh trầm nhìn làn khói bay và suy ngẫm. 

Rồi tôi khám phá ra rằng: Cái sinh trong cái diệt chính 
là lời chân thật của tâm, vì sao? Vì cái sinh tiếp diễn là cái 


286_ Thích Minh Thế 


giúp ta quay về, cái diệt giúp ta nhận ra lời chân thật. Chính 
hai điều sinh và diệt là hai chân lý vô thường, diệt tận mọi 
lỗi lầm, đồng thời ta cần quay về trong tự thân sám hối. 


Nói nghe bằng lời tâm sự, là cái dung thông qua mùa 
xuân vạn cảnh rong chơi, khi bên hiên nhà cần đón sự mới 
lạ của cả trời tâm sự, chân thật nhất bản tâm. 

Cảm ơn người anh em trong tình đạo, đã lưu chuyển 
dòng tin nhắn vào thời khắc lắng tâm, để con tim thốn 
thức nói nghe bằng lời tâm sự giữa những ngày cuối năm. 


Ráng hồng trời Tây 287 


-đỏi đú vụ lnñ 


Xuân trên quê hương xứ người là cảm giác bình an, nhớ 
nhà nhớ quê, nhớ sỏi đá ru tình bên mâm cỗ ngày xuân, nhớ 
lắm tiếng gọi mời cái diện bộ quần áo mới. 

Đã bao mùa xuân, bấy nhiêu nguồn kỷ niệm, bấy nhiêu 
nguồn an vui, thêm tuổi mới là cái già đi của sanh tử giảm dần. 

Sỏi đá ru tình, khiến cho đời tôi thêm nhớ về tuổi thơ 
ngày trước, ký ức ùa về như mở ra từng khung cảnh tiếng 
pháo rộn ràng. 


Sỏi đá ru tình, vào những thập niên 80,90 và đầu thiên 
niên kỷ ùa về trong ký ức đó là tiếng pháo nổ ngày tết. Vào 
tuổi ấu thơ, tôi đã nghe tiếng pháo mỗi khi tết đến, xuân về. 
Vào khoảnh khắc chuyển giao khi mâm cỗ dâng bầy, mâm 
cỗ mứt bánh và trái dưa hấu đỏ ong trong lõi ruột, chắc 
nịch và mọng nước thơm ngon khi khói hương quyện tỏa 
chính là lúc điểm chỉ rước ông bà và nghỉinh đón hỷ thần 
vào đêm ba mươi tết. 


Lúc bấy giờ, dây pháo đỏ trước nhà được châm nổ đùng 
đùng. Trước cảnh sân ngày ấy là một vùng màu giấy đỏ, 


288_ Thích Minh Thế 


còn sót lại vài quả pháo rơi xuống mà chưa được nổ ra vì tịt 
ngòi. Do vậy, cái tuổi mới lớn thấy vậy và lượm lại để đốt 
cho vui nhà trong ba ngày tết. 


Đó là những năm 1985 đến 1992, còn được thưởng thức 
hương vị Tết trong tiếng pháo dây đì đùng. Cơ chế thay đổi 
ngưng đốt pháo dây mà thay vào đó là pháo bông bắn trên 
trời. Trải dài từng ấy năm, từng ấy ký ức trở về trong tâm 
cảm, rồi khiến chúng bỏ quên dần, quên dần làm cho sỏi đá 
ru tình nhớ nhung. 


Qua thời gian gần 29 năm xa cách vắng bóng, sỏi đá ru 
tình kia vang lên trong niềm hạnh phúc, khi tôi đón xuân 
năm 2019 trong thời chuyển giao giữa xứ trời Tây Hoa Kỳ 
tráng lệ, màn dây pháo đỏ được treo trước hiên chùa Liên 
Hoa, thành phố Austin, thuộc tiểu bang Texas. Nghe âm 
vang trong tiếng pháo nổ, nghe ký ức ùa về trong tâm, nghe 
tuổi thơ mời gọi, nghe rên tai khi pháo đỏ rượu hồng dâng 
ly chúc tụng, nghe sỏi đá ru tình mời gọi mùa xuân. 


29 năm kỷ niệm nhung nhớ, 29 năm thêm ngày tết cổ 
truyền, 29 năm áo ước mong chờ nơi quê hương Việt Nam 
lập lại tuổi thơ, 29 năm bâng khuâng khi tuổi mình dần 
thêm ngày mới, gian truân, vất vả, khó khăn nhưng nương 
tình ý chí vượt lên chính mình để tôi về trong kỷ niệm ngàn 
hương. Làn khói bay mịt mùng, tiếng nổ tí tách êm tai, cái 
lạnh giữa đất trời Tây xứ Mỹ khiến tâm tôi gợi lại một tuổi 
thơ nhỏ bé. “Cho con một vé về tuổi thơ”, ôi hạnh phúc và 
cộng thêm những giọt nước mắt nhớ mong. Trong khung 
cảnh đó tôi đã làm bài thơ: “Nhớ pháo nổ”. 


Ráng hồng trời Tây 289 


Pháo nổ nhớ uề ký úc xưa, 

Tuổi nhỏ mân mê pháo giao thừa. 
Ngày Uang tiếng nổ mừng Xuân đến, 
Thấp thoáng khói bay pháo nổ chưa? 


Mâm dâng ngũ quả dưa hấu đỏ, 
Ba nén nhang trầm đốt dâng đua. 
Đùng đùng pháo nổ chờ Xuân tới, 
Nhặt pháo đốt hoài, tuổi nhỏ ưa. 


Rền uang đầu làng tận cuối phố, 
Mùng Một đó rền, cả trời mưa. 

Tung tăng lượm pháo mong đốt nữa, 
Nghe pháo nổ đùng buổi ban trưa. 


Thênh thang tà áo dài trong nắng, 

Ghé lại tuổi thơ, dõi tháng ngày. 

Nhớ lại bao năm Uuẫn pháo nhạt, 

Tại xứ trời Tây pháo nổ đây. 

Vậy, pháo nổ tung khi sỏi đá ru tình tìm lại ký ức tuổi 
thơ của tôi, như bao người xa xứ, lăn dài đôi má giọt nước 
mắt tình nhung nhớ quê hương. 

Bạn thì sao, đã tìm lại ký ức qua Ráng hông trời Tây, để 
nghe thêm những tiếng pháo tình thương? 


290_ Thích Minh Thế 


Š”- 
r 


ø 
à ‹ “Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi 
t_ một ngọn nến uà cuộc đời ngọn nến ấy không hề bị 

tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết t 

Sẻ chia... ˆ 


"1% 
;ˆ 
tè` Ø 


Ráng hồng trời Tây 291 


#\ñø lừng lối Dị 


Hai trạng thái đi và ở là một góc nhìn trong sự sống, 
bạn đi cũng tìm cho mình một lối về đích thực đời sống, 
cũng sẽ tiếp bước làm nên công trình khi tư duy bạn có mặt 
để ta mãi là người định hướng cho ta. 


Vậy, trong hai trạng thái đi và ở, đều là lẽ thường tình 
nhớ từng lối về ngay cảnh nhịp sống nhân sinh. 


Bạn biết không, xuân là vận hành quy luật theo thời 
gian, chúng đi theo tự nhiên, chúng ở theo tiết mùa quy 
luật, đến và đi, ở hay dừng, thông và tắc, trông chờ và dừng 
lại đều là vận hành của tâm và thân. 


Vận hành của tâm và thân đều giúp ta thấy được đường 
đời thế sự, giúp ta thấy được vận nghĩa đúng sai. Do đó, ai 
biết nhớ từng lối về đều có cách dừng đúng đích. 

Thật vậy, nhanh và chậm như chuyện cổ tích rùa và thỏ 
đều là bài học giúp cho ta suy xét. Tất cả, quy chung về vạn 
lối theo ý chí tự thân vươn lên trong chính mình đích thực, 
vận hành dung dị trí tuệ kiên cường vượt lên chính mình. 


292_ Thích Minh Thế 


Bạn nhớ từng lối về đóng vai trò quan trọng mà Thế 
Tôn có dạy: “Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng, 
bởi ngọn nến và cuộc đời, ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. 
Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia...” 


Để mình làm bài học xâu chuỗi lại theo nhịp sống 
chính mình trên nền tảng giới hành, luật tịnh, tu và học 
như chính ta có được ngọn nến mà Đức Thế Tôn dạy làm 
hải đảo tự thân. 


Chúc bạn thành công, tu học tỉnh tấn, mãi nhớ từng lối 
về trong nguôn tuệ giác tư duy. 


Ráng hồng trời Tây 293 


294_ Thích Minh Thế 


ø `« 
,s 


Cái thú uị trong tôi đó chính là tiếp xúc chính 
mình, uì chỉ có chính mình mới hiểu được cái tư duy ` 
mà mình mong muốn. 


` 


` 
è 
_ Ø 


Ráng hồng trời Tây 295 


_Gái Íñuú 2) hong lôi 


Bạn đang sống trong đời này như vào hơi thở và thiên 
nhiên không khí, chính thiên nhiên không khí giúp ta thở, 
được quyền sống một cách sâu lắng. 

Cái thú vị trong tôi đó chính là tiếp xúc chính mình, 
vì chỉ có chính mình mới hiểu được cái tư duy mà mình 
mong muốn. 


Thật vậy, hôm qua có vị khách đến thăm tôi và có trao 
cho tôi tờ giấy, trong tờ giấy đó có mấy câu thế này: “Trong 
cuộc đời không ai là không có lỗi, biết lỗi sai, biết sửa mới 
là người trưởng thành, trong cuộc đời mấy ai mà không vấp 
ngã, vấp ngã đứng dậy mới là hay...” 


Bạn biết không, vấp ngã là sự vươn cao, giúp ta ý chí, 
giúp ta đứng lại, giúp ta không hèn nhát, giúp ta không 
trông chênh lo sợ kẻ thù. Vì sao như vậy, vì ta cần và đủ để 
thẩm thấu nhìn lại những gì đã qua, cái thú vị trong tôi đó 
là sự vấp ngã trường đời. 

Lỗi lầm trên đời này ai cũng có, vì đã có lỗi lầm thì cần 
sửa chữa những gì đã sai, những gì chưa đẹp để cho đẹp, 


296_ Thích Minh Thế 


như thế ta mới chính là kẻ có tàm và quý. Vì tàm và quý 
chính là tư cách của một con người biết nhận lỗi chính 
mình. 

Nên cái thú vị trong tôi khi ai đã hiểu được đời sống 
này, thông qua lỗi lầm và vấp ngã. 

Bài học lớn từ sự trưởng thành, khi chính bạn khám 
phá bản thân, để một ngày trôi qua được dung nạp trong 
góc nhìn thế gian. 


Nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài: “Dấu chân địa 
đàng”, trong đó có đoạn ta cần nên suy ngẫm. 


“Trời buông gió Uà mây Uễ ngang bên lưng đèo 
Màu xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều 
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền 
Bàng hoàng lạc gió mấy niềm 

Trùng phùng ngoài khơi lướt lên sóng mềm... ” 


Hạnh phúc khi ta thấy được sự muộn màng trong cái 
thú vị trong tôi, đó là góc nhìn âm nhạc thổi hồn, khúc tình 
ru lại cho ta nhìn qua góc cạnh lầm lỗi và sự vấp ngã lời bài 
hát “Dấu chân địa đàng”, để cho nho nhỏ loài chim sâu 
ngủ quên trong tóc chiều, nếu ngủ quên thì lời xin lỗi, vấp 
ngã sẽ không bao giờ thức tỉnh, nên ẩn ý nhạc sĩ đã đưa 
cho ta đừng bao giờ ngủ quên mà luôn luôn có cái thú vị 
trong tôi, bạn có đi muộn thời phiền não sẽ tan biến trong 
vó ngựa chiều sương. 

Đồng thời, tiếng ca nửa đêm không bao giờ than phiên, 
vì bạn đã có chất liệu tâm và quý đưa về qua nhịp đập hơi 
thở con tim. 


Ráng hồng trời Tây 297 


Do vậy, cái thú vị trong tôi là tìm lại để sở hữu chính 
mình. 

Bạn và tôi, cùng lắng lòng thực tập trong ngọn đời sinh 
tử nhân thế. 

“Cái thú Uị trong tôi 

Tập nhìn tàm Uà quý, 

Sửa lỗi lầm triền kiếp 

Mãi sáng ngọn tinh ngôi”. 

Chúc bạn thực tập, trên từng dấu chân địa đàng như lời 
bỏ ngỏ ngoài hiên chùa, phơi nắng chiều sương. 


298_ Thích Minh Thế 


ø 


— 
., Ñ 
ệ 
tà ‹ : 
Sống chân thật Uà tự Uuon lên thì mình mới hạnh 
phúc, mình có cuộc đời tự do. Đông thời cũng để tập 


cho con có đôi chân uững chắc không dựa uào ai. 


` 


Ráng hồng trời Tây 299 


CHUYÉN XE TÌM LẠI 


Thật và giả, hai thực thể riêng biệt ta cần tìm lại cái 
đúng nhất tâm ý. Vì, cái đúng như tâm ý, đó là chuyến xe 
tìm lại bản tâm chân thật. 


Tâm chân thật tạo ra hạnh phúc, nên ta cần hiểu đúng 
chất tuệ của thời tiết khi chúng chuyển vận. 


Hôm nay, có một người bạn đạo đến thăm và nói cho 
tôi nghe một câu này: “Hạnh phúc nhất trong cuộc đời là 
mang lại hạnh phúc cho người khác”. Thật vậy, chuyến xe 
tìm lại về cuộc sống giúp cho tôi nhớ lại câu chuyện vào 
năm 2010, trong một cuộc tình cờ từ thiện công tác tại 
thành phố Sài Gòn, nơi phôn hoa đô thị, giữa trốn phù hoa 
ấy, một câu chuyện đã khiến tôi nhớ mãi. 

Chuyến xe tìm lại thế này: 


Một buổi tối thuộc rằm tháng tám tôi lang thang trên 
phố thị Nguyễn Huy Tự, nhà số 36, phường Đa Kao, chợ Đa 
Kao, nối với bờ sông kênh Hoàng Sa. Hơi chập tối, tôi mang 
những phần quà bánh trung thu đến hiến tặng cho những 
người chỉ biết màn tranh chiếu đất, sống quây quần bên 


300_ Thích Minh Thế 


nhau như một đại gia đình, chia sẻ cho nhau những tình 
thương nhân ái. 


Tôi vô tình gặp được một ông bố Nguyễn Văn Nam tuổi 
trạc 50 và một người con gái Nguyễn Thị Kim Trúc khoảng 
năm tuổi. 

Nghe anh Nam kể rằng: “Tôi quê ở Vĩnh Long, đi làm bị 
tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não tưởng là chết, 
nào ngờ bán hết gia tài đi chữa chạy cho tôi. Khi đó, vợ tôi 
cũng bỏ tôi lại người con gái, hai cha con nuôi và nương 
tựa vào nhau mà sống, hằng ngày tôi nhặt ve chai để mưu 
sinh, đồng thời tối về tá túc ở đây và ngủ nghỉ. Nhưng tôi có 
thích thú nghe nhạc Anh Bằng để tâm hồn làm động lực an 
vui, đồng nghĩa khởi tâm chép kinh Nhân Quả để nghiệp 
chướng tiêu trừ”. 

Anh nói, sống chân thật và tự vươn lên thì mình mới 
hạnh phúc, mình có cuộc đời tự do. Đồng thời cũng để tập 
cho con có đôi chân vững chắc không dựa vào ai. 

Anh cười một cách hoan hỉ tự do, người con gái Kim 
Trúc cứ nằm bên anh mà nghe nhạc Anh Bằng...” 

Ôi thật là cuộc đời với hai chữ tự do. 

Nghe qua câu chuyện, tôi hỏi anh Nam xin cho tôi 
xem bản kinh Nhân Quả, Anh cầm trên tay trân quý và Tôi 
nhận để lên đỉnh đầu trân trọng tấm chân tình, lòng tín 
Phật nơi anh. 

Ôi chữ đẹp vô cùng, từng nét không đâu chê. Sau cuộc 
tâm sự, tôi đã cho anh ba chất quý để anh có lối về. 


1. Mở ra con đường: Tôi bảo dù sống thế nào anh cũng 


Ráng hồng trời Tây 301 


mở ra con đường, vì con đường thênh thang anh đã sống 
đúng nghĩa tự do. 


2. Niềm tin: Thật sự hạnh phúc cho dù trong hoàn cảnh 
nào tạo ra, dù con người ta lâm vào cùng cực, thì con người 
cũng chính là hoàn cảnh. Quan trọng là sống có niềm tin, 
tìm ở nơi nhân quả đó là ngọn lửa sống, mà Đức Phật đã 
dạy, và anh đã làm được. 


3. Chọn vào trái tim: Ta chọn cho mình trái tim đích 
thực để yêu thương, thì sự yêu thương ấy cũng làm tỏa ra 
năng lượng cho chính Anh, hay lắm khi Anh nghe nhạc sỹ 
Anh Bằng với bản nhạc “Khúc thụy du” như từng áng văn 
bay giữa cùng trời tự do mà anh đã sống. 

Qua ba điểm trên anh Nam đã chắp tay và cảm ơn tôi. 

Trải qua hơn chín năm xa vắng trong buổi chiều tà, 
tâm trí tôi nhớ lại câu chuyện anh Nam và bé Kim Trúc, để 
rồi ôm lại cho mình một buổi chiều, như chuyến xe tìm lại 
trong khúc nhạc chiều xuân. 


302 Thích Minh Thế 


_ 
ø ..% 
„ $9 
Q ‹ 
bì Mưa Uuà nắng là cuộc đời thú uị giúp ta đi uê trong 


lối mở thênh thang. 


Ráng hồng trời Tây 303 


đăng làm cño fa &ñó Íước 


Nắng là một hạt giống tiềm ẩn giữa không gian, làm 
cho ta hay bất chợt đón nhận chúng một cách vô điều kiện. 


Trong đời sống chuyển hóa tâm thức, chúng ta đã từng 
gieo mầm hạnh phúc chân thật và cũng có lúc chúng ta 
làm nên cuộc hội ngộ từ những cơn nắng ghép lại, giúp ta 
chuyển hóa. 


Nắng làm cho ta khó bước là hạt giống sân hận, chúng 
tiềm ẩn, nằm lang thang khắp cả cơ địa, chúng không bao 
giờ ngừng nghỉ. Mỗi khi chúng có điều kiện chúng nảy 
sinh, khi tâm ta bất an, chúng cũng chạy về, làm cho cơn 
nắng nóng giận, si mê, lầm đường, bực tức, khó chịu, làm 
cho ta quên đi bản tánh, để rồi chúng ta khổ đau. 


Cho nên, sáng nay có dòng tâm thức chảy về, trong 
dòng tin nhắn của người học trò phương xa chuyển tới: 


“Bạch thầy, sống trên đời, không cần tiếc nuối, vì chúng 
ta có những chuyện đã trải qua, việc tốt mang đến hạnh 
phúc, việc xấu mang lại kinh nghiệm, mọi chuyện đều là 
hảo sự, giúp cho chúng ta ngày càng trưởng thành hơn. 


304_ Thích Minh Thế 


Hạnh phúc làm cho chúng con ngọt ngào, trải nghiệm 
cho chúng con mạnh mẽ, thất bại làm cho chúng con 
khiêm tốn, thành công làm cho chúng con vinh quang... 


Chiêm nghiệm từ hạt nắng chúng con càng khó bước 
vì đó là đoạn đường chông gai cay nghiệt, ra đi cũng từ cái 
lòng đố ky tham sân, ưu mê lầm lạc ngay giữa cuộc đời 
mộng mơ”. 

Tôi đọc tin nhắn một cách sâu lắng và trở về bên Phật, 
đẳnh lễ rồi thầm hiếu và lắng yên. 

Thật vậy, đời cho ta sống, nhưng không ai cho ta lối đi 
bình an. Vì lối đi không bình an khiến cho tâm ta khổ lụy 
và gập ghênh lên xuống, tâm an và tâm yên thì tức khắc 
chuyển hóa tâm sân, đồng thời giúp ta thấy được hạt mưa 
xuân bao ngày nắng nóng. 


Do vậy, mưa và nắng là cuộc đời thú vị giúp ta đi về 
trong lối mở thênh thang. 

Đạo và đời giúp ta hiểu hơn, về cách thoát tục sống nhẹ 
nhàng giữa chốn cảnh trần gian. 

Nên Đức Thế Tôn dạy: 

“Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản 
thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã 
của chất bạc, từng tí một, từng cái một, và từng lúc một...” 


Qua đây, chính bạn tự chiêm thấu và nghiệm sạch 
những lời dạy uyên thâm. 


Tôi đã làm, còn bạn thế nào...? 


Ráng hồng trời Tây 305 


Ờƒinñ Ígi bơu cơn bqự 


Nắng có thể làm ta say nguồn trong tình nắng, khiến 
thân ta bất an, tâm ta mất cân bằng, vì mất cân bằng thân 
ta, tâm ta đều thiếu đi nguồn năng lượng nước, khiến đời 
sống vào nguồn say. Do vậy, khi say nắng bạn cần đưa tôi 
vào bóng râm rồi cho một cốc nước lọc để giải nhiệt cơ thể, 
lúc ấy mới tỉnh lại sau cơn say nắng của cuộc đời. 


Tỉnh lại sau cơn say, là giúp bạn thoát ra được sự tư duy 
mở lối, tư duy mở lối sẽ khiến tâm ta mất chủ quyền, khi 
mất chủ quyền ta không còn có nguồn mạch lý trí, đồng 
thời trí tuệ ta càng ngày càng rơi vào ngõ cụt. 


Tỉnh lại sau cơn say là nhắn nhủ trong tất cả thời gian, 
không gian bạn cần phải ý thức tự giác, ý thức tự giác giúp 
bạn nỗ lực hơn trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. 


Bạn biết không, mùa xuân về, khiến cho con người 
luôn say, vì lời chúc bằng thứ men tình, làm cho mùa xuân 
rơi vào trong lầm lối, lạc mất đường về. Mùa xuân là giúp 
ta tỉnh để nhìn lại trong năm nay ta cần làm gì, vạch cho 
mình định hướng đúng tâm, đúng chất liệu cuộc sống. 


306 Thích Minh Thế 


Lại nữa, cái tỉnh và say là hai thực để chúng ta cần cân 
đối làm đúng cái cần làm trong tâm. Cung hành Mộc, ta 
cần dưỡng Thủy, để giúp ta tỉnh lại sau cơn say, nghĩa là 
dùng nước làm cho thân ta có sức sống, tâm ta được nhẹ 
bẫng. Nếu ai làm được, người ấy sẽ hiến tặng mùa xuân 
trong cuộc đời bằng chất liệu hạt giống thức tỉnh, ngay 
từng ý niệm hơi thở. 

Mong bạn lưu ý, để ta cùng có con đường lựa chọn, 
thức tỉnh sau cơn say. 


Ráng hồng trời Tây 307 


308 Thích Minh Thế 


ø 


` 
ệ 
tà ‹ 
Bản tánh là do chúng ta tạo nên, không ai chỉ 
đạo, không ai dẫn dụ, không ai cho ta lối sống, nếu 


tâm ý ta dẫn dụ thì túc thời bản tánh là do ta. ` 


ø 


. 
® eo 


Ráng hồng trời Tây 309 


(Đán fúnñ Íà do Íu 


Bán tánh là do chúng ta tạo nên, không ai chỉ đạo, 
không ai dẫn dụ, không ai cho ta lối sống, nếu tâm ý ta dẫn 
dụ thì tức thời bản tánh là do ta. 


Bản tánh tham là nguyên nhân do tâm mong cầu, nên 
bản tánh tham được khởi sinh từ nguyên ủy căn bản gốc 
rễ quá khứ tiềm ẩn trong ta. Khiến cho ta sinh ra những 
chứng bệnh tham vô điều kiện, chứng bệnh tham vô định 
không mục đích, sinh ra những tệ nạn bóc lột, chiếm đoạt, 
làm cho thân khổ đau, tâm héo sâu. 


Vậy muốn tạo ra sự bố thí bạn cần buông tham. 


Bản tánh sân hận là nguyên do thân tâm hơn thua đố 
ky, diệt được tâm hơn thua đố ky, bạn cần tỉnh hơn để lấy 
được tâm chân thật, tâm từ bi diệt thù hận ngay trong đời. 
Chứng bệnh sân hận là gốc rễ từ quá khứ không chịu tu 
học, không dụng tâm tình thương, nên ta lúc nào ở đâu 
cũng sinh ra tâm hơn thua ganh ghét. 


Vậy sân là gốc căn bản diệt tận để đón nhận tâm bốn 
phương nuôi dưỡng, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. 


310 Thích Minh Thế 


Bản tánh sỉ mê là do nguyên nhân gốc rễ đập đầu người 
khác, khiến cho đời sống hiện tại ta bị ngu muội. 


Mặt khác, bản tánh do ta tạo không ai khác diệt tận, 
đến ngồi yên để gieo hạt giống chân thật. 


Cho nên, ta cần chân thành đừng có sống giả tâm, hãy 
lựa chọn cách sống thiện, chớ làm việc ác, thì phước đức từ 
đời sống khôn ngoan có thiện lành đưa đến. Nếu ta buông 
tâm khiến thân ta tạo ra chất liệu khổ đau ngay từ nơi gốc 
rễ tham, sân, sỉ. 


Nên người sống thật cần tỉnh, người sống nguy cần 
làm, người sống hạnh phúc cần chuyển, người ưu mê, khổ 
đau cần tu để ta có một cuộc đời an tịnh thanh trong. 

Vậy, bản tánh là bạn cần nên chiêm nghiệm trong cuộc 
đời, để lối sống càng ngày có chất liệu tu học trong đời 
thênh thang. 


Ráng hồng trời Tây 311 


312 Thích Minh Thế 


Biết cách phân chia trong tâm trí hiểu biết, trong 
tâm hạnh an lạc, tự giác, tự chủ, tự gieo duyên, nên ta ` 
cân lưu nghĩa trong từng khoảng không. 


ø 


„%4 
he 


` 


Ráng hồng trời Tây 313 


\ 1727 cúc) phân chia 


Trong cuộc sống bạn cần biết cách phân chia cho mình 
có đầy đủ phước đức, trí tuệ, hiếu kính và tình thương trong 
từng giây phút cuộc đời. 


Biết cách phân chia là một phương pháp tư duy, một 
góc nhìn về tận không gian và về tận thời gian. 


Trong mùa xuân Kỷ Hợi, chúng con có nhân duyên 
hạnh phúc đảnh lễ ôn Thái Hòa, trong mộc cuộc vân du 
hành hóa tại xứ Sa Pa, nơi có đỉnh Fansipan với độ cao 
3.143 mét. Tiếp xúc và rong chơi trong mùa xuân Kỷ Hợi là 
phép màu hạnh phúc, cái nhìn hạnh phúc, tỉnh thức lắng 
sâu khi chúng con trở về lại bản Cát Cát, đến với núi và 
mây, nghe tâm tiếng thác róc rách chảy vui tai giữa lưng 
đồi bản làng Cát Cát. 

Đẹp trong tâm, đẹp trong thân, đẹp trong cảnh, đẹp 
trong tình của từng ý niệm hơi thở. 

Biết cách phân chia, Ôn dạy rằng: “Một ngày đi qua, ta 
cần gieo phước cúng dường Tam bảo, để nguyện cho đời này 
có trí tuệ, hiếu kính, phước báu, nguyện cho đời này và đời 


314 Thích Minh Thế 


sau luôn biết và cung kính ngôi Tam bảo. Ta cần biết cách 
phân chia ra đồng tiền ấy để vào một hộp quỹ cúng dường. 


Trước tiên, cúng dường Phật, cùng dường Pháp, cúng 
dường Tăng. Sau đó tất cả những đồng tiền cúng dường ta 
phân bổ chia làm 3 phần: 


- Cúng dường mười phương, nơi nào có chánh pháp 
nghiêm mật tu trì, nơi đó đón nhận sự cúng dường thanh tịnh. 


- Cúng dường mười phương cha mẹ, từ quá khứ đến 
hiện tại, để gieo mầm trí tuệ trong tương lai, nên ta cần 
phải cung kính sự hiếu thuận cho mình và đối với cha mẹ 
mình. Do đó ta cần giữ gìn tâm hiếu kính. 


- Cúng dường mười phương cho từ bi chân tâm, gieo 
hạt giống tình thương đến cho muôn người, lúc đó ta mới 
có đây đủ chất liệu dung thông. 


Đó là lời Ôn chỉ dạy cho chúng con biết cách phân chia 
một cách hợp lý, hợp thời, hợp với chân tâm”. 


Qua lời dạy trong mùa Xuân Kỷ Hợi, tôi rút ra hai đều 
cần nuôi dưỡng: 

1) Tập thành thói quen, để lúc nào và ở đâu, đời này và 
đời sau chúng ta cũng có đầy đủ nhân duyên và phúc đức 
trong nguồn cội cúng dường. 


2) Biết cách phân chia trong tâm trí hiểu biết, trong 
tâm hạnh an lạc, tự giác, tự chủ, tự gieo duyên, nên ta cần 
lưu nghĩa trong từng khoảng không. 

Bạn biết không, thực tập pháp tu cúng dường chính là 
hạnh nguyện Bồ Tát Phố Hiền mà hằng ngày chúng ta cần 
thực hành. 


Ráng hồng trời Tây 315 


Chúc bạn hãy tự làm, để biết cách phân chia quỹ dung 
lượng phước đức. Mỗi ngày tôi đều gieo duyên cúng dường 
trong quỹ phúc đức cho tự thân. 


Chúc bạn nghiệm sâu để có pháp hành gieo phước! 


316 Thích Minh Thế 


—) 
ø .% 
„9 
À - Hãy gieo mâm trí tuệ - ta cần mớ tâm lắng nghe 
Q_ nhau, mở tâm hiểu nhau, mở tâm cảm thông cho 


nhau, mở tâm chia sẻ cho nhau những giá trị trí tuệ, 
mở tâm giúp đỡ uà học được lòng chân thật. `" 


è“ 
tè\t ứØ 


Ráng hồng trời Tây 317 


ØJây gieo mâm lú luệ 


Bạn sống trong từng giây phút, bạn cần học hạnh trí 
tuệ, gieo mâm tình thương đến những người xung quanh 
bên bạn. 


Hãy gieo mầm trí tuệ ta cần mở tâm lắng nghe nhau, 
mở tâm hiểu nhau, mở tâm cảm thông cho nhau, mở tâm 
chia sẻ cho nhau những giá trị trí tuệ, mỡ tâm giúp đỡ và 
học được lòng chân thật. 


Trong những chuyến vân du tại xứ Sa Pa, tôi đã học 
được từ ba thứ. Những hạt giống ba thứ này như kim chỉ 
sâu kết lại cho ta tu học, sâu kết lại và chấp nhận buông 
bỏ hạt giống xấu xuống dòng sông tịnh thủy, để ba thứ này 
không làm hủy hoại đời người. 


Bạn biết không, nóng giận, ngạo mạn, nhỏ nhen là ba 
chất liệu yếu đuối, ba chất liệu thấp kém, ba chất liệu khiến 
cho ta từ thân đến tâm luôn có những tâm địa vấn đục. Ta 
cần học và buông bỏ chúng ta khỏi cuộc sống này với ba 
thứ độc tố đó, chất liệu sân hận, nằm trong viên đá lăn lóc 
ngay trong tâm mình, do vậy bạn cần gạt bỏ để thay vào đó 


318 Thích Minh Thế 


một chất liệu gieo mầm trí tuệ cho tình thương như lòng từ 
Bồ Tát Quán Thế Âm. Bài học hãy gieo mầm trí tuệ là con 
đường chân thật, con đường trong lối sống thiện lành thân 
tâm. 


Trong bản kinh Pháp Cú có dạy rằng: 


“Phàm những người xấu ác 

Lấy giận trả oán hờn 

Không lấy giận trả giận 

Là người sáng suốt hơn”? 

Thật vậy, hạt giống sân hận sẽ đốt cháy công đức, đốt 
cháy trí tuệ, đốt cháy năng lượng tâm từ. Nên cần phải tu 
tập đoạn trừ lòng sân thì ta mới có cách chuyển hóa, hãy 
gieo mầm trí tuệ vào chất liệu chánh tư duy. 


Còn bạn thì sao, hãy tìm về trong nguồn cội chân lý 
tình thương. 


1 Phẩm 25 Tức giận - Phẩm Pali số 17. Kodhavagsa - Thích Nguyên Hùng dịch 


Ráng hồng trời Tây 319 


320_ Thích Minh Thế 


— 
Ø .% 
„ 9 
tà ‹ 
9 Giữa đời có Uô Uần giấc mơ từ bên trong quá khú, 


từ trong nhân duyên tiền kiếp của chúng ta. 


Ráng hồng trời Tây 321 


-Giắc tơ (ôn Íñâyy 


Bạn biết không, giữa đời có vô vàn giấc mơ từ bên trong 
quá khứ, từ trong nhân duyên tiền kiếp của chúng ta. 

Hôm qua, ngày 09-6-2019, vào lúc giữa trưa thời chỉ 
tịnh, tôi đang nằm ngủ với tư thế nằm bên phải, ngủ một 
giấc ngon, trong tâm thức luôn tỉnh giấc. 

Bỗng dưng tôi lạc vào giấc mơ, tìm về vị thầy tiền kiếp. 

Tôi lạc vào một ngôi chùa đầy trang nghiêm, có nhiều 
em Phật tử về tu học, ngôi chùa tôi nhìn thấy có tên Thắng 
Quang Tự, vị trụ trì tóc bạc, râu dài bạc phơ lấm tấm trên 
đầu như những bạch kim tuyến trắng. 

Xung quanh ngôi chùa Thắng Quang toàn là đồng lúa, 
phía sau là ao hồ mênh mông, có nhiều cành hoa sen mọc 
thơm giữa hô. 

Lúc bấy giờ, tôi đã đảnh lễ vị sư trụ trì, vị ấy bảo: “Con 
có phải là Minh Thế về thăm ta không?” 

Tôi đáp: “Dạ phải”. 


Vị sư trụ trì bảo: “Con biết ta là ai không?” 


322_ Thích Minh Thế 


Tôi đáp: “Dạ con chưa biết tên, nhưng trong tâm quen 
lắm”. 

Vị sư trụ trì bão: “Ta là bậc thầy của con cách đây rất xa 
trong nhiều đời. Ta tên là Quán Thị, hằng ngày con hay gọi 
tên ta đó”. 


Tôi đáp: “Bạch Hòa thượng Ân Sư, Quán Thị là ai mà 
con phải niệm”. 

Vị trụ trì đáp: “Niệm mà vô niệm, tâm niệm mới niệm, 
nhớ tưởng về ta là niệm, ta là vị thầy của con cách đây gần 
10 duyên kiếp”. 


Thế rồi, vị sư trụ trì bảo tôi rằng: “Con hãy nhớ câu kệ 
này và đọc thuộc lòng thì con sẽ ứng dụng ngay”. 


Tôi lẩầm bẩm trong giấc mơ và đọc kệ theo vị Ân Sư 
Quán Thị: 


“Sắc tướng uốn cảnh không 
Năm ấn thạch tang bông, 
Dút sạch tâm tam độc 

Trí sáng thật hanh thông”. 


Vị Ân Sư Quán Thị đã bảo: “Thuở ấy con tu học trong 
nhân duyên nhiều đời là vị tu sĩ tỉnh nghiêm giới đức, các 
vị huynh đệ của con trong quá khứ đó là Đồng Lực, Đồng 
Nghiêm, Đồng Trang, Đồng Hạnh. Bốn vị này trở thành vị 
hầu ta đắc lực, còn con là Đông Thể, đi theo nguyện lực 
phát sanh độ tận, duyên lành trong đời này, nên con phát 
tâm đi đủ, cho nên hôm nay con về lại thăm ta qua giấc 
mộng và nhớ bài thi kệ này mà ứng dụng”. 


Tôi đã thọ ân và đảnh lễ rồi chào tạm biệt ra đi, lên một 


Ráng hồng trời Tây 323 


chiếc cầu bằng vàng lấp lánh, bao người vẫy chào còn đọc 
theo tôi bài kệ mà vị ân sư trao tặng nữa. 

Lầm bẩm giật mình, tôi còn nhớ như in bài kệ: 

“Sắc tưởng uốn cảnh không 

Năm ẩm thạch tang bông 

Dút sạch tâm tam độc 

Trí sáng thật hanh thông”. 


Qua giấc mơ bên thầy, tôi đã trở về quê xưa trong cảnh 
tịnh tu học, nhờ sự ứng dụng trí là nguồn sáng như tuệ giác 
để ta mãi có mặt trong ta. 

Thế rồi, tôi chào ân sư và cơn mơ tỉnh lại, nên tôi viết 
lại để thức tánh cho mình, trong cuộc đời vận du hành hóa 
tại xứ Bắc, nơi tôi ngủ là chùa Chí Linh, huyện Yên Thành, 
tỉnh Nghệ An, phòng số 4, giấc mơ đẹp đi về trong tâm thức 
ngày xưa. 


324 Thích Minh Thế 


ø `* 


hà... Ta tập nhìn trách nhiệm qua góc nhìn chánh tư 
duy Uề sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, kiếp sống 
nhân duyên khi ta chấm dút hơi thở sẽ không còn ở 
lại trên cuộc sống. 


Ta tập nhìn tư duy uào tâm Uuà thân, để tư duy 
đích thực an trú uào chánh pháp, lắng nghe pháp, 
hiểu pháp bằng lời nói uà hành động, để loại trừ 
tâm ô nhiễm, do nhiễm ô nên ta mới bị lạc uào khổ 
đau, do đó ai sống đến uới tâm chân thật thì người 
ấy áp dụng cho chính mình, đó là sự bổ ích trong đời 
tu học. 


Tập nhìn chánh tư duy là xóa bỏ tâm Uô mình, 
nên ta cần tìm uê bản tâm chân chính trong ta. 


¿7 
tù Ø 


Ráng hồng trời Tây 325 


Đfqp niàn hácñ nÌiê 
qua nha chánh Wừ dịu 


Ta cần tập nhìn trách nhiệm qua đời sống tu học, qua 
đời sống an lạc giữa thân và tâm, qua đời sống ngay thẳng 
trong cuộc đời, để từ đó qua chánh tư duy dung nạp sự suy 
tư sắc bén khi nhìn về Phật tịnh Quốc độ giữa cõi đời nhân 
gian, qua lăng kính tư duy. 


Chánh tư duy, tiếng Phạm SamyàKsamKalpa, theo chữ 
Samkalpa có nghĩa là: Suy tư, ngẫm nghị, tự hỏi, quyết 
định. Cho nên, chánh tư duy là chiêm nghiệm đúng lý, sự 
quyết định đích thực chắc chắn. 


Do vậy, ta tập nhìn trách nhiệm qua góc nhìn chánh tư 
duy về sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, kiếp sống nhân duyên 
khi ta chấm dứt hơi thở sẽ không còn ở lại trên cuộc sống. 

Ta chiêm nghiệm tập nhìn về cái thấy chân thật, qua 
chánh tư duy ngay trong sự hợp lý, hợp thời của chúng ta. 

Trong Tạng kinh Tăng nhất A Hàm quyển 38, phẩm 43 
Thiên tử Mã thuyết hỏi tám chánh, kinh số 3, Đức Phật có 
dạy: “Khúc gỗ mục cuốn trôi giữa dòng sông”. 


326 Thích Minh Thế 


“Bấy giò, Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ 
lớn bị nước cuốn trôi, liền ngồi dưới một gốc cây bên bờ 
sông. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- Kheo: 

- Các ông có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không? 

Các Tỳ Kheo bạch Phật: 

- Bạch, có thấy! 

Thế Tôn bảo: 

- Nếu khúc gỗ này không vướng bờ này, không vướng 
bờ kia, không chìm giữa dòng, không bị tấp lên bờ, không 
bị người vớt, không bị phi nhân vót, không bị dòng nước 
xoáy, không bị mục rã, nó sẽ trôi dần đến biển. Vì sao? Vì 
biển là nguồn gốc của các dòng sông. Tỳ Kheo, các ông 
cũng như vậy. Nếu không đắm bờ này, không đắm bờ kia, 
không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người 
bắt giữ, không bị phi nhân bắt giữ, cũng không bị nước 
xoáy, cũng không bị mục rã, dần dần các ông sẽ xuôi về 
Niết - Bàn. 

Vì sao ? Xuôi đến Niết - Bàn là chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là nguồn gốc Niết - Bàn”'° 

Qua đây, tôi học được: Tập nhìn trách nhiệm qua góc 
nhìn chánh tư duy. 

Tư duy về bờ bên này tượng trưng cho tâm hay thân bị 
ngũ dục lấn chiếm, từ đây ta tư duy về pháp tu, pháp tuệ 
'5 Trích trang 190-191 thuộc Tạng Kinh A Hàm bộ 9. Nhà xuất bản Hội Văn hóa 


giáo dục Linh Sơn Đài Bắc ấn hành 2000. Do Ôn Tuệ Sỹ dịch, Ôn Đức Thắng 
dịch 


Ráng hồng trời Tây 327 


và pháp học. Pháp tu là không bị buông dục từ ép sát, thả 
lỏng lòng tham theo dục tính triỀn miên, nên ta cần theo 
lối trung đạo, không tấp bờ này, không kẹt bờ kia, không 
bám vào ngữ sở, không kẹt vào tham, không kẹt vào sân 
hận, không kẹt vào sỉ mê, không chìm đắm vào ảo giác, 
không lạc vào con đường tà pháp, mà thực tập pháp tu đó 
là Đạo Đế tìm về cái nhìn chân thật, tư duy chân thật, lời 
nói chân thật, bảo vệ mạng sống chân thật, nỗ lực phát huy 
tu tập chân thật, lắng yên nhớ nghĩ sự tu học chân thật, 
thiền tập định giác qua góc nhìn chánh tư duy. 


Pháp học trong chiếc gỗ mục trôi sông, qua góc nhìn 
chánh tư duy giúp ta hiểu hơn về con đường, tất cả chúng 
sanh đều có bản tánh tâm Phật, có thể tu tập và giải thoát 
theo bản môn Phật độ tịnh danh, tâm sáng như vị giải 
thoát, cũng như nước mắt chúng sanh đổ ra có vị mặn 
chan hòa dung chứa sức tuệ, từ tính năng từ bi và trí tuệ 
để dụng pháp tu vào con đường Bát chánh đạo trong cuộc 
đời chân tu. 


Thật vậy, qua góc nhìn tư duy trên tôi hiểu hơn về câu 
kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy, trong phẩm Song yếu kệ 
SỐ 1: 


“Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư ô nhiễm 

Khổ não sẽ theo ta 

Như xe theo Uật kéo... "8 


1° Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu - Kệ số 1 


328_ Thích Minh Thế 


Nên ta tập nhìn tư duy vào tâm và thân, để tư duy đích 
thực an trú vào chánh pháp, lắng nghe pháp, hiểu pháp 
bằng lời nói và hành động, để loại trừ tâm ô nhiễm, do 
nhiễm ô nên ta mới bị lạc vào khổ đau, do đó ai sống đến 
với tâm chân thật thì người ấy áp dụng cho chính mình, đó 
là sự bổ ích trong đời tu học. 


Tập nhìn chánh tư duy là xóa bỏ tâm vô minh, nên ta 
cần tìm về bản tâm chân chính trong ta. 


Ráng hồng trời Tây 329 


330 Thích Minh Thế 


ga 


` - Trong cuộc sống, có người khởi tâm bố thí rồi 
mà Uuẫn có những tâm nhỏ nhoi kiểu này ràng buộc 
Š_ đó là: Bố thí xong mà tự mình ca ngợi, hay cho 
người nhận của bố thí uậy mà phán xét uà nhược 
điểm lỗi lầm người bố thí, có người chuyện có nói 
không, chuyện không nói có, rồi lần lộn lung tung 
trong tâm hành ứng xử bố thí, có tính hay đòi hỏi, 
để mình thỏa mãn, có tính phân biệt chẳng bình © 
đẳng, có lời nói bất nhã, đòi biết ơn 0à trả ơn, sinh 
tâm nghỉ ngò đến kẻ khác. 


` 


¿7 
è` Ø 


Ráng hồng trời Tây 331 


*đ)ung ñòa hong đời 
qua gốc ñ tạp (lên Kó H/ñ 


Trong đời sinh ra được làm người là một điều kiện 
phước đức, sinh ra được làm người mà tứ chi đầy đủ, mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý niệm mà lành lặn là phước đức vô 
cùng, vì chúng ta không bị khuyết tật. 


Trong đời sinh ra được cha mẹ dạy báo, từ góc nhìn chữ 
hiếu, từ cách nhìn chữ tâm, từ sự dung hòa trong đời sống 
qua góc nhìn tập làm bố thí từ nhỏ, đó là điều kiện mang 
phúc cho mình từ đời này đến đời sau. 


Bạn biết không, cuộc đời của bạn nên tập làm bố thí 
dù chỉ một lần, bố thí là hạnh tu của hàng Bồ Tát, bố thí là 
hạnh tu trong sự xả tham, bố thí là hạnh tu trong góc nhìn 
chia sẻ và yêu thương. 


Trong cuộc đời, có người bảo rằng, nên biết chia sể 
những niềm vui cho người khác là bố thí, để từ đây góc 
nhìn rộng là đi về trong khung cảnh tập làm và tiếp nhận, 
tập tu và bao dung qua góc nhìn bố thí trong các lời dạy 
của Đức Phật. 


332 Thích Minh Thế 


Thật vậy, trong những ngày ngồi yên tôi đã tập làm mới 
cho mình bằng cách cúng dường lên Tam bảo, sử dụng 
đồng tiền thọ nhận rồi cúng dường lên ngang tráng, rồi 
phát nguyện: 


- Chúng con, tên đó pháp nguyện gieo duyên cúng 
dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng trong khắp mười 
phương, để tâm bố thí của chúng con được sinh trưởng, để 
nguyện của con được tròn đầy phước đức từ đời này đến đời 
sau...”. Phát nguyện xong bỏ vào Tam bảo thùng công đức. 


Bạn biết không, trong kinh Kim Cang có nhắc đến sự 
bố thí đó là: “Bố thí không trú tướng”. Vậy bố thí mà không 
chấp tướng khi ta bố thí, khi ta phát nguyện xong, bỏ vào 
Tam bảo là tướng ta không ở rằng ta mới gieo duyên cúng 
dường. Ai làm được vậy sẽ có một niềm tin chân thật, cúng 
mà không bám vào đồng tiền bố thí. 


Qua góc nhìn này khi ta khởi tâm phân biệt, đố ky, so 
đo, tính mưu, hay khởi tâm cho ta lúc nào cũng có phước. 
Ai mà có tâm ấy thì càng bố thí thì càng mang tâm ở lại là 
ta có nhiều công đức. 

Bạn biết không, trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, quyển thứ 
năm chép, có ba hình thức bố thí không đem lại nhiều 
công đức. 

1) Ban đầu, phát tâm bố thí rất nhiều sau lại giảm bớt đi. 

2) Lựa chọn những cái gì xấu, hư hỏng để bố thí. 

3) Bố thí rồi sanh lòng tiếc rẻ, hối hận. 

Thật vậy, có ba tâm này mà sinh khởi bố thí, xem như 
bạn chưa tạo được đức, xem như bạn chỉ làm mà không 


Ráng hồng trời Tây 333 


hiểu sâu về bố thí, tài vật hay bảo vật đều được sinh khởi 
từ tâm. 

Cũng vậy trong Du già sư địa luận cuốn 38 chép: “Bồ 
Tát khi bố thí không tính đến quả báo, không vì lợi dưỡng 
và danh vọng thế gian, không vì được trả ơn, không vì để 
được kính trọng và cúng dường, vị ấy không bố thí với tâm 
hạn hẹp, dù cho tài vật bố thí có ít, tâm vị ấy phải vẫn rộng 
rãi. Huống hồ khi vị ấy có nhiều của cải đem bố thí, sao lại 
không phát tâm ưt?” 


Bạn thấy đó, lời dạy tuy mộc nhưng hàm chứa sâu sắc. 

Kể đến ta nên học năm điều hay từ Du già sư địa luận 
quyển 39 dạy về 5 đặc trưng của hành động bố thí của 
người làm thiện: 

1) Bố thí với niềm tin thanh tịnh. 

2) Bố thí với thái độ cung kính. 

3) Bố thí với hai tay và tự mình biếu. 

4) Bố thí đúng thời. 

5) Bố thí mà không gây phiền não cho người khác. 

Quả thật, năm điều trên giúp ta có hướng đi mới, rồi 
thênh thang ứng dụng. 

Trong cuộc sống, có người khởi tâm bố thí rồi mà vẫn 
có những tâm nhỏ nhoi, ràng buộc, đó là bố thí xong mà 
tự mình ca ngợi, hay cho người nhận của bố thí vậy mà 
phán xét nhược điểm lỗi lầm người bố thí, có người chuyện 
có nói không, chuyện không nói có, rồi lẫn lộn lung tung 
trong tâm hành ứng xử bố thí, có tính hay đòi hỏi, để mình 


334 Thích Minh Thế 


thỏa mãn, có tính phân biệt chẳng bình đẳng, có lời nói bất 
nhã, đòi biết ơn và trả ơn, sinh tâm nghi ngờ đến kẻ khác. 

Cho nên, bài học cho ta là dung hòa trong đời sống qua 
góc nhìn tập làm bố thí, để đời này là một bài học giá trị từ 
việc ứng hành. 

Vậy, Cổ nhân dạy: “Của cho không bằng cách cho” 

Đây là pháp tu, nên ta cần làm trong chánh niệm, 
niềm tin thực tập để cuộc đời mở rộng bước giữa đại ngàn 
nhân gian. 


Ráng hồng trời Tây 335 


336 Thích Minh Thế 


Tập an trú tính nết bất hòa, là chúng ta cần nỗ 
lực siêng năng tu học, tập lạy Phật, tập ngôi yên để è 
quán chiếu tật xấu trong ta. 


Ráng hồng trời Tây 337 


Tập an hi linh nếf (;ấf ñòa 


Bạn biết không, càng đi sâu vào cuộc sống thực tập 
thiền môn, bản chất tâm tính chúng ta đều có những 
nghiệp chúng, chúng sinh khởi lên bất chợt, như tính nóng, 
tính hờn, tính giận, tính ích kỷ, tính so đo, tính tham, tính 
ác khẩu, tính lỳ, tính đố ky, tính keo kiệt... Tất cả các tập 
khí từ triỀn ức quá khứ và hành động mà tập thành. 

Tập an trú tính nết bất hòa, là chúng ta cần nỗ lực siêng 
năng tu học, tập lạy Phật, tập ngôi yên để quán chiếu tật 
xấu trong ta. 

Tập an trú tính nết bất hòa, là chúng ta cần giảm sự 
căng thẳng, đôi lúc áp lực đến bất chợt, nếu ta không thông 
minh tỉnh giấc thì ta sẽ dễ dàng rơi vào điều khổ đau. 

Tập an trú tính nết để tâm ta đừng nóng giận. 


Thiền sư Thích Nhất Hạnh có dạy: “Niềm hy vọng là 
điều rất quan trọng, nó giúp hiện tại bớt khắc nghiệt, nếu 
ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng 
được khó khăn hôm nay... ” 


338 Thích Minh Thế 


Thật vậy, lời dạy của Ngài đã giúp cho chính bạn tự do 
đi về từng ý thức, bớt tánh nóng xả giận hờn. 

Càng thực tập, ta càng thấy giá trị khi ai có tính nhân 
từ, nghĩa là đức tính từ trường năng lượng thiền tập tâm từ, 
tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để uy lực của các Ngài sẽ nâng đỡ ta 
trở lại giây phút thản nhiên. 

Cái học được từ đức tính đất trời, bạn sẽ có pháp tứ 
nhiếp pháp. 

Cái học được đức tính người tu, bạn sẽ có pháp học và 
tu từ góc nhìn giới hạnh, cái học được tính an hòa, là có 
mặt pháp học và tu từ góc nhìn trí tuệ thiền tập ngồi yên, 
để quán chiếu soi lại tâm. 


Bạn cùng tôi trở về ngôi nhà tâm linh! 


Ráng hồng trời Tây 339 


(Địa &inÑ giữa đồi Íu. 
(712290 WG —T TH 


Trong đời sống tu tập, đọc và hành trì kinh Pháp Hoa là 
mỗi ngày giữa các ngôi tự viện, đọc và thọ dụng đi vào đời 
qua bản kinh Pháp Hoa, như ta được an trú lại nội tại, đọc 
và hành dụng trong bản kinh Pháp Hoa, giúp ta hiểu và 
quán chiếu sâu sắc, không kẹt vào bến giác, thoát tục mà 
không đắm chìm, chính là ta rời bến giác để ta tự độ, đó là 
nằm trong chất liệu của hóa thành dụ. 


Tôi được học Đại cương Pháp Hoa kinh - do Tôn Sư 
Giáo Thọ thượng Thái hạ Hòa chỉ dạy, dưới lớp Cao đẳng 
chuyên khoa, khóa IV tại Tổ đình từ Hiếu - Huế. 


Ngài chia sẻ cho chúng tôi về cách hành trì, cách ứng 
dụng, cách quán chiếu, cách tụng đọc, cách nhận lãnh 
Pháp Hoa vào trong đời sống, khiến cho tâm không bám 
trụ, tâm không có uyển yếu sức kém, tâm không có được 
chí nhút nhát, tâm không có được trẻ mãi, tâm không có 
được nhu nhược..., tất cả các tâm trên có mặt trong cuộc 
sống, thì bạn đang bước vào biển cả Pháp Hoa qua phẩm 
hóa thành dụ. 


340_ Thích Minh Thế 


Vì sao, vì hóa thành dụ chỉ rõ tâm tánh chính là chỗ 
nương tựa tạm thời, còn trái lại chúng ta phải tự độ để trở 
lại bản sở nguồn tâm. 


Đức Phật là vị dẫn đường, chúng ta men theo lối mà trở 
về bảo sở. Cũng vậy, càng tu thì càng tỉnh, càng nhác tu thì 
càng ngu, ngu thì kém phước. 


Ở cuộc đời này chúng ta lắng nghe Đức Phật di huấn 
cho chúng ta rằng: 


“Hải đảo tự thân” nghĩa là: “Quay về nương tựa trong 
thân và tâm, để ta có lối hành trong pháp”. 


Tôi đã thực tập thọ trì kinh Pháp Hoa năm tôi lên 10 
tuổi, lúc bấy giờ mỗi đêm trong ba tháng hạ tại khuôn hội 
Xuân An, tôi thường theo mẹ ra tụng kinh, lúc bấy giờ chỉ 
là tụng. Càng về sau, học và hành, khi bước đến cửa thiền 
môn, sau này đi du hóa, bộ Pháp Hoa luôn theo bên mình, 
chú nguyện tâm hành, khi mình cầu nguyện Phật sự gì thì 
thọ trì kinh Pháp Hoa, để được Phật sự thành tựu. 

Ví như, khắc kinh Pháp Cú năm 2018, khắc kinh Lăng 
Nghiêm năm 2016, tôi đều thọ trì kinh Pháp Hoa, lạy vạn 
Phật, trì Đại Bi, trì Tạng Kinh mà Đức Phật thuyết. 

Nên Pháp Hoa chính là bản sở, để tôi nhờ nhân duyên 
hóa thành dụ tâm mình cầu nguyện tiếp nguyện trị lực. 

Pháp Hoa giữa đời tu, biết an trú vào hóa thành để đến 
bờ giải thoát. 

Bạn biết không, ai thọ trì kinh Pháp Hoa là tiêu tội 
chướng, lìa địa ngục, sinh tâm từ, để tu học tỉnh chuyên. Ai 


Ráng hồng trời Tây 341 


thọ trì Pháp Hoa kinh, người ấy tiêu ngu tiền kiếp vì càng 
trì tâm ta như kim cương cứng chắc mà không bị sứt mẻ. 

Ai thọ trì Pháp Hoa kinh, người ấy sinh niềm tin tăng 
trưởng, vì chính họ đã phước đức, để lên được Niết bàn thì 
phải vượt qua tâm không chấp ngã mới đến bảo sở, từ hóa 
thành đến giác ngộ chân như. 

Trải dài năm tháng, Pháp Hoa đi vào đời với Tôi là con 
đường chân lý niềm tin, để cuộc du hành bằng chân tâm 
an trú trong ngôi nhà Như Lai. 


Chúc bạn cùng trải nghiệm nơi hóa thành an tịnh cõi tâm. 


342_ Thích Minh Thế 


Càng trải nghiệm, ta càng có nhiều tâm an tịnh 
để hành xử đúng pháp người xuất gia. 


Ráng hồng trời Tây 343 


tái ngÌiệm bự ñọc 


Bạn biết không, học là sự trải nghiệm văn chương hay 
ngôn ngữ đều để giúp ta hiểu và tập nhìn, còn lại ta mang 
vào trải nghiệm sự học. 

Hạnh phúc và khổ đau là sự trải nghiệm, qua từng con 
chữ, mang vào thực hành thấy chúng đến bên ta một cách 
bất chợt, đến để chạm vào lối học vận hành. 


Đức Phật dạy: “Pháp của Phật là đến để thấy”. 


Thật vậy, đến để thấy thì điều đầu tiên là cần học, sau 
đó đến dụng trí mà thực hành. 

Năm 2006, tôi có duyên vào Sài Gòn ghé thăm Hòa 
thượng Thích Tắc Hạ An, trụ trì chùa Thiền Tôn - quận 9, 
nơi đây là một ngôi phạm vũ đẹp và trang nghiêm. 

Tôi đã đến và đẳnh lễ rồi được Ngài trao nhiều pháp 
học ứng dụng. Trong đó, phạm trù tôi xin nhắc lại câu nói 
mà Ngài dạy cho tôi thời bấy giờ: 

“Này con, thực hành pháp là đến và chạm vào, rồi 
mang chúng như giới luật hành trì, để mình tự bước và đi. 


344_ Thích Minh Thế 


Con nên tự thân an tịnh như chiếc áo nhật bình hành trì 
đúng chất liệu khiêm nhường, thì mãi mãi sẽ có giây phút 
hành hoặc tự do trong pháp tu nội tại... ” 

Trái nghiệm sự học, qua lời dạy Ngài trao cho tôi, trong 
những năm tháng hành hóa, tôi đã mang chúng ứng dụng, 
nhưng chỉ là vọng trong tâm thức, khi đi vào thực hành thì 
tứ oai nghi tế hạnh đều là con đường chân thật, vận dụng 
mà ứng xử, để đi vào đến trong từng thời khắc. 


Trải nghiệm sự học là ta được thấm và nếm trải những 
thăng trầm, những cung bậc khổ cực, có thế mới chính 
bước đi về. 

Riêng tôi, đi để trải nghiệm sự học, nên lúc nào cũng 
dụng thi kệ sau: 


“Thực hành pháp an trú 
Đi đến tự muôn nơi, 

Thọ trì uà hành xử. 

Pháp Phật dụng từng lời”. 


Càng trải nghiệm, ta càng có nhiều tâm an tịnh để hành 
xử đúng pháp người xuất gia. 


Không thô, không tục, không ngã, không cao, không 
thấp, mà chỉ là dụ tâm bình đẳng trong thực tuệ pháp âm, 
món ăn tỉnh thần của bậc xuất trần. Khi biết mình đang 
mặc áo Như Lai, chỉ nguyện trải nghiệm sự học qua lời 
Phật dạy cho muôn người qua ba tạng lưu truyền. 


Ráng hồng trời Tây 345 


346 Thích Minh Thế 


ø Hiền tuệ trong đời qua góc nhìn tự thân, đó là 
Q ‹ 0y EM x8 : ` Sạn not 
phái đại huệ nguyện mà tu học quán tâm từ pháp 
®_ hành nhân duyên. 
Hiền tuệ trong đời qua góc nhìn tự thân, đó là t 
phát đại bi tâm, đểtu uà học trong pháp hành định s ® 
tâm. 


è/ 
è` Ø 


Ráng hồng trời Tây 347 


điên luệ bong đồi qua góc nÌàn tự hân 


Ai đến bên bạn mà cho bạn một viên kẹo, thì bạn phải 
nhớ cảm ơn, lấy được chút tu đền đáp. 


Ai đến bên bạn mà cho bạn một cái tâm an tịnh, thì bạn 
phải nhớ quay về tu tập, để lấy được sự tự tại tâm hồn. 


Hiền tuệ trong đời qua góc nhìn tự thân, đó là phát đại 
thệ nguyện mà tu học quán tâm từ pháp hành nhân duyên. 


Hiền tuệ trong đời qua góc nhìn tự thân, đó là phát đại 
bi tâm, để tu và học trong pháp hành định tâm. 


Bạn biết không, giữa đời có ba hạng người chúng ta cần 
suy ngẫm: 


1) Hạng người thứ nhất là tâm cực thâm, vì họ đã có tánh 
tình khá nóng, luôn mưu hại đến người khác, nên cái cực 
thâm của họ sẽ gây ra sự đổ vỡ thù hận. 


2) Hạng người thứ hai là tâm cực hiền, vì họ học được 
tính chất hiền tuệ để giúp đỡ và tự mình tạo phước cho 
mình, tự mình tạo ra nhân duyên thiện lành, nên tâm họ 
đã có niềm tin Tam bảo chỉ dạy, có các bậc minh sư chỉ 


348_ Thích Minh Thế 


dạy, từ đây họ tu tính bốn tâm rộng lớn như tư chất từ, bị, 
hỷ, xã. 

3) Hạng người thứ ba, là tâm cực biếng nhác, nghĩa là 
họ không tạo duyên lành mà ngược lại có tâm ứ trệ, tâm 
tham cầu được mà không thả. Vì sao? Vì họ đã rơi vào tà tư 
duy, tà ngữ, khiến đời sống luôn luôn bất ổn từ ý thức hệ 
tâm thức, hạng người này ví cho ai bị tê liệt hệ thần kinh và 
có tâm phá rối. 

Hiền tuệ trong đời qua góc nhìn tự thân, nên cổ nhân 
có dạy chẳng sai chút nào: “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu 
cũng có thằng khùng thằng điên”. 


Thật vậy, xã hội xứ Mỹ, có những người sinh ra tâm 
biếng nhác, sinh tâm cực thân, họ là Home-less, có nghĩa 
là người vô gia cư, họ lang thang trên các con phố, lạnh 
cũng như nóng, họ cũng tự tại. Vậy nên tình thương nơi xã 
hội này, một điều khởi tâm từ bi vô cùng khó, ai ai cũng có 
thời gian nên họ tự chọn cho mình đi. 

Như vậy, hiển tuệ trong cuộc đời qua góc nhìn tự thân, 
để chính là nền tẳng gốc rễ tự thân đứng dậy, té và ngã là 
do ta, chứ không phải ai khác. 


Bạn đã có hiền tuệ chưa? Còn tôi đã có năng dung tuệ 
giác từ ánh sáng Tam bảo niềm tin. 


Ráng hồng trời Tây 349 


Đñời gian ñó lắm 


Bạn biết không, ở các chùa xứ Mỹ, hiếm khi có được các 
đệ tử về chùa nguyên tuần, vì sao? Vì thời gian khó lắm, họ 
tranh thủ vào thứ 7 và chủ nhật để đến chùa mang phước 
đi cho mình có được chốn tự do. 


Họ khó vì thời gian để họ mưu sinh cuộc sống, vì họ trả 
bao nhiêu sưu thuế giữa đời, nào thuế xe, nhà nước, điện, 
liên bang, tiểu bang, bảo hiểm các loại phí phụ thu cuộc 
đời xứ Mỹ, nên họ phải chăm chỉ, dù đó là quốc gia nào. 


Thời gian khó lắm, ở Mỹ để quay về là tuổi già vui đạo, 
ở Mỹ hiếm thấy giới trẻ đi chùa thường xuyên, ở Mỹ chỉ chủ 
nhật các em nhỏ tuổi sinh hoạt theo gia đình Phật tử, tùy 
khu, tùy chỗ, tùy bang, tùy điểm nhưng mà phải kín thời 
gian. 

Nhìn thấy vậy, tôi thương cho ai ở Mỹ, vì họ phải chăm 
chỉ như ong lấy nhụy. 

Nên tôi đã nói rằng: “Đừng nhìn vậy mà không phải 
thế, hiểu cho đời khi ở Mỹ xa quê, họ thèm lắm chút tình 
nghỉ ngơi”. 


350_ Thích Minh Thế 


Thèm lắm bạn ạ, vì cuộc sống họ mãi vào vòng quay, 
nên ta đến đâu có người tu thì vui mừng khi họ tìm được lối 
về đích thực chân tâm. 


Nên, hạnh Bồ Tát Quán Âm là lắng nghe và thấu hiểu, ai 
làm được chất liệu này sẽ thành công trong việc lay chuyển 
bánh xe chánh pháp giữa một xứ Mỹ rộng lớn, khi tâm ta 
được hàm chứa bao dung. 

Thời gian khó lắm là góc nhìn riêng tôi, đến và cảm 
nhận qua lối sống vân du trên đại ngàn phương sở nhân 
duyên. 


Thời gian khó lắm nhìn vào quý, khi họ tìm về chánh 
pháp, chỉ một chút cũng là vận hành trong cố gắng vun 
bồi. Ôi thời gian, cho tôi tự do và rong ruổi trong xứ Mỹ 
tình yêu. 


Ráng hồng trời Tây 351 


352_ Thích Minh Thế 


ø 


— 
ÖÒỎ 
1- Giữ giới như giữ sự nỗ lực Uà tỉnh tấn, giữ giới 
như lau chùi uiên kim cương mỗi ngày, giữ giới như 
thanh lọc những chất bã thừa thải, giữ giới uậy mới 
là người có luật mà biết ứng hành sở nghỉ. 


2- “Cuộc đời mình được tu học là phúc, được giữ 
gìn giới luật là trí, được đọc Kinh tu trì là tuệ, được 
gân các bậc Tôn túc là Đúc, từ cái của mình càng 
nâng tầm, dẹp tánh ngã để trở uê tuệ hạnh khiên 
cung. Ấy mà quý lắm...” è 


© 
`" 
ø 
è`\ Ø 


Ráng hồng trời Tây 353 


ý mà quý (ám 


Ấy mà quý lắm là bài học từ sự cho đi, cho đi để mình 
có thêm nguồn thức tánh, cho đi để mình có được những 
bài học hay. 


Bạn biết không, giữ gìn giới hạnh là việc làm cần phải 
học và cần phải vun bồi giới thể. Giữ gìn giới như tròng con 
mắt, vì sao? Vì giới là bờ rào ngăn chặn vượt qua những thứ 
ham muốn trong cuộc sống khổ đau này. Nên ai giữ gìn 
luật hành vị ấy là quý lắm. 


Giữ giới như giữ sự nỗ lực và tinh tấn, giữ giới như 
lau chùi viên kim cương mỗi ngày, giữ giới như thanh lọc 
những chất bã thừa thãi, giữ giới vậy mới là người có luật 
mà biết ứng hành sở nghi. 

Đi, đứng, nằm, ngôi là bốn oai nghi cần phải giữ gìn và 
luôn tận tâm tu. Sống thanh bần, an tĩnh là cách ta trở về 
nền tảng giới luật. 


Bạn biết không, trong đời tu học nếu ai diện kiến được 
các bậc cao minh, tôn túc có sự hành trì giới luật, có sự 
nghiên cứu, chiêm nghiệm thì vị ấy sẽ lượm vô vàn giá trị 
nhựa sống trong đời. 


354 Thích Minh Thế 


Trong đời tu học gần gũi các bậc thầy siêu hạng, nhưng 
tâm thanh khiết, giữ gìn luật mật hành trì thì ta sẽ học được 
những pháp sống giữa đời, nếu đủ duyên bạn sẽ có. 


Ấy mà quý lắm, từ khi sinh ra tôi được bà nội và ba mẹ 
cho tôi diện kiến niềm tin Tam bảo, cho tôi được thân cận 
các Ôn tại xứ Huế như quý ngài: Ôn Đôn Hậu, Ôn Mật Hiển, 
Ôn Hưng Dụng, Ôn Vạn Phước, Ôn Thiện Trì, Ôn Lương 
Phương, Ôn Từ Phương, Ôn Thiện Siêu, Ôn Đức Phương, 
Ôn Đức Trì,... và nhiều vị khác nữa, mỗi Ôn đều có những 
câu chuyện, như quý sư bà: Sư bà Diệu Không, Sư bà Viên 
Minh, Sư bà Chơn Nguyên, Sư bà Diệu Tấn, Sư bà Diệu Lý, 
Sư bà Diệu Trí..., và nhiều vị khác nữa. 


Cả một chuỗi ngày dài trong pháp học cho đến bây giờ, 
càng được nhiều vị chỉ dạy, khiến tôi luôn an trú và ứng 
hành. 


Ấy mà quý lắm, đó là pháp tu chẳng bao giờ có tâm 
ngã mạn. 


Trong thời gian tham gia khóa tu kiết đông, tại chùa 
Liên Hoa, ở thành phố San Antonio, tôi đã diện kiến Ôn 
Thanh Thế, Ngài dạy rằng: “Cuộc đời mình được tu học là 
phúc, được giữ gìn giới luật là trí, được đọc Kinh tu trì là 
tuệ, được gần các bậc Tôn túc là đức, từ cái của mình càng 
nâng tầm, dẹp tánh ngã để trở về tuệ hạnh khiêm cung. Ấy 
mà quý lắm...” 


Ngày ấy, Ôn dạy mà chỉ đáp: “Dạ con đã nghe và ghi 
nhớ để học”. 

Bạn biết không, mỗi người có duyên với nhau, nên từ 
đây kết tình đồng tu, ấy mà quý lắm. 


Ráng hồng trời Tây 355 


Tiếng vang mãi trong tâm, để ta trở về nguồn pháp 
tuệ miên mật, an trú và thảnh thơi, thiện lành đồng nhân 
duyên. 


Ấy mà quý lắm, chỉ được trở về với các Ôn, các Sư cụ 
để lắng nghe từ tâm niệm thanh tịnh, chân thật, an nhiên. 


Đẹp mãi cuộc đời, ứng dụng sở hành, tùy duyên mà 
nếm trải! 


356 Thích Minh Thế 


ø ` 


ø 1- Khoác trên mình chiếc áo tu sỹ là một phẩm 

'``®_ hạnh từ sự an trú trong hành nghỉ luật học, luật 

` tạng, phẩm hạnh từ sự dung hòa tập lật từng trang 
kinh trì tụng. 


2- Tất cả bản Kinh là một bài học cho đời tu sỹ 
ứng dụng như xa bạn xấu, gần bạn hiền, quý bậc 
hiền triết, thực hành trong môi trường thanh tịnh, 
mọi công uiệc, ngôn ngữ hay là phụng thờ mẹ cha, 
thây tố, biết giúp ích bố thí, làm uiệc tốt cho đời... « ` 
Tất cả đều thêm uào äó là hai chữ Phước Đức. 


ND 
xa 


Ráng hồng trời Tây 357 


_@lqm ọ phải hang &inŠ phước đc 


Góc nhìn trong đời, tiếp xúc qua hơi thở, tiếp xúc qua 
góc nhìn, tiếp xúc phước đức nhân duyên giữa cuộc đời 
nhân thế. 


Khoác trên mình chiếc áo tu sĩ là một phẩm hạnh từ sự 
an trú trong hành nghi luật học, luật tạng, phẩm hạnh, từ 
sự dung hòa tập lật từng trang kinh trì tụng. 


Có nhiều tạng kinh mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết, 
trong đó tôi hạnh phúc chạm phải trang kinh Phước Đức. 


Thời còn là một học tăng, tại chốn Tổ đình Từ Hiếu - 
Huế, chúng tôi may mắn sống trong chốn già lam thanh 
tịnh, sống đúng phẩm chất lục hòa, sống đúng chánh pháp, 
vui hơn là mỗi sáng sớm, sau giờ dùng sáng thì được nghỉ 
30 phút, nghe âm vang tiếng kiến, báo hiệu giờ thiền tập và 
thọ trì kinh Nhật Tùng Thiền Môn do thiền sư Nhất Hạnh 
chủ biên. Toàn thể đại chúng đọc tụng, trong đó chạm phải 
vào từng trang kinh thật là thâm thúy, ứng hành từng lời 
dạy được dịch từ kinh A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh 
Trung Bộ, kinh Tiểu Bộ, kinh Tạp A Hàm... Tất cả chúng tôi 


358 Thích Minh Thế 


được thọ trì đọc tụng, từ nguyên bản Pali- Hán - Việt ngữ, 
đọc để ứng dụng trong đời sống tu. 


Chạm phải trang kinh Phước Đức là món quà mà Đức 
Như Lai truyền thụ tuyên thuyết cho Chư Thiên và loài 
người, thực tập ứng hành, mang công năng phước đức đi 
vào đời sống ứng dụng. 


Thuở ấy, chúng tôi đọc và nghiền ngẫm nhưng chưa 
bao giờ biết để nhớ. 

Bẵng đi một thời gian gần 10 năm nhân duyên tôi được 
đến tại chùa Việt Nam Quốc tự - xứ Nepal, nơi Hòa thượng 
Huyền Diệu trụ trì. Ngài đã dâng lên cho phái đoàn thăm 
viếng thánh địa Phật Tích vào năm 2018, do Trúc lâm Phật 
Thiền tổ chức. Chúng tôi đón nhận bản kinh Phước Đức 
như dấu ấn chạm vào trong từng trái tim. 


Đặc biệt, được nghe lời giảng dạy của Ngài Huyền Diệu 
nên chúng tôi càng thấm và tri ân Tam Bảo, tri ân các bậc 
thây trí tuệ đã dịch ra những bản kinh này, may mắn hơn là 
nhờ ngồi dưới thiền đường Trăng Rằm nơi chốn tổ Từ Hiếu 
- Huế mà những giọt nước thấm dần trong từng trang kinh 
nhỏ, ẩn hiện sâu sắc cho đời, cho cuộc sống tu, ẩn hiện để 
rồi hôm nay chúng tôi chạm phải trang kinh Phước Đức, 
rồi ứng hành. 

Nhân duyên là thế, trong những năm 2016-2019 có 
duyên làm giáo Thọ Sư tại chùa Chí Linh Nghệ An, chùa 
Hòa Mỹ - Tam Kỳ, chùa Long Hoa - Đà Nẵng, chùa Quán 
Thế Âm- Ngũ Hành Sơn, Tổ Đình Cổ Lâm - Quảng Nam 
được hướng dẫn cho các khóa sinh trong khóa tu mùa 
hè học thuộc bài kinh Phước Đức. Từ vô vàn nhân duyên 


Ráng hồng trời Tây 359 


trên, nên cảm thấy mình hạnh phúc, rồi từ đó mà phát 
huy hành trì. 


Bao nhiêu nhân duyên là bấy nhiêu phước đức. Tôi đã 
ứng dụng vào đời sống tu học, mang từ tâm trải nghiệm. 


Kinh Phước Đức, bản tiếng Phạn là: Maha Mangala 
Sutta (thuộc tập kinh số 258-269) được biên dịch bởi nhiều 
vị tôn túc như Ngài Minh Châu, Ngài Nhất Hạnh, Ngài 
Huyền Diệu...; tất cả đều giúp cho hành giả an trú và tuệ 
giác, phước đức, niềm tin, để chúng ta tập và làm theo lời 
dạy Đức Phật. 


“Trích kinh Phước Đức Ôn Nhất Hạnh dịch: 


Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn 
cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn 
Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện 
xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm 
sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả 
xin tham vấn Người bằng một bài kệ: 


“Thiên uà nhân thao thức 
Muốn biết Uuê phước đức 

Để sống đời an lành 

Xin Thế Tôn chỉ dạy”. 

Và sau đây là lời Đức Thế Tôn: 
“Lánh xa kẻ xấu ác 

Được thân cận người hiền 
Tôn kính bậc đáng kính 

Là phước đúc lớn nhất. 


360_ Thích Minh Thế 


Sống trong môi trường tốt 
Được tạo tác nhân lành 
Được đi trên dường chánh 
Là phước đúc lớn nhất. 


Có học, có nghề hay 
Biết hành trì giới luật 
Biết nói lời ái ngữ 

Là phước đúc lớn nhất. 


Được cung phụng mẹ cha 
Yêu thương gia đình mình 
Được hành nghề thích hợp 
Là phước đúc lớn nhất. 


Sống ngay thẳng, bố thí, 
Giúp quyến thuộc, thân bằng 
Hành xử không tỳ Uết 

Là phước đúc lớn nhất. 


Tránh không làm điều ác 
Không say sưa nghiện ngập 
Tĩnh cân làm uiệc lành 

Là phước đúc lớn nhất. 


Biết khiêm cung lễ độ 
Tri túc Uuà biết ơn 
Không bỏ dịp học đạo 
Là phước đúc lớn nhất. 


Ráng hồng trời Tây 361 


Biết kiên trì, phục thiện 
Thân cận giới xuất gia 
Dự pháp đàm học hỏi 
Là phước đúc lớn nhất. 


Sống tỉnh cần, tỉnh thúc 
Học chân lý nhiệm màu 
Thực chúng được Niết Bàn 
Là phước đúc lớn nhất. 


Chung đụng trong nhân gian 
Tâm không hề lay chuyển 
Phiên não hết, an nhiên, 

Là phước đúc lớn nhất. 


Ai sống được như thế 

Đi đâu cũng an toàn 

Tới đâu cũng uững mạnh 
Phước đúc của tự thân”” 


Thật vậy, tất cả bản kinh là một bài học cho đời tu sỹ 
ứng dụng như xa bạn xấu, gần bạn hiền, quý bậc hiền triết, 
thực hành trong môi trường thanh tịnh, mọi công việc, 
ngôn ngữ hay là phụng thờ mẹ cha, thầy tổ, biết giúp ích 
bố thí, làm việc tốt cho đời... Tất cả đều thêm vào đó là hai 
chữ phước đức. 

17 Kinh Phước Đức: Kinh này được dịch từ Mahamangala sutta (Sutta Nipata II) 


trong tạng Pali. Kinh tương đương trong tạng Hán là phẩm Cát Tường (phẩm 
thứ 42) của kinh Pháp Cú Thí Dụ (211, tạng kinh Đại Chính) 


362_ Thích Minh Thế 


Bán kinh Phước Đức này, tôi và Đại Đức Thích Minh 
Khương, đã chỉ dạy cho các em học thuộc khi các khóa tu 
mùa hè tại xứ Quảng Nam. Cái hạnh phúc rút ra cho mình 
biết trân quý hơn trong từng lời phước đức. Có thể nói, ai 
chạm vào trong kinh Phước Đức như chính họ chạm vào 
gột rửa vết bẩn lâu ngày, nay nhờ phước đức cung kính 
chỉnh sửa học tập, lấy được từ bài học đức tuệ niềm tin. 


Thây Thích Minh Khương, vị giáo thọ sư trong các khóa tu 
mùa hè,và tôi may mắn được kết duyên tình huynh đệ pháp 
hữu đồng tu, để thêm sức mạnh từ trang kinh Phước Đức. 


Thầy Minh Khương bảo: 


“Phước Đức tự thân này là nguồn sóng ba đào, ai vượt 
qua sóng người ấy có phước đức tự thân”. 

Tôi đáp: 

“Kinh Phước Đức là ta thực hành sống, như mật ngọt 


gieo mầm, vượt qua dục người ấy sẽ lánh xa kẻ ác, tức có tự 
thân phước đức... ” 


Từ đây, huynh đệ pháp hữu luôn luôn giúp mình được 
trang kinh Phước Đức, mà sự chuyển hóa ấy lớn vô ngần 
giữa thế gian. Khi chiếu pháp y thọ trì trong kinh Phước 
Đức, mang lại nguồn tâm thanh tịnh, chân thực từ an toàn 
vững mạnh tự thân. 

Nên, bài kinh Phước Đức giúp tôi có nhiều góc nhìn 
trong hai khía cạnh đó là thế tục và nhân duyên. 

Mang bản kinh Phước Đức vào cho tôi để chạm vào 
bản kinh một cách trân quý và ứng hành giữa đôi bờ thuận 
nghịch. 


Ráng hồng trời Tây 363 


364 Thích Minh Thế 


hà - Tập nhìn bằng đôi mắt tình, giữa cõi đời tu sĩ, 
là ta thực tập pháp lục độ đi uào đời đó là: Bố thí, 
trì giới, nhân nhục, tỉnh tiến, thiền định, trí tuệ, để ` 
gom chúng lại thành những uiên chân pha lê, theo 
tâm nguyện ứng hành mà khuyến tấn tu học. n Bề, 
_ 
è` Ø 


Ráng hồng trời Tây 365 


-đ)ói mớf ÌnÉ, .giữa côi đồi Íu bĩ 


Ai cũng có một đôi mắt tình, để tường tận giữa cõi đời 
đây chốn hồng trần. 

Tập nhìn bằng đôi mắt tình, giữa cõi đời tu sĩ, như gương 
sáng mang đôi mắt tình từ trí tuệ và từ bi để soi chiếu. 


Tập nhìn bằng đôi mắt tình, giữa cõi đời tu sĩ, như ngọn 
đèn tự phản hồi để đôi mắt tình từ nguồn giác nhiệm và ý 
niệm tỉnh thức. 

Tập nhìn bằng đôi mắt tình, giữa cõi đời tu sĩ, như pha 
lê, như trăng sáng, như mặt trời đứng bóng giữa trưa khi 
đôi mắt tu sĩ biết quay về niềm tin giới luật. 


Tập nhìn bằng đôi mắt tình, giữa cõi đời tu sĩ, ta thực 
tập pháp lục độ đi vào đời đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tỉnh tiến, thiền định, trí tuệ, để gom chúng lại thành những 
viên chân trâu, pha lê, theo tâm nguyện ứng hành mà 
khuyến tấn tu học. 

Đôi mắt tình giữa cõi đời tu sĩ, tôi đã từng nghe quý Ôn 
Phổ Tuệ dạy lại về câu nói của ngài Đức Nhuận như sau: 


366 Thích Minh Thế 


“Muốn thực hành từ bi phải có trí tuệ, mà trí tuệ thì vô 
biên, mà bể học là vô bờ. Vì thế phải tiếp tục học tập, việc 
học tập phải được thường xuyên hằng ngày. 


Không nên sao nhãng, không vì tốt nghiệp mà tự mãn, 
lãng quên việc học hành, trau dồi trí tuệ. Học và tu phải 
gắn chặt, trí tưệ càng nâng cao thì đức hạnh càng phải trau 
dồi...” 

Thật vậy, lời dạy của Ngài trong từng khoảng lặng, để 
từ đây đôi mắt tình giữa cõi đời tu sĩ, chính là ngọn pháp từ 
bi, cõi đời tu sĩ qua đôi mắt chính là cái học, cái hành, cái 
ứng dụng, cái niềm tin chân thật, rồi ôm chúng vào từng ý 
niệm tỉnh giác. 

Học và tu là chất tình của người tu sĩ, học và giữ gìn giới 
luật là chất tình của người tu sĩ, học và hành ứng dụng của 
pháp tu đi vào đời sống là chất tình của người tu sĩ. 

Ta càng có chút tình yêu giữa càn khôn thì ta ôm chúng 
nhưng những chất liệu hương đức nhân từ. 


Tôi còn nhớ, thầy Giáo Thọ đã đọc cho tôi nghe bài thơ 
Đối xuân: 

“Xuân đến ngàn hoa quân tụ 

Ta Uuê bên bếp lửa hông tươi 

Xuân đi trăm lá đâm chồi 

Người đến giữa rừng mai xanh biếc”!®!” 

Ngẫm và ôm mùa xuân ấy để học, để tu, để chiêm 
nghiệm giá trị đôi mắt tình trong cuộc đời người tu sĩ, thi vị 
và chẳng có chút bi lụy thứ tình nhân thế sầu đau. 


1# Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa Xuân Bính Tuất - 2006 


Ráng hồng trời Tây 367 


368 Thích Minh Thế 


hà - Càng đuối ta càng hành trì ép mình uào khuôn 

` khổ tu, nên từ đây ta ngộ tâm ta, dụng hành đến tận 
cùng pháp, để liễu kiến chánh pháp, nỗ lực tu thân 
khẩu ý, trì nghiêm mật pháp tu, để rôi cốt tủy thấu _ 
triệt, thẩm thấu lời uàng trong từng chánh pháp. ò . 


è` Ø 


Ráng hồng trời Tây 369 


-Gùng đuổi tu càng &lôn 


Bạn biết không, chạy là một phương pháp tập thể dục, 
giúp ta giảm mỡ thừa, giúp ta khỏe, giúp ta cứng cáp để rồi 
ta càng chạy là càng hạnh phúc trong đời sống chúng ta. 

Càng đuổi ta càng khôn, vì ta được học nhiều pháp tu, 
để rồi gom lại chắt lọc, gom lại chiêm nghiệm, để ứng dụng 
hợp thời trong đời sống. 

Càng đuổi ta càng khôn, vì tôi có thêm nhiều góc nhìn 
của thế gian, có thêm nhiều sự quán chiếu thiền tập. 

Cho nên, càng đuổi ta càng hành trì ép mình vào khuôn 
khổ tu, nên từ đây ta ngộ tâm ta, dụng hành đến tận cùng 
pháp, để liễu kiến chánh pháp, nỗ lực tu thân khẩu ý, trì 
nghiêm mật pháp tu, để rồi cốt tủy thấu triệt, thẩm thấu lời 
vàng trong từng chánh pháp. 


Vậy, bài học càng đuổi ta càng khôn, tôi đã ứng hành 
trong chuyến du hóa xứ Bắc với năm dược phẩm. 

1) Càng đuổi ta lại càng có trí, vì trí sinh ra từ góc nhìn, 
mang vào ứng dụng cho nên đến đâu ta cũng làm được. 


370_ Thích Minh Thế 


2) Càng đuổi ta lại càng học pháp tư duy, pháp chánh 
kiến, pháp chánh ngữ, pháp chánh tinh tấn, ôn lại niềm tin 
Phật để tập giới một cách xuyên suốt. 


3) Càng đuổi ta lại nhìn bản tâm rõ, vì từ góc nhìn này 
ta không buôn mà vui hơn, ta không đối phó phép tu học 
mà ta tiếp cận rộng mở. 


4) Càng đuổi ta lại càng tiếp cận chư vị Tôn túc, vì kinh 
nghiệm tu các Ngài là vô giá kim cương, như Pháp Hoa có 
ngọc trong chiếc áo của gã cùng tử lang thang. 


5) Càng đuổi ta lại càng phát huy năng lượng tham 
nhãn học pháp, vì chính pháp giúp ta ngộ ra, thấm hơn 
tường tận giữa đôi dòng thuận nghịch đồng thời thọ trì để 
dụng pháp tu tập, khai tâm giá trị trong ngũ lực ngũ căn. 
Có từ góc độ, niềm tin, nỗ lực, phát huy trí, lắng yên và 
nâng tầm trí tuệ cho đời cho mình, khi gốc rễ căn bản đã 
có mặt trong ta. 


Xét thấy bài học hay, từ đó tôi đã nỗ lực hành trì vận 
hành. Còn bạn thì sao nhỉ...? 


Nếu được hãy trở về đuổi càng đuổi để ta càng khôn. 


Ráng hồng trời Tây 371 


372_ Thích Minh Thế 


e 
Ø ..* 
, 1- Liều thuốc nhẫn nhục tạo ra phép hiếu uà 
thương, phép thấy uà biết, phép tạo ra đời sống an 
tịnh trong giới Đúc. Do uậy, càng tập tu nhẫn nhục 
ta càng thênh thang trên lối đạo. 
2- “Ở đời nhẫn nhục là hơn 
Đem lòng hòa thuận, chớ hờn đấu tranh 
Một sự nhịn chín sự lành 
Nhịn sanh hiếu để, nhịn sanh nhân từ... ” 


bự 
`" 
“ 
bò. Ø 


Ráng hồng trời Tây 373 


oliêu Íuốc phúp Íu nhẫn 


Trong cuộc sống, khi đã có mặt trên cuộc đời này, phải 
chịu quy luật của tác nhân thân thể, bốn hợp chủng cấu 
tạo đó là đất, nước, gió, lửa. Bốn vận hành trong đời sống 
đó là sanh, già, bệnh, chết. 


Bốn điều tất yếu đó là bệnh để chữa trị, chết để chôn, 
để thiêu, để thủy táng, để điểu táng, để thiên táng. 


Già là quy luật sinh ra thì lớn lên và lão hóa, kiếp vô 
thường cần phải quán chiếu hơn. Sanh là nhờ tỉnh khí cha 
mẹ cộng với đất trời hợp nhau tạo nên nghiệp chủng của 
ta đi vào nhân thế. 


Liều thuốc pháp tu nhẫn nhục, là thấy được sự vận 
hành của âm và dương, sự nhạy cảm của thân, để pháp tu 
nhãn nhục sự chịu lực kham nhãn trong đời. 


Liều thuốc pháp tu nhẫn nhục, là biết được từ những 
hành động của thân chưa dễ thương, chưa được tao nhã, 
ta phải cần tập luyện thân và tâm, để đời sống lui đi cơn 
phẫn nộ, mặc tình đời dù có gì đổi thay, ta nên kham nhẫn 
lời nói chưa hay. 


374_ Thích Minh Thế 


Trái lại, liều thuốc nhẫn nhục đó là một pháp tu về sự 
định thiền, nếu ta không tu tập thì dễ rơi vào đời bế tắc. 


Liều thuốc nhẫn nhục là đừng có đấu tranh chúng, vì 
sao vậy, bởi càng đấu tranh ta càng rơi vào tà kiến. 


Liều thuốc nhẫn nhục là hiểu được nhân từ, nhiều khi 
hiểu được chính mình, gia đình và mọi người xung quanh, 
khiến tâm khởi lên sự thương nhiều hơn giận. 


Liều thuốc nhẫn nhục tạo ra phép hiểu và thương, 
phép thấy và biết, phép tạo ra đời sống an tịnh trong giới 
đức. Do vậy, càng tập tu nhẫn nhục ta càng thênh thang 
trên lối đạo. 


Nếu không nhẫn nhục trong đời bạn sẽ dính vào lao 
tù, phiền não càng tăng, vạ lây, vạ quàng nhiều người ghét, 
khiến cho tâm bốc hỏa dồn tập, cho nên, ta biết cái oán 
trách chúng chính là khởi tham sân si sinh ra bao hờn oán, 
nên từ đây ta cáu giận, khiến tâm không bao giờ nhẫn nhục. 

Vậy qua đây, bạn cần học được những chất tuệ giác. 

Tôi nhớ bài kệ “Nhẫn nhục” của Ngài Hộ Nhẫn đọc cho 
tôi nghe, có nhiều câu hay vô cùng: 

“Ở đời nhẫn nhục là hơn 

Đem lòng hòa thuận, chớ hờn đấu tranh. 

Một sự nhịn chín sự lành 

Nhịn sanh hiếu để, nhịn sanh nhân từ... ”'° 


19 Trích thơ Khuyến tu — trang 41, Thích Hộ khẩu - Nhà xuất bản Tôn Giáo, 
năm 2000 


Ráng hồng trời Tây 375 


Bạn biết không, cái hay ở người tu là nhẫn nhục, là đệ 
nhất đạo, nên ai học được, người ấy sẽ có pháp tu trong 
liều thuốc nhẫn nhục, để rong chơi giữa ba cõi đại ngàn, 
giữa phàm trần tĩnh lặng, giữa không gian trú ẩn nơi tâm 
thức, cho phép tu nhẫn nhục nhìn rộng ra nhiều hơn giữa 
cõi tâm Phật chủng. 


376 Thích Minh Thế 


a 
Ø ..w 
;„ 9 
Q ‹ 
° Muốn bỏ tham ta nên bỏ tâm hơn thua, tâm 


phán xét, tâm phản ứng. 


Ráng hồng trời Tây 377 


_@lữf đưf gốc vê 


Bạn biết không, gốc rễ cõi tham là một sợi dây trói 
buộc, sợi dây ái nhiễm, sợi dây đoạn tuyệt tâm hồn tốt đẹp. 

Tham đi từ nơi cái nhìn, cái nghe, cái biết, cái nắm 
chặt, cái trói buộc, cái danh vọng ngũ dục thế gian, nếu mà 
tu tập nên chặt đứt cõi tham từ gốc rễ vô minh mà ra. 


Tham đi từ nơi thủ vì thủ là cầm nắm những chức vụ 
không thật, chúng cứ tưởng nghĩ cho là thật, nào ngờ khi ta 
bỏ thân xác, tâm ta còn vướng tham nên lối thoát vào cảnh 
ngạ quỷ, từ nơi các thứ trí ngu si mà tạo thành. 


Tham từ nơi nghiệp, cho tự thân hành động tạo tác mà 
nghiệp đưa đến, từ đây nghiệp tham phiên, tham trí lôi kéo 
ta đi vào sự bế tắc. 


Từ gốc rễ tham này liên hệ đến tam nghiệp qua thân 
hành động, lời nói khống cao ngũ mạng, ý tác hành dẫn 
đến việc làm tham, từ gốc rễ này, nếu ta chặt đứt tham thì 
ngồi yên thanh lọc chất liệu, sự hành pháp mới có tâm trở 
lại an tịnh. 


378 Thích Minh Thế 


Muốn bỏ tham ta nên bỏ tâm hơn thua, tâm phán xét, 
tâm phản ứng. 

Do vậy, thực tập buông dần tham, bạn sẽ có nhiều góc 
nhìn quán niệm qua bài học nghe chuông ngôi vắng lặng, 
khiến gốc rễ tham từ màn che bóng đêm vô minh đi vào cõi 
đời diệt tận. 

Ai có pháp tu lục hòa người đó sẽ bỏ lòng tham dục, bị 
chặt đứt. 


Ai có pháp tu giới luật không tham cầu thì chặt đứt gốc 
rễ tham. 


Ai có pháp tu tinh tấn, chánh kiến, tư duy thì gốc rễ 
tham sẽ chặt bỏ từ ngàn kiếp nhân tình về trước. 


“Diệt lòng tham muốn, không vui, khổ 

Nhẹ bước sang sông đến Niết Bàn!”?? 

Nhớ để diệt tận gốc rễ vô minh, do tham đưa về tiền 
kiếp ức xưa. 

Bạn cùng tôi thực tập, để an trú vào đời sống hiện tiền 
đầy hạnh phúc giữa đại ngàn phong sương. 


20 Khuyến tu - 69. Trích thơ Thức tỉnh - Ngài Hộ Nhẫm 


Ráng hồng trời Tây 379 


380 Thích Minh Thế 


ø 


A 

ệ 
tà se : 
Học cách nhìn uào trong là đưa đến đời tu có 
nhiều góc rộng, không bị hẹp tâm, không bị ngôn 


ngữ đời thường chỉ phối. 


”ợ 
_`—Y 


Ráng hồng trời Tây 381 


đọc cácÍ nàn Jào long — 


Trong cuộc đời này có nhiều bậc thầy chỉ dạy cho ta, 
chỉ cho ta cách giao tiếp về nhận thức văn minh, về cuộc 
sống có trí tuệ. Học cách nhìn vào trong làm từ cách nhiếp 
phục tâm thức. 


Học cách nhìn vào trong, chính mình cần phải làm từ 
trong pháp hành chánh niệm. 


Học cách nhìn vào trong là bỏ tâm tam độc vô minh, do 
tam độc vô minh sinh ra tâm tham khiến tư duy rơi vào ác 
tà, sinh ra tâm sân khiến cái thấy rơi vào ác kiến, sinh ra tâm 
si mê, rơi vào cái biết lệch lạc, cái biết từ ngôn ngữ ác khẩu. 

Học cách nhìn vào trong là ta mang tâm niệm nhân 
duyên mà sống, chỉ có nhân duyên đó mới giúp ta có cái 
nhìn bên trong xuyên suốt. 

Học cách nhìn vào trong là đưa đến đời tu có nhiều góc 
rộng, không bị hẹp tâm, không bị ngôn ngữ đời thường chỉ 
phối. Do đó, ai có góc rộng sẽ tìm lại chốn bình yên. 

Qua đây, tôi đã học được tâm bình đẳng, tâm bao dung, 
tâm rộng lớn, tâm chân thật, tâm dung hòa cái góc nhìn 
bên trong đời sống, thấy được lối về chân thật. 


Đức Phật dạy: “Ai chấp trước, này Tỳ Kheo, người ấy bị 


382_ Thích Minh Thế 


ma trói buộc; Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát 
khỏi ác ma...” 


Này Tỳ Kheo... Ai chấp trước sắc, này Tỳ Kheo, người 
ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước sắc, người ấy được 
giải thoát ác ma. Ai chấp trước thọ... Ai chấp trước tưởng... 
Ai chấp trước hành... Ai chấp trước thức... người ấy bị ma 
trói buộc. Ai không chấp trước người ấy được giải thoát 
khỏi ác ma. Này Tỳ Kheo, lời nói vắn tắt này của ta cần phải 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy”?!?, 


Thật vậy, lời dạy từ trong năm ấn thạch đó là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. 


Sắc là bản chất nam nữ, thân tướng tốt, đẹp, cao, xấu, 
lùn..., tất cả đều là hình tượng của sắc, sắc là dục niệm 
phân biệt. 

Thọ là cảm thọ từ sự ngon dở, hơn thua, khen chê, hay 
phân biệt từ nhiều khía cạnh. 

Tưởng là vọng tưởng, mơ hồ, cái không trở thành ước 
mơ vọng, cái có mà phân hư trở thành ảo giác. 

Hành là hành hoặc, từ oai nghỉ thô tục, khiến đời sống 
bất an. 

Thức là ý niệm phân biệt, từ nhiều khía cạnh loạn tâm, 
dẫn sinh đời sống vào ngõ cụt nhân thế. 

Nhân bài học Đức Phật dạy, giúp ta có nhiều góc nhìn 
vào bên trong qua cách học từ chất liệu thấy và hiểu biết, 
mang chúng vào đời như những liều thuốc chữa tâm. 


?1 Trích Kinh Tương Ưng bộ thứ III, Thiên Uẩn, 50 kinh, bài kinh ở giữa, Phẩm A 
La Hán - Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch. 


Ráng hồng trời Tây 383 


dđ¿ làm fa đu 


Bạn biết không, giữa đời có hai hạng người mà ta cần 
biết để nghiệm vào tâm mà hành xử. 

Hạng người thứ nhất: Làm người đau khổ qua lời nói 
thiếu cần ngôn, hạng người này đi đến đâu, cũng gây thù 
chuốc oán, đi đến đâu cũng làm cho người xung quanh 
phân ly, nói và hành động phân điểm từ cách nói bừa, nên 
làm người ta đau khổ qua lời nói thiếu cẩn ngôn. 

Ví như có người bảo rằng, ta nên xoay chuyển luật một 
cách dễ hơn để có nhịp sống thời đại. 


Xin thưa người nào có tâm ý đó, người ấy làm loạn, chứ 
chưa phải biết cách tu học, vì tâm người đó bị nhiễm đục từ 
cái nhìn sai lạc. Ai làm ta đau chính là lời nói thiếu cẩn ngôn. 

Hạng người thứ hai: Tâm nghĩ ác khiến lời nói nhiễm uế. 

Thật vậy, lời nói từ tâm dẫn đến hành động thật hay giả 
đều qua cách sống, cách tiếp nhận. 

Nên, ai có tâm bất an sẽ khiến đời sống, hành động, 
lời nói thiếu cần ngôn, bị nhiễu uế từ cái nhìn thiếu chánh 
kiến. Do không quán chiếu chánh kiến vào đời, nên bị từ 
ác nghiệp quá khứ, dẫn đến lời nói thiếu hành xử nhân từ. 


384_ Thích Minh Thế 


Ai làm ta đau chính là lời nói thiếu sự xét suy, lời nói 
nhiễm độc uế tạp từ sự văn minh nửa vời, văn minh từ tiến 
sỹ chưa học được chất liệu tâm. 


Do đó mà đời sống luôn làm cho bạn khổ, chính là cái 
khổ làm từ nói nhiễm uế dẫn đến người nghe bị chói tai, 
không xác thực. 


Ai có tâm ấy xin dừng lại, để khép cửa ngồi yên tu tập, 
đến khi bung hơi trượng chính là góc nhìn tuệ giác tri kiến 
tìm về nguồn chơn. 


Cho nên, Tổ Đồng Đắc đã từng dạy cho các bậc thầy 
rằng: “Đùa cợt phù phiếm, ôn ào bất nhã, thị phi vô ích, 
làm chết pháp thân”. 


Trong sách thế gian có câu: “Lời nói là bạc, im lặng là 
vàng” và Đức Phật có dạy: “Im lặng như hiền thánh”. 


Từ đây, ta cần học từ pháp tu nói đúng ngôn từ, đúng 
lời nói thật, không mang tâm láo, để giới thể trong ta tự 
trang nghiêm. 


Không làm cho ai đau, ai làm ta đau khi bạn không biết 
giữ gìn giới luật tu trì, đó mới là nỗi đau cùng tột, làm tổn hại 
đến ngôi nhà chánh pháp Như Lai, làm tổn hại đến sự suy 
nghĩ trong chánh kiến sai lệch bản tâm chân tu thực tánh. 

Mong sao bạn và tôi cùng nhau chuyển hóa, để lời nói 
đúng chánh pháp, duy trì giới thứ bốn chớ có trái phạm, 
đó là không nói láo trong một chi phần của ngũ giới đại 
cương, dành cho người đệ tứ của Đức Phật. 


Giữ gìn tài bảo như chính pháp bảo liều thuốc tu thân. 


Ráng hồng trời Tây 385 


3? ứng hâm giữa lâm (ạn 


Bạn có khi nào xoay một vòng chưa? Pháp đó tôi đã làm, 
nghĩa là đầu chạm xuống đất, hai tay đỡ đầu, hai chân lên 
cao, rồi xoay một vòng, cho máu huyết lưu mạch thông hành. 


Dân gian gọi là chồng trồng cây chuối, ai làm được thì 
mọi sự việc cuộc đời, khiến cho ta có sự suy tư thăng trầm 
như bông, trái lại, ta càng cố chấp bảo thủ thì khổ từ tâm 
bạn mà ra. 


Bản tâm nội tại được xoay chuyển, thăng trầm ấy sẽ vơi 
đi, từ đây tháo dỡ những vết nhỏ lười biếng, chẳng cần đối 
phó, thì ta sẽ vượt qua chính mình. Tâm chân thật mãi là 
tâm tịnh, từ đây, ta càng đối phó sự thăng trầm thì ta càng 
dại khờ, không biết phía trước có ai chỉ lối, càng đối phó 
thăng trầm, càng dại càng khùng. 


Từ đây, thăng trầm giữa tâm bạn khi tiếp cận giữa đôi 
dòng thuận nghịch, mà chẳng hà khí bận tâm. 

Lời âm ba của Đức Pháp Chủ thượng Đức hạ Nhuận dạy 
cho các vị tôn túc xứ Bắc, tôi đã có lần nghe Ngài thượng 
Thanh hạ Sam bảo lời dạy hay, sau này Tâm Hỷ con khắc ghi: 


“Thời chính pháp, người tu tỉnh tiến dũng mãnh, vì đạo 


386 Thích Minh Thế 


quên thân, nên có tu có chứng, ngày nay biếng nhác nên ít 
chứng ngộ... ” 


Tôi chấp tay, cúi đầu và đón nhận lời vàng ngọc từ vị 
Tổ sư trao truyền qua lời dạy Ngài thượng Thanh hạ Sam 
trong chốn tổ Trấn Quốc vào mùa Xuân năm 2008 khi tôi 
có dịp diện kiến. 

Tập niệm để tâm trú dạ, qua đây tôi nhìn lại chính thời 
tu của mình và xung quanh thời hiện đại văn minh, ngày nay 
càng nhìn ta càng trở về trú dạ và không bung hơi trượng. 


Thật vậy, càng chức cao, từ địa vị hàm bằng thì lời nói 
thiếu cẩn ngôn, tu thì chậm, nghiệp thì dày, lực thì yếu, 
để rồi mình quên đi gốc rễ từ vị Tổ Đức Tôn Sư chỉ bảo, để 
ngoài khơi mà chẳng trú dạ vào tập niệm chơn tâm, càng 
nhìn mà càng xót cho ai khi ôm đống bằng danh dự giả 
huyễn mà không biết tháo gỡ cái khổ từ bên trong...” 


Để rồi, nhìn lại trú dạ của mình là tìm về nét duyên 
hàm ngồi gối điển tàng kinh ở thất huyền niệm tu, tức là 
bài học thoát hành ứng khổ trầm luân. 


Bạn thì sao? Trở về cùng tôi trú dạ nhé, qua thăng trầm 
giữa bản tâm! 
Từ đây tôi tự rút ra cho mình: 


“Thời chánh pháp hưng long 

Tỉnh tâm chúng Niết bàn. 

Thời mạt pháp nhiễm dục 

Lười biến kiếp suy tàn”. 

Chính mình tự khắc phục, chớ có bị hàn lâm học vị mà 
tự bỏ mình vào biển nghiệp trầm kha. 


Ráng hồng trời Tây 387 


388_ Thích Minh Thế 


Xú Mỹ, giới trẻ đi chùa là đều khó, cái khó là từ 
nơi cội nguồn Uuăn hóa phương Tây là uậy, họ lo cho 
bản thân, lo cho cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo 
tiền, sự phát huy sở học chiếm phân đông nên ít khi _ 
thấy giới trẻ phương Tây đến chùa. R BỘ, 
_ 
tạ ø 


Ráng hồng trời Tây 389 


ĐfinÍ. ÈÍôi lừ ñuệ tmảnÑ 


Tháng ngày tu học, tôi được về lại nội tâm trong khóa 
an cư kiết đông, tứ chúng và chư huynh đệ nỗ lực tu học, 
ôm từng lời kinh huyền, ứng dụng vào trong đời sống. 

Xứ Mỹ, giới trẻ đi chùa là đều khó, cái khó là từ nơi cội 
nguồn văn hóa phương Tây là vậy, họ lo cho bản thân, lo 
cho cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, sự phát huy sở 
học chiếm phần đông nên ít khi thấy giới trẻ phương Tây 
đến chùa. 


Ấy vậy mà khóa tu này được những ngày nghỉ lễ, em 
bé Lương Hoàng Minh đã theo mẹ lên chùa Liên Hoa, tận 
dụng những ngày nghỉ lễ tết Tây. 


Nhìn chú bé Hoàng Minh tôi nhớ những ngày còn ở tại 
Huế, theo mẹ lên chùa Thiên Mụ, chùa Hồng Ân, chùa Diệu 
Viên, chùa Diệu Đức, chùa Tây Thiên, chùa Vạn Phước..., 
và nhiều chùa khác nữa. 

Nhớ mình ngày ấy được khởi tín tâm, được nhờ phúc 
đức từ các bậc tôn túc chân tu, nhớ từng mái chùa xưa khi 
hè về có tiếng kêu của các chú ve sầu. 


390. Thích Minh Thế 

Hôm nay, trải dài năm tháng, nhìn em bé Hoàng Minh 
mà cảm thấy ấm dạ. 

Tôi nhìn hồi lâu, rồi đến bên em bé và ngỏ lời thăm hỏi. 

Tôi hỏi: 

- Em tên là gì? Bao tuổi vậy? 

Chú bé đáp: 

- Con tên là Lương Hoàng Minh, năm nay con 9 tuổi, 
sinh năm 2010. 

Tôi hỏi: 

- Con pháp danh gì? Ai là vị thầy cho con tên ấy? 

Chú bé đáp: 

- Pháp danh con là Huệ Minh, vị thầy của con hiến tặng 
pháp danh là Ngài Minh Hiếu. Ngài ở Canada. 

Tôi hỏi: 

- Sao con thích đi chùa lễ Phật? 

Chú bé đáp: 

- Con đi chùa để tăng phước, nhờ sự lạy Phật mà trí con 
sáng hơn, tâm con hiền hơn. 

Tôi hỏi: 

- Sao con thích? 

Chú bé chấp tay bảo rằng: 


- Con thích là do con tự nỗ lực tu và học. Sư phụ con 
dạy vậy. 


Ráng hồng trời Tây 391 
Rồi chú bé Huệ Minh bảo: 
- Bạch thầy, con muốn lạy Phật để con có trí, đồng thời 


giúp con được tiêu đi nghiệp nên niệm Phật, lạy Phật là 
mỗi ngày trước khi con đi học ạ. 

Tôi lắng yên và đáp trả: 

- Tinh khôi từ Huệ Minh luôn giúp cho thầy có góc nhìn 
mới, tuổi trẻ như con đây giúp sự nỗ lực đừng thoái chí và 
đừng bỏ lỡ cơ hội. 

Nhìn chú bé Huệ Minh thông minh, có góc nhìn trí, 
dáng người cao và điển trai, học giỏi, dùng chay từ nhỏ, 
nên chú bé khiến tâm tôi phải ôm chú vào trong trí nhớ. 

Tinh khôi từ Huệ Minh để ta hiểu hơn lớp người nhỏ kế 
thừa, chính đây đã có sẵn bồ đề tâm, hạnh nguyện bồ đề, 
trí nguyện thông minh tiếp nối lên con đường chân thật. 


Rong chơi, trong khóa tu học mới đó mà 7 ngày trôi 
qua, chú bé Huệ Minh đã theo mẹ đi về để nhập học trường 
đời, ôm niềm tin Tam bảo vào trí nguyện tiếp bước trong lộ 
trình phía trước. 


Khi chú bé ra về đảnh lễ và chào đại chúng, chú bé rất 
đẹp khi từng lễ Phật đều phủ phục năm vóc sát đất. 

Riêng tôi, mong sao chú bé tỉnh khôi như Huệ Minh 
mãi là rường cột cho chánh pháp mai sau giữ gìn. 

Đến và đi trong vô vàn niềm tin, giữa khung trời mùa 
đông xứ Mỹ, mãi ôm tình cho khối óc tư duy. 


392_ Thích Minh Thế 


ø `* 
N. 
à - Kiến hòa giải quyết nghe 
bÀ Đưa hành thúc trở uề 


Giải Uuòng Uây chấp trước 
Ánh trí sáng thoát mê. 


Ráng hồng trời Tây 393 


lang É)nÉ mình hong đồi Íu, 
V n qúc nha cũ ấn - 


Mỗi sáng bình minh thức dậy, khi ông mặt trời chưa ló 
dạng, tôi thường hay dụng pháp hành trì theo công năng 
thời khóa. 


Sáng nay như thường lệ, tôi đã đọc để chiêm nghiệm về 
góc nhìn cõi tâm, mang câu pháp hành trì của các bậc thầy 
vĩ đại để dụng hành vận trí, soi chiếu vào bản tâm chân 
thiện và tự do, để thong dong trên ngàn phương sở ứng hóa 
tâm hành. 


Tôi được nghe các huynh đệ phía Bắc kể về Đức Thượng 
Thủ Tăng Già, Tổ Tuệ Tạng Thượng Thanh hạ Tuyên - Tâm 
Thi thiền sư, ngài đã từng dạy rằng...! 

“Kiến hòa đồng giải là yêu cầu, phá ý kiến thiên chấp 
của từng người cho khỏi sự phân biệt về ý thức mỗi người, 
mặt khác mà sinh ra mâu thuẫn, bất hòa...” 

Do vậy, chính đây là sự dung hòa với những luông ý 
kiến khác nhau. Người có tính ác nên phải nghe người thiện 
giãi bày lẽ phải can ngăn, người học ít biết nông phải chịu 


394_ Thích Minh Thế 


nghe lời hay lẽ phải của người học nhiều thấy sâu, người tà 
ngụy phải người chân chính mỗi khi giãi bày lời chân chính 
khuyên răn mình...” 


Vâng, lời dạy của Tổ Tuệ Tạng mà các huynh đệ truyền 
lại cho tôi. Khi tôi có duyên trở về chùa Vọng Cung vào 
mùa Xuân năm 2009, khi ấy chỉ là một vị tỳ kheo nhỏ tuổi, 
được diện kiến Đại đức Thích Thanh Lợi và một số huynh 
đệ khác, tôi đã lắng nghe và mang chúng như một công 
trình tâm thư, với công năng trong lục hòa mà chư Phật 
đã chỉ giáo, chư Tổ đã diễn giảng, chư Tăng nên thọ trì và 
ứng dụng, để tư duy ấy, pháp hành ấy, dụng tâm ấy, chiêm 
nghiệm hay lối vào trong từng tàng thức mà đi giữa bụi đời 
rong chơi tu học, ấy vậy mà đi, ấy vậy mà thọ trì kiến hòa 
theo nhân duyên, nghiệp báo, thọ trì từ đó là một pháp học 
hành trì trong niềm tin chánh pháp. 


Bạn biết không, ánh bình minh trong đời tu, qua góc 
nhìn cõi tâm ngày ấy, trải dài 11 năm, kể từ khi có duyên 
đảnh lễ bảo tháp Tổ Tuệ Tạng, như tâm trì năng nguyện 
ấy, Tổ cũng là vị “Đệ ngũ Luật sư”, ngài có công thọ trì để 
chánh pháp cõi tâm như ánh bình minh cho đàn hậu tấn 
noi theo. 

Riêng tôi, đã đến và nghiệm từng con chữ nên đã rút tỉa 
được 3 chất liệu sau: 

- Tập nhìn lại. 


Thật vậy, khi tập ngồi nhìn lại sẽ thấy kiến hòa đồng 
giải như bánh xe pháp luân, tùy theo ý niệm, bỏ cái bản 
ngã tự cao trên đời ác, tư duy kia xuống lòng đất, bạn sẽ 
có một chân lý cao rộng. Chính nó là tâm nhìn lại đưa đến 


Ráng hồng trời Tây 395 


sự hòa giải ý kiến một cách chân thiện. Nếu ai cũng mang 
chiếc áo gấm mà tự bỏ cái tôi đi sẽ có kiến hòa đồng giải. 

Ví như trong kinh Pháp Hoa, Trưởng giả tìm con như 
gã hốt phân kia cũng phải lột áo gấm mới có kiến hòa đồng 
giải với người con hốt phân. 

Từ đây, tập nhìn lại mới là tư duy kia giúp mình tháo gỡ 
những cặn bã thừa thãi trong đời, khi mình xem mình là số 
một trần gian. 

Nếu ai cũng là số một trần gian thì sao mà có kiến giải, 
vậy từ đây ta nỗ lực bỏ cái tôi nhỏ bé sẽ có phương trời bao 
dung, học được nhiều trí thức, mà chư Tổ đã và đang hành 
trì pháp “Khiêm cung”. 

- Tập ôm vào bên trong. 


- Tập ôm vào bên trong để kiến hòa này là chất liệu 
duy trì nuôi lớn tâm và trí, để tôi có được những mạch suy 
tư mà đồng thuận, vì tâm rộng chính cảnh rộng, tâm hẹp 
cảnh bó, tâm nghèo cảnh khổ, do vậy ta cần ôm vào bên 
trong để học kiến hòa đồng giải. Tổ Tuệ Tạng dạy bằng lời 
thâm sâu và uyên bác, nên càng thọ trì mới thấy được vận 
hành trong luật tạng đó là hành trì mà phải biết luật nằm ở 
tâm thức nào của A- lại- da- thức. Do đó ta càng trì luật với 
tâm như nước thì luật hành sẽ rửa sạch cặn bã kiến giải tà 
ngụy, tà ngu, tà kiến, tà chấp, từ đây ta thấu hiểu trân quý 
bản tâm thì mới giúp ta về nguồn hạnh phúc trong pháp 
hành trí nguyện. 

Tôi đã làm và làm cho đến khi nào thuần khiết, không 
bám chấp bất cứ chỉ ai, ấy mới có áng bình binh trong đời 
ta, qua góc nhìn cõi tâm. 


396 Thích Minh Thế 


- Tập lau chùi tri thức bẩn. 


Thật vậy, tri thức bẩn là do ta không tu, mà bị bám vào 
cố chấp, cho tri kiến của ta đã nhiều, nên hằng ngày lau 
chùi tri thức bẩn thì ta mới tập nhìn lại, tập ôm lại vào bên 
trong, ngay lúc này vết bẩn tự rửa sạch. 


Trái lại, ta rửa sạch vết bẩn do những người có kiến giải 
hòa thuận và giúp ích lời nói có triết lý, khiến cho tôi thêm 
phần hiểu biết. 

Bạn biết không, qua lời dạy Tổ Tuệ Tạng và mang vào 
ứng hành ba góc nhìn, nên sáng nay sau giờ thiền tập, tôi 
vô cùng hạnh phúc vì đã làm trong những dấu chân đi qua 
áng bình minh trong đời tu, qua góc nhìn cõi tâm. 

Nên đã rút ra câu kệ sau: 

“Kiến hòa giải quyết nghe 

Đưa hành thức trở uê 

Giải Uuòng Uây chấp trước 

Ánh trí sáng thoát mê”. 

Hôm nay, trong khí trời mùa xuân đang dân hết, tôi 
nhìn lại từng áng mây bay qua cõi tâm chung thủy, bên 
gốc cạnh bàn Phật chân tâm. 


Bạn thì sao, cần về để làm cho cõi đời thêm đẹp giữa 
muôn ngàn tự do. 


Ráng hồng trời Tây 397 


398_ Thích Minh Thế 


Sống hết lòng uới cuộc chơi nhân thế, để mang 
Uê cho ta chất liệu tự do đại hùng. 


Ráng hồng trời Tây 399 


giúp la qgôi cñGi 


Bạn biết không, trong cuộc sống nhân gian này, được 
ngồi tự do trong ý thức là hạnh phúc nhất trong cuộc đời 
này, được ngôi chơi tự tại là thanh bình nhất trong từng 
không gian. Ai giúp ta ngồi chơi, trong từng hơi thở chỉ có 
mình ta. 


Cho nên, ngồi chơi với nhiều người thì cuộc vui ấy chỉ 
mang lại tình cảm, từ gia đình và cộng đồng nhân thế. 


Ngôi chơi với bốn người trở lên, bàn thảo những tư duy, 
trí thức, gom tình cảm mặn mà về thì đó là cuộc chơi đưa 
đến những thương trường tư duy, về cuộc sống và mang lại 
lợi nhuận cá nhân. 


Ngôi chơi với hai người là tình bạn hay thực thể tình 
yêu tri kỷ, sẻ chia tâm sự, ôm hạt giống thảo thơm trở về 
cho cuộc tình thêm say. 


Ngồi chơi một mình khi ta tìm lại chính bản thân ta, dù 
đó là cô đơn, vui buôn cùng trăng gió núi ngàn, thốn thức 
tâm hôn để ta chọn con đường mạch tuệ chân dung lưu 
khắp cả bầu trời tự do. 


400_ Thích Minh Thế 


Ai giúp ta ngôi chơi để đưa vào nguồn mạch sống có 
chất liệu thi vị. Dù nhiều người, hay ít người, hai người và 
một mình thì chính ta tự tạo cuộc vui giữa đời để ngồi chơi. 

Đi giữa đường đời, khi một lúc nào đó ta ngồi chơi trên 
thảm cỏ xanh, chính bạn sẽ giúp mình ngồi chơi một cách 
tự tại. 

Bản thân được thả mình ngôi chơi bên bờ cát trắng Cát 
Bà tỉnh Hái Phòng, tôi đã nhặt được một dòng tâm sự trên 
trang Facebook của Phật giáo Yên Thành, lúc đó nhìn vào 
cát trắng giữa muôn trùng sóng võ, tôi đã đọc và suy ngẫm 
bảy điều mà huynh đệ chia sẻ: 

1) Chuyện của người khác, nói cẩn thận. 

2) Chuyện của người lớn, ít nói. 

3) Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải. 

4) Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước. 

5) Chuyện làm không được, đừng nói. 

6) Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỷ nói. 

7) Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói. 

Qua bảy điều trên, tôi đọc xong và rút ra cho mình góc 
nhìn ai giúp ta ngồi chơi, để tìm lại chính mình. Từ đây, 
sóng võ vào bờ, ánh hoàng hôn đang dần rơi xuống lặn vào 
phương Tây. Nên tôi đã rút ra mười góc nhìn tự chủ: 

1) Sống hết lòng với cuộc chơi nhân thế, để mang về 
cho ta chất liệu tự do đại hùng. 

2) Làm hết lòng với cuộc chơi nhân thế, để đi đâu ta 
không thẹn với ai, hay những người xung quanh. 


Ráng hồng trời Tây 401 


3) Học hết lòng với cuộc chơi nhân thế, để cái học khi ta 
ngồi xuống còn tính chất chánh tư duy và chánh niệm nhớ 
về cái học từ thô đến tế, từ đục đến trong. 


4) Tập ứng dụng hết lòng với cuộc chơi nhân thế, để 
tập cách sống tình thương và tha thứ cho nhân duyên hội 
ngộ. Khi ai đó làm ta khổ đau, từ đây ta có góc nhìn tập ứng 
dụng ngồi xuống để tập hiểu cho nhiều góc cạnh trong ta. 


5) Lắng nghe hết lòng với cuộc chơi nhân thế, để cái 
nghe của ta từ nhiều phía mà không xảy ra mâu thuẫn 
chiến tranh xung đột, có vậy cái lắng nghe từ nhỏ đến lớn, 
từ hay đến dở, từ ngu đến khôn đều giúp ta có bài học đích 
thị là chân thật và góp lại dạng hành tâm yêu thương hơn 
trong đời, cho hôm nay và mai sau. 


6) Ôm cái tâm ngu vào lòng hết, để ta học từ cái ngu của 
đời, của người vất bỏ, để từ đây ta mới dung nạp thanh lọc, 
gạn đục khơi trong, quay về để sàng lọc lại đâu là thiện để 
ứng dụng, từ cái chưa đẹp trở thành đẹp, cái chưa tốt trở 
thành tốt, ngồi xuống giúp ta hiểu, những gì tri thức cặn 
bã, những gì tri thức cuộc sống vốn quý chừng nào, rồi ta 
thong dong mà thanh lọc. 


7) Ngồi xuống đúng nơi, đúng thời giúp ta có một góc 
nhìn hay, vì chính mình giúp ta có một góc nhìn hay, chính 
mình giúp mình ngồi một cách có chánh kiến. Qua đó ta 
sẽ có cái ngôi bình an, trên chiếc ghế thương trường chính 
là thềm địa giữa muôn đời rong chơi, đó là cách chọn ghế 
ngồi đơn giản, không tiền, không quyền, không thù, không 
tranh giành đoạt vị, cái ngồi khi ta có chủ quyên trong ta. 


8) Đến cần trọng từng điểm đến, chọn cho mình pháp 


402_ Thích Minh Thế 


ứng xử khi thực hiện bảy điều ngẫm “chuyện”, để ta có góc 
nhìn thấu đáo, góc nhìn thấu tâm. 


9) Quy về Tam bảo là niềm tin chân chính, có các bạn 
và thầy đều giúp ta thanh trừ được tâm tam độc, chấp trước 
tham sân si, do như áng mây biết tụ hội đúng thời, bung 
hạnh phúc mưa đúng vụ, nên các cụ bảo rằng: “Thiên, địa, 
nhân” để từ đây, mới thấy được chốn quay về Tam bảo 
trong cõi lòng chân tịnh chân tâm. 


10) Ai giúp ta ngôi chơi, chính hơi thở giúp ta có cuộc 
chơi đến khi tự tại. 


Qua mười chất liệu trên đã nuôi tâm tôi suốt cuộc vân 
du, ngồi chơi tự do trên các quốc gia đi qua, để tuyết trắng, 
đá ngàn, sông suối, biển vàng mênh mông, cũng giúp ta đi 
về ngôi lại trong chuyến đò sanh tử nhân duyên. 

Và đây, câu kệ để ngôi chơi: 

“Ai giúp ta ngôi chơi 

Giữa nhân duyên hội ngộ 

Đến ải trong ý niệm 

Vượt sóng lướt qua bò”. 

Bạn thì sao, đã cùng ngồi xuống chưa, tập làm mới có 
chất tu trong đời, rồi thả mình mà đi vào vạn cảnh trùng 
duyên, giữa cõi đời Ráng hồng trời Tây. 


Ráng hồng trời Tây 403 


404_ Thích Minh Thế 


Q ‹ 


' 

1- Tâm là hạt giống, gieo đúng uườn ươm thì 
tâm ấy sinh ra hoa trái thơm ngọt, nhưng tâm gieo 
sai U} trí, sai nhân cách, sai cách suy tư thì tâm ấy 
sinh ra hoa trái bị thối uà ung nhọt. Vậy ta cần gieo 
đúng nhân duyên. 

2- Trong cuộc đời ai tâm rộng lượng bao dung, 
người ấy sẽ có đường đi lối uê một cách chân thật, 
tâm bao dung là pháp hành trì khất thực, thương 
để ban trao cho muôn đời đúc tính trí tuệ, để rót 
Uuào nguồn mạch an trú như thật, rót uào nguồn 
mạch tâm hý xả Uuô cùng. 

3- Tìm được người tu khó hơn tìm người cầu 
danh, tìm được bậc thầy siêu hạng giới đúc khó 
hơn tìm người tham giữa đời, người tham ở đời Uô 
biên, nhưng người giới đúc Uà tri thúc ứng dụng 
Phật giáo thì có phước ta mới được gặp, có duyên 
ta tìm Uễ. è 


®ẹ 


bụ 
` \% 
z 
ø 


Ráng hồng trời Tây 405 


Ờƒfh nÏàn (gì cuộc Íu bau Ícao mùa 


Ta bước về không gian thiền môn để ẩn mình tập sự 
huân tu, thử nhìn lại tâm, sau cuộc tu bao mùa, để nhìn 
về cái được và mất, rồi từ đó rút ra kinh nghiệm nhiều hơn 
cho chính bản thân chúng ta. 

Tâm là hạt giống, gieo đúng vườn ươm thì tâm ấy sinh 
ra hoa trái thơm ngọt, nhưng tâm gieo sai vị trí, sai nhân 
cách, sai cách suy tư thì tâm ấy sinh ra hoa trái bị thối và 
ung nhọt. Vậy ta cần gieo đúng nhân duyên. 

Đức Phật dạy có mười bốn điều cần học, để nghiệm lại 
hạt tâm hành trí tuệ ứng nghiệm trong đường tu học cho ta 
và tất cả chúng sanh. 

- Không chân lý nào vượt ngoài lời Phật dạy. 

- Không có trí tuệ nào bằng niềm tin chánh pháp. 

- Không có gì bền bỉ bằng tấm lòng chân thành. 

- Không có gì rộng lớn bằng tấm lòng bao dung. 


- Không có gì cao thượng bằng lối sống vị tha. 


406_ Thích Minh Thế 


- Không có sức mạnh nào bằng thực hành nhẫn nhục. 
- Không có khổ đau nào bằng tình thương ích kỷ. 

- Không có hạnh phúc nào bằng ban rỗi từ tâm. 

- Không có nét đẹp nào, bằng giữ gìn giới đức. 

- Không có tài sản nào bằng gieo ruộng phước điền. 

- Không có gì nhiếp phục bằng đức tánh khiêm cung. 
- Không có địa vị nào bằng thích quả giải thoát. 

- Không có quyến thuộc nào bằng bậc thiện tri thức. 

- Không có thú vị nào bằng an trú Niết bàn. 


Thật vậy, mười bốn lời dạy của Đức Phật giúp tôi ứng 
dụng trong đời, giúp tôi thử nhìn lại tâm sau cuộc tu bao 
mùa. 


Bạn biết không, trong cuộc đời ai có hướng tâm học 
và thực hành lời Phật dạy, người ấy sẽ tìm về cảnh tịnh A 
Lan Nhã để chuyên tâm tu hành và tịnh trú trong nguồn 
pháp tịnh. 


Trong cuộc đời ai có hướng tâm học và thực hành lời 
chánh pháp, ứng nghiệm rút tỉa, quán chiếu, lắng nghe, 
hành trì, thì vị ấy trở lại bản tánh chân như, rót nguồn 
mạch vào trong hạnh nguyện, làm theo để buông bỏ tâm 
ngũ dục câu thị thế gian, bỏ đi như dép bỏ bên đường, để 
tâm thức vị ấy sẽ nhìn lại cuộc tu bao mùa. 

Trong cuộc đời ai có một tấm lòng chân thành đó 
chính là Đức Phật, là chư vị Bồ Tát, các thánh Đại đệ tử của 
Đức Phật mới có tâm tu chân thành, lời nói chân thành, 


Ráng hồng trời Tây 407 


hành động chân thành, việc làm chân thành, đồng thời tư 
duy theo chánh đạo ứng hành tu học, đạt tâm tịnh an trú 
vào đời sống chân tâm. 


Trong cuộc đời ai tâm rộng lượng bao dung, người ấy 
sẽ có đường đi lối về một cách chân thật, tâm bao dung là 
pháp hành trì khất thực, thương để ban trao cho muôn đời 
đức tính trí tuệ, để rót vào nguồn mạch an trú như thật, rót 
vào nguồn mạch tâm hỷ xả vô cùng. 


Trong cuộc đời ai có lòng vị tha, người ấy có chủ quyền 
đến đi tự tại, ta tập sống với đức tính vị tha, để ta làm được 
thì cần phải có tuệ giác giải thoát, tuệ niệm thanh tịnh, 
phân biệt đúng sai để tâm vị tha giúp cho ai đó bớt khổ 
sầu não. 


Trong cuộc đời ai có pháp hành nhẫn nhục, thì người 
ấy đạt được tâm tịnh lạc vi diệu, tâm nhẫn nhục được định 
tâm lắng yên, dứt sạch não phiên, dứt sạch tham sân, dứt 
sạch uế trược, dứt sạch ngũ dục cấu uế, dứt sạch tâm tà 
kiến, an trú vào hơi thở, đạt được nguôn tri giác tuệ minh, 
thiện thế của trời người đó là Chư Phật. Vậy ta thực tập tâm 
pháp hành nhẫn nhục cũng tìm lại Phật tánh trong ta. 


Trong cuộc đời ai có tình thương mà không ích kỷ, 
người ấy sẽ chiến thắng ma vương. Vì sao, vì ma vương cho 
ta bản ngã tự tôn, số một nhất đẳng, nên tâm ấy có tình 
thương thì ta sống giữa đời thênh thang. 


Trong cuộc đời ai cũng đã từng ứng dụng pháp hành tứ 
vô lượng tâm rộng lớn, thì người ấy luôn luôn tăng trưởng 
hạnh phước đức, ví như Đề Bà Đạt Đa có tâm mưu hại lăn 
đá vào Đức Phật, nhưng Đức Phật dùng tâm chiêu cảm, 


408_ Thích Minh Thế 


tâm tình thương rộng mở nên hóa độ Đề Bà Đạt Đa. Cuối 
đời Đề Bà Đạt Đa cũng được Đức Phật ban tâm tình thương 
rộng lớn ôm trọn và tháo gỡ tâm hờn giận từ Đề Bà Đạt Đa 
ra khỏi tâm thức. 


Một hành động nhỏ cũng khiến tâm ta hạnh phúc. 


Trong cuộc sống ai tu tập có công năng giới đức, vị ấy 
sẽ giúp ta đạt được tâm Niết bàn tĩnh lặng, đạt được tâm 
trú ngụ vào ngôi nhà chánh pháp Như Lai, là bậc thầy siêu 
hạng cho ta giữ gìn, đó là giới, vì giới sinh ra phước đức 
chúng ta cần giữ gìn bản thể. 


Trong cuộc đời pháp hành đi khất thực xin ăn là ban 
trải tâm từ gieo ruộng phước điền, chư Phật ba đời và Tăng 
già thời Đức Phật đã cho ta vô vàn hạnh nguyện ruộng điền 
nhân duyên, nên tôi thấm sâu lời dạy đó và thời còn nhỏ đã 
từng gieo duyên cúng dường trong mùa hạ vào các chùa ở 
Huế nhân lễ quá đường. 

Ngày nay, thử nhìn lại sau cuộc tu bao mùa mình đã 
làm gì để có phước điều tự thân. 

Trong cuộc đời ai có đức tính khiêm cung, đức tính 
nhường nhịn, đức tính chân thật, người ấy sẽ đạt được tâm 
lời Phật dạy. 

Trong cuộc đời dù bạn là ai, khi khởi tâm tu tập, nên 
chuyên cần, trải dài muôn kiếp thì ta đã làm và thực hành 
Bồ Tát đạo, đến lúc nào đó ngộ ra chân thật lời tư duy. 

Đức Phật dạy: 


“Nhược nhân sinh bánh tuế 
Bất giải sinh diệt pháp 


Ráng hồng trời Tây 409 


Bất như sinh nhất nhập 
Nhi đắc giải liễu chữ". 
Dịch là: 


“Nếu sống lâu trăm tuổi 

Mà không hiểu được pháp sinh diệt 

Thì không bằng sống có một ngày 

Mà có thể liễu giải được”. 

Do vậy, ta cần tìm nơi tĩnh lặng thiền tập để nếm được 
mùi vị giải thoát của Đức Phật. 

Trong cuộc đời ai có thiện hữu tri thức, người ấy là 
người tìm về bạn đồng hành đi trên lộ trình tu học giải 
thoát, làm an tịnh cho mình và muôn người. 


Tìm được người tu khó hơn tìm người cầu danh, tìm 
được bậc thầy siêu hạng giới đức khó hơn tìm người tham 
giữa đời. Người tham ở đời vô biên, nhưng người giới đức 
và tri thức ứng dụng Phật giáo thì có phước ta mới được 
gặp, có duyên ta tìm về. 


Trong đời sống ta cần an trú và tìm về nơi vắng lặng để 
tịnh tâm, tránh nơi lao xao phù hư mộng ảo, để từ đó ta 
đích thực là ta. 

Bạn biết không, tôi đã ứng dụng. Còn bạn thì sao? Nếu 
chưa chọn cho mình pháp tu thì hãy tìm về sau những đoạn 
đường lang thang kia, để ngày về trong thời khắc chân tâm. 


410 Thích Minh Thế 


Q ‹ 


S1 
ÖÒỎ 
1- Thây tôi đã dạy rằng: “Tâm Hỷ, con hãy làm 
Uà lau sạch tâm, lau đi Uết cấu nhiễm bụi trần trong 
thân, để quét dọn sắp xếp lại trí tuệ của mình uà 
nhớ rằng: “Quét bụi trừ bẩn” để tâm hôn con là lòng 
mây bay". 


2- Thật thú uị, cái hạnh phúc khi mang Uào ứng 
hành trong đời, quét dọn sạch tâm, quét đi Uết cáu 
bẩn, quét đi lòng tham hờn nhiều thú trong cái tâm 
yêu thích, quét đi lòng sân hận đố ky hơn thua, quét 
đi lòng bụi bẩn mà lần từ cách suy tư thiển cận, quét 
cho sạch tâm, quét cho cuộc đời trớ uê nhìn nhận lại 
hạt giống tốt lành ban sơ. r 


®ẹ 


© 

` 
ø 

ø 


Ráng hồng trời Tây 411 


(uéF dọn sạcÑ lâm 


Quét dọn sạch tâm luôn là pháp hành trong thời hành 
điệu tu học, trải dài theo năm tháng việc quét dọn sạch 
tâm ta phải thường xuyên làm và hành trì. 


Trong những câu chuyện, các vị Đại đệ tử của Đức 
Phật, có một vị Tôn giả, luôn cầm một chiếc chối và hằng 
ngày quét dọn Tịnh xá cho chư Tăng, đó là Tôn Giá Chu - 
Lợi - Bàn - Đặc (Cùlapanthaka); đồng thời Ngài được gọi 
nhiều tên khác nhau như: Chu Lợi Bàn Đà Già, Chú Trá - 
Bán - Thác - Ca, Tri Lợi Mãn Đài. Xuất gia theo Đức Phật, 
nhưng bản tính của Ngài Chu Lợi Bàn Đặc hay quên, đọc 
qua một vài lần nhưng vẫn quên, nên trong hội chúng ai 
ai cũng không kề cận Ngài, ít quan tâm Ngài. Do vậy, Đức 
Phật đã biết được nguyên nhân, gọi Ngài Chu Lợi Bàn Đặc, 
giao cho một chiếc chổi, một tấm vải trắng và dạy rằng: 


“Tẩy sạch bụi bẩn, tẩy sạch bụi bẩn, tẩy sạch bụi bẩn”. 


Ở trong kinh Tăng Nhất A hàm, chương: Một pháp, 
thuộc: Hán tạng, có đề cập đến như sau: 


“Tỳ Khưu bậc nhất trong chúng thanh văn của ta về tài 


412 Thích Minh Thế 


hay thay hình đổi dạng, tạo mọi thứ biến hóa, chính là tỳ 
khưu Chu Lợi Bàn Đặc”? 


Thật vậy, do công năng tu học, Tôn giả đã chứng đắc 
A La Hán và đắc quả thần thông. Nhờ chiếc khăn dính bụi 
nhiều nên Ngài đã ngộ ra các pháp là vô thường, cấu uế 
nhiễm ô, nên đã nhìn tâm bồ đề an trú vào để quét dọn 
sạch tâm. 


Bạn biết không, thời hành điệu thầy tôi đã trao cho 
chiếc chổi quét từ vườn sân chùa ra đến cổng tam quan, 
quét song không được một vết lá rụng, sau đó, thầy trao 
cho một chiếc khăn lau bàn, lau nhà, lau chánh điện, lau ly 
tách và dạy tôi rằng: “Tâm Hỷ, con hãy làm và lau sạch tâm, 
lau đi vết cấu nhiễm bụi trần trong thân, để quét dọn sắp 
xếp lại trí tuệ của mình và nhớ rằng: “Quét bụi trừ bẩn” để 
tâm hồn con là lòng mây bay”. 


Tôi bạch đáp: “Chắp tay, vâng lời dạy và lẫn nhẫn quét 
bụi trừ bẩn”. 

Trải qua gần hai mươi năm chuyên tu và học, đọc 
truyện cổ tích Phật giáo, đọc các tạng kinh Tăng Nhất A 
Hàm, đọc kinh Pháp Cú, đọc Trưởng lão Kệ của Ôn Minh 
Châu dịch rồi chiêm nghiệm trong đời sống. 


Thật thú vị, cái hạnh phúc khi mang vào ứng hành 
trong đời, quét dọn sạch tâm, quét đi vết cáu bẩn, quét đi 
lòng tham hờn nhiều thứ trong cái tâm yêu thích, quét đi 
lòng sân hận đố ky hơn thua, quét đi lòng bụi bẩn mà lần 
từ cách suy tư thiển cận, quét cho sạch tâm, quét cho cuộc 
đời trở về nhìn nhận lại hạt giống tốt lành ban sơ. 


22 Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch 


Ráng hồng trời Tây 413 


Trong kinh Bổn Sanh, Đức Phật có dạy bài kệ: 


“Bậc trí Uới Ít uốn, 

Bậc có mắt, ít hàng, 

Tự xây dựng cho mình 

Tài sản lớn như Uậy 

Như dùng hơi thớ mình 

Thối lớn đám lúa nhỏ ”?5 

Riêng bản thân tôi, đã ứng hành câu chuyện của Tôn 
giả Chu - Lợi - Bàn - Đặc rút ra cho mình bốn điều căn bản, 
để nghiệm sống trong cuộc đời này: 


1) Quét dọn sạch tâm, để ta tìm về nuôi dưỡng từ bi 
tâm, bồ đề tâm, hạnh nguyện Bồ Tát đạo ứng dụng. 


2) Quét dọn sạch tâm là ta đã làm và đã tu học, trong 
cái nhìn không phân biệt, không ích kỷ, không hơn thua, 
không ganh ty, nhìn rõ về pháp tứ vô lượng tâm trong từ, 
bi, hỷ, xả, nhìn rõ pháp vô thường chân thật, nhìn rõ tánh 
tình để tìm lại sự chân thật nhất. 

3) Quét dọn sạch tâm là ta tìm về tánh an lạc, tánh 
khiêm cung, phủi đi hạt giống xấu, trở về ngồi lại và nhìn 
để tận dụng năng dung chánh pháp. 

4) Quét dọn sạch tâm vì tâm là đời sống, hơi thở, ngọn 
đèn trí tuệ bật sáng một không gian khi tâm ấy được sạch. 

Nên tôi đã tìm về trong mùa hạ 2019 để ngồi lại quét 
sạch vết bẩn, đọc lại những trang kinh huyền trong Đại tạng 
kinh, như lời trùng tuyên kim khẩu Đức Phật truyền trao. 


? Hòa thượng Thích Minh Chân dịch 


414 Thích Minh Thế 


_— 
Ø ..* 
N. 
& Phật giáo không cân phải từ bó quan điểm của 


mình, để theo khoa học, uì Phật giáo bao gồm cả ` 
khoa học cũng như Uượt qua khoa học. 


"1$ 
ø 
bò ấ 


Ráng hồng trời Tây 415 


SJới Ñm 0é køn piạ[ 


Trong những tháng ngày hành hóa, tôi đã tìm về bên 
Phật, thanh lọc chân tâm, an trú và thọ trì kinh pháp đem 
vào đời ứng dụng để từ đó ta có được nguồn chất liệu thi vị 
chuyển tâm. 


Sáng nay, tôi đọc kinh Tăng Nhất A Hàm của Ôn Tuệ Sỹ 
dịch, cảm nhận lời Phật dạy rất sâu sắc, thấm nhuần chân 
thật với cuộc sống bây giờ. 


Trong quyển 21, phẩm 32 Thiện tu, kinh số 3 thuộc 
tạng kinh Tăng Nhất A Hàm, có một bài mà tôi thấy tâm 
đắc đó là công đức lạy Phật. 


Đức Phật dạy lạy Phật có năm công đức lớn đó là: 
“1) Xinh đẹp. 

2) Tiếng hay. 

3) Lắm tiền nhiều của. 

4) Sinh nhà trưởng giả. 


5) Chết sinh lên cõi trời, các cõi lành. 


416 Thích Minh Thế 


Vì sao? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tín, 
có giới, có văn, có tuệ, có sắc thiện thành tựu, cho nên 
thành tựu năm công đức”. 


Thật vậy, lời dạy từ thời Phật còn tại thế, nhưng hôm nay 
trải dài chuỗi thời gian vô tận, gần 26 thế kỷ trôi về quá khứ, 
ấy vậy lời vàng ngọc kia mãi mãi ứng dụng trong cuộc đời. 

Tôi tìm về bên Phật, không phải hôm nay mà muôn kiếp 
về trước, sống ta luôn cung kính vào niềm tin chánh pháp, 
luôn cung kính vào phúc đức và trí tuệ, luôn cung kính vào 
cách hành xử nhân duyên và tin sâu vào đời sống qua lời 
dạy vẫn còn vang bóng một thời, trải dài thời gian và không 
gian, qua vô vàn kiếp trước. Ta tập cung kính đảnh lễ Tam 
bảo từ ngàn ức Phật tịnh Quốc độ hiệp cùng trong tâm. 


Bạn biết không, tập làm và hành trì thì phước đức có 
mặt theo lời dạy qua năm công đức trên. 


Thật vậy, ta khởi tâm lạy Phật, cung kính Phật, tha thiết 
thành tâm, gieo hạt tình tâm ý, gieo hình ảnh tâm Phật vào 
chủng tánh mỗi ngày, mỗi một phút giây, khiến ta sinh 
tâm hoan hỷ, sinh tâm cung kính, sinh tâm an lạc, sinh 
tâm quay về. Lúc đó thân tướng của ta xinh đẹp hơn, trang 
nghiêm hơn, tỉnh tấn hơn, chân thật hơn do công năng lễ 
Phật mà sinh ra tâm đẹp từ thân tướng, nên thân tướng 
trang nghiêm, phước đức sinh trưởng. Vì lý do lễ Phật nên 
sinh ra tâm đẹp, thân đẹp trong tâm vui hơn. 


Ta có âm thanh hay là nhờ ta phát tâm lễ Phật, tán thám 
ca tụng, ngâm vịnh, xưng tôn, ta có cách nhìn bằng tâm 
không phán xét đẹp xấu, ta có cách nhìn bằng tâm không 
phỉ báng, ta mang tâm và thân vào cùng ý thức quán tưởng 


Ráng hồng trời Tây 417 


để nhìn hình ảnh tôn dung Đức Phật, tự tâm xưng tôn đọc 
tụng, tự nguyện phát ra nguồn tuệ giác tri kiến giải thoát, 
do hạnh nguyện công năng đó mà âm thanh thánh thót 
trong trẻo như chim phượng hoàng ngâm ca. Vì lý do đó 
mà bạn và tôi phát tâm xưng tán, để rồi âm thanh của đời 
này và kiếp sau được thanh trong hay hơn. 


Ta có thân an trú phát tâm bố thí cúng dường vô lượng 
chư Phật, đúng thời, đúng sứ, đúng sự, đúng pháp thì tâm 
bố thí kia luôn được rải hoa, đốt đèn, dù nghèo hay giàu 
Phật không phân biệt, quan trọng là chân tâm, cúng dường 
chư Phật bằng tâm thanh tịnh, thân an trú, ý hòa hợp, 
nguyện chóng thành để kiếp sau luôn có công năng trở về 
ngôi nhà chánh pháp, hiểu và tin nhân quả, đồng thời ta 
về đem lại nhân duyên và nhiều phước báu khác. Vì lý do 
đó, ta cần học và làm để tiền kiếp hay hậu kiếp được sinh 
ra vào ngôi nhà quý phái, tu học và khởi tâm gieo duyên 
cúng dàng. 


Ta tập làm công dung năng lượng, lạy Phật sát đất, năm 
vóc đầu thành, chân thật tâm và thân sát đất, khi thấy thân 
của đức Phật, dù vàng, đồng, đất, đá, ngọc, thạch anh, hay 
tranh ảnh ta nên cung kính cúi đầu, gối phải trái quỳ xuống 
một cách khiêm hạ, chân thành, để đôi tay búp sen chấp 
tay cung kính, chí thành lạy Phật. 


Bạn biết không, trong những mùa hạ trước tôi đã phát 
nguyện lạy Vạn Phật, lạy Pháp Hoa, lạy Thúy Sám, lạy 
Lương Hoàn trọn bộ, tinh tấn hành trì để mong sao dứt 
sạch oan nghiệp, dứt sạch chướng duyên, dứt sạch tâm 
phiên lụy, não chướng, để từ đó ta có công năng hành trì 
dung thông. 


418 Thích Minh Thế 


Năm 2018 vào mùa đông, tôi có nhân duyên qua Mỹ, 
nơi trú của chùa Liên Hoa, Bang Texas, thành phố Antonio, 
tôi đã cùng với các vị tôn túc như: Ôn Thanh Thế, thầy 
Chúc Thiện, thầy Minh Khương, thầy Thế Tường, thầy 
Đồng Tịnh, thầy Đức Nghiệp, thầy Quảng Lộc, tôi cùng Sư 
cô Hạnh Luật, sư cô Tuệ Quang, sư cô Quang Minh... cùng 
một số vị Phật tử phát tâm lạy Lương Hoàn Sám pháp trong 
suốt khóa tu kiết đông. 


Thật hạnh phúc, vì tôi đã làm bằng trái tim để nguyện 
lớn được viên mãn. Vì lý do đó tôi đã phát nguyện lễ Phật, 
vậy hôm nay đọc trang kinh Ngài dạy càng thấm cả chân lý 
tương chao. Phước đức đó là có hạt giống sau này sinh vào 
nhà tôn quý trưởng giả kính tu Tam bảo. 


Tôi làm cho tôi, cho gia đình, cho mọi người cùng đồng 
lòng làm và lạy Phật, tôi tìm về bên Phật luôn mong rằng trí 
tuệ, phước đức, niềm tin, nhân duyên, phúc quả tròn đây, 
để thân hoại mạng chung không sanh vào cảnh giới thấp 
kém, mà ngược lại sinh lên cảnh giới cao đẹp, chỉ cần phát 
tâm lạy Phật, lễ Phật, kính Phật, nhìn Phật, chiêm bái và 
kính tin, thì từ đó ta sẽ không sinh vào cảnh giới khổ đau. 

Thật vậy, vì Đức Phật đã có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp tôn dung, Đức Phật có giới luật từ ba đời, Đức 
Phật có trí tuệ đa văn, Đức Phật có niềm tin như thật, Đức 
Phật có tướng hảo tròn đây. 

Năm điều đó là Tín, Giới, Văn, Tuệ, Phúc tròn đầy sắc 
thiện. 

Nên nhà bác học Albert Einstein (1879-1955) đã thốt 
lên rằng: “Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu, vượt 


Ráng hồng trời Tây 419 


lên mọi thần linh giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải 
bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên đặt trên 
căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm trọng 
thể gồm mọi phương diện trên, trong cái nhất thể đầy ý 
nghĩa, chỉ có Đạo Phật đáp ứng đủ điều kiện đó. 


Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được mọi nhu cầu 
cúa khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. 


Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình, để 
cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. 


Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để 
theo khoa học, vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như 
vượt qua khoa học. 

Tôi là người không tôn giáo. Nhưng nếu có tôn giáo thì 
tôi phải là một Phật tử. Vì những gì tôi hiểu biết bây giờ thì 
mấy ngàn năm qua kinh Phật đã nói hết rồi... ””! 

Một nhà bác học uyên tâm đã nói vậy, huống hồ gì bạn 
là một Phật tử thuần thành mà không tin lời Phật dạy. 

Qua bài học trên, tôi tìm về bên Phật, để minh chứng 
rằng đời sống ứng dụng chánh pháp thật là đời sống hạnh 
phúc, khi làm và thọ trì để nghiệm lại lời dạy từ vô thỉ kiếp 
ngàn xưa. 


2 Trích Phật giáo và khoa học 


420_ Thích Minh Thế 


ø Qua câu chuyện em bé hôn nhiên, tôi học ra 


S = nhiều điều, từ đây tôi biết mình cần làm gì uà ứng 
Q_ dụng gì trong đời, một cách học hôn nhiên là không 
biết thì học, học để hiểu, học để hành, hiểu rôi thì 
ứng dụng, để thông đạt tư niệm trong nguồn mạch * t 
yêu thương. 


è“ 
t` Ø 


Ráng hồng trời Tây 421 


-@m (é lồn niên 


Mùa hạ đang về bên khu hồ tịnh tâm sen nở, mùi thơm 
đích thị nhẹ cánh vụt bay, dư âm mãi cho làng hương 
quyện tỏa. Ánh nắng về khi ngày rằm tháng tư đang hân 
hoan chào đón mùa Vesak Tam hợp đã ươn mầm, nguồn 
tuệ giác đã hòa mình trong pháp học, nguồn hạnh nguyện 
đã hòa mình trong pháp ứng dụng, nguồn chân thật chứng 
ngộ giải thoát đã tiến thẳng vào tuệ giác tri kiến, tuệ niệm 
an trú, tuệ hành an vui, từ đó ta tìm về cung kính và đảnh lễ. 

Trải dài bao mùa sen nở, là bấy nhiêu mùa đản sanh, 
bấy nhiêu hạnh nguyện trong cuộc đời. 


Ngày tam hợp Vesak là kỷ niệm ngày hòa bình cho 
muôn loại nhân sanh, ngày kỷ niệm Đức Thái Tử Tất Đạt 
Đa đản sanh, ngày Đức Phật thành đạo, ngày Đức Phật 
nhập Niết bàn, thời gian tương đương theo lịch xứ Ấn trong 
tháng 5 dương lịch và theo lịch cổ truyền Việt Nam vào 
mùng 8 tháng 4 đến này 15 tháng 4 âm lịch. 


Nhưng vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại Hội đồng 
Liên Hiệp Quốc, phiên họp lần thứ 54, với mục 17A của 


422_ Thích Minh Thế 


chương trình nghị sự đã có gần 34 quốc gia là thành viên 
chấp thuận, chọn ngày Vesak là một ngày lễ Tôn giáo vì 
hòa bình tư tưởng giá trị nhân văn đạo đức, văn hóa trong 
thời hiện đại, là tư duy bất bạo động là tình thương, được 
xem là ngày lễ hội Tôn giáo, văn hóa của quốc tế, người có 
công đưa ra nghị quyết này là một Bộ trưởng của đất nước 
Srilanka. Thật vậy, ngày cho niềm tin và hòa bình trong 
nhân loại, để rồi muôn triệu trái tim hướng về Đức Từ Phụ 
Thích Ca Mâu Ni. 


Trong những ngày này, tôi có một học trò, cháu vừa lên 
3 tuổi, tuổi hồn nhiên thần tiên, nhưng với tâm thành kính 
Phật từ lâu, bố mẹ cháu đã quy hướng về ngôi Tam bảo. 


Em bé hồn nhiên, với tục danh là Tuấn Khôi, biệt danh 
là Đô Đô, một em bé hồn nhiên kháu khỉnh, một em bé có 
nụ cười dễ thương. 


Trong mùa Phật đản năm nay, năm Kỷ Hợi, Phật lịch 
2563 và kỷ niệm ngày Đức Thái Tử Đạt Đa Đản Sanh 2643 
năm cộng thêm 80 năm Đức Phật thị hiện giữa cõi Ta Bà 
thế độ cho muôn vàn chúng sanh. 


Theo thông lệ, em bé hôn nhiên Đô Đô sẽ nghỉ ngơi 
nếu là ngày nghỉ học, mẹ bé sẽ cho em thưởng thức giấc 
mộng đến 8h30 sáng. Nhưng vì ngày nghỉ của em bé hồn 
nhiên Đô Đô lại trùng vào ngày Khánh Đản của Đức Từ 
Phụ, nên cả nhà em bé hồn nhiên đã dậy sớm đi chùa lễ 
Phật, tắm Phật, để cúng dường gieo phúc. 

Mẹ và bố đã tê chỉnh, mặc chiếc áo dài xinh, em bé hồn 
nhiên bận chiếc áo vạt hò, màu vàng, mang đôi giày đẹp, 
đôi tay chắp thành búp sen bụ bẫm. 


Ráng hồng trời Tây 423 


Em vào chùa Tương Mai, chùa Quán Sứ tại Hà Nội, mọi 
người rất đông và trang nghiêm, em bé hồn nhiên tung 
tăng theo mẹ và những câu hỏi ngộ ngộ. 


Em bé hồn nhiên hỏi mẹ: “Sao mọi người đông vậy 
mẹ?” 

Người mẹ đáp: “Mọi người lên chùa lễ Phật, lạy Phật, 
tắm Phật và hôm nay là ngày Khánh Đản của Đức Phật”. 
Ngẫm nghĩ một hồi, em bé hồn nhiên lại hỏi: “Vậy con 
Đô Đô có được làm không?” 


Người mẹ đáp: “Có chứ, con cũng được mà”. 


Em bé hồn nhiên vui thích, chắp đôi tay trang nghiêm, 
miệng lầm nhầm một cách chân thành: “Con Đô Đô ạ cụ 
Phật, con Đô Đô ạ cụ Phật”. Sau đó em bé hồn nhiên lạy 
Phật một cách chân thành. 


Em bé hồn nhiên lạy ba lạy, cúi lên đứng xuống như 
ai vậy, vì bố mẹ lạy ở đâu, em bé hồn nhiên lạy ở đó. Ai đi 
ngang qua cũng béo má, cũng nựng em bé một cái, vì đôi 
má to và bầu bĩnh, em bé hồn nhiên mặc kệ thỏa sức cứ lạy 
và miệng lầm bẩm: “Đô Đô lạy ạ cụ Phật”. 


Tiếng cười âm vang, sau khi em bé hồn nhiên lạy xong, 
bố và mẹ gieo duyên cúng dường Tam bảo. Em bé hồn 
nhiên thấy vậy, liền hỏi người bố rằng: “Bố ơi, sao bỏ tiền 
vào đây để làm gì?” 

Người bố trả lời: “Đô Đô biết không, mình gieo duyên 
cúng dường Tam bảo, để cái thiện được nhân đôi, trí của 
mình được thông minh, phước của mình được tròn trịa, cái 
thông minh qua nhân duyên cúng dường đức Phật, Đô Đô 


424 Thích Minh Thế 


nhé, Đô Đô hiểu không?” 

Em bé hồn nhiên trả lời: “Dạ Đô Đô hiểu, vậy bố lấy 
tiền mừng tuổi của con ra đi, để con bỏ vào thùng cho 
thông minh nhân đôi bố nhé”. 


Người bố nghe người con nói vậy lòng vui vô cùng, lòng 
hoan hỷ lấy ra tờ 10 ngàn, 1 ngàn, 5 ngàn, tờ 20 ngàn, bố 
em bé chọn ngay tờ 20 ngàn để đưa cho em bé hồn nhiên 
Đô Đô, tự tay Đô Đô bỏ vào thùng công đức rồi cười và lầm 
bẩm: “Nhân đôi cụ Phật nhé, nhân đôi cụ Phật nhé”. 


Ai đi qua cũng cười, cũng nhìn em bé hồn nhiên mà 
lòng thấy hoan hỷ. 


Rồi lại ra bên lễ đài nơi tắm Phật, bố mẹ cùng nhau 
chắp tay cầu nguyện, em bé hồn nhiên thấy vậy cũng chắp 
tay. Bố mẹ tắm Phật đã xong, em bé hồn nhiên dựt dựt 
chiếc áo dài của mẹ và thốt lên rằng: “Mẹ làm gì vậy, cho 
Đô Đô làm với”. 

Người mẹ bồng Đô Đô lên dùng tay múc nước rồi tắm 
lên Kim Thân Đức Phật. Em bé hồn nhiên Đô Đô nói: “Tắm 
cho em bé nè, tắm cho em bé nè, một tay ở trên cao, một 
tay chỉ xuống nước nè, em bé có mát không?” 

Người mẹ nghe xong, không sao nhịn được liền nhìn 
Đô Đô và giải thích: 

“Đây là Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và 
Hoàng Hậu Ma Da sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, sau đó xuất 
gia thành Phật, bậc Thầy của chúng ta”. 

Mắt em bé hồn nhiên nghe ngạc nhiên quá, nên hỏi: 
“Vậy có phim hoạt hình không mẹ?”. 


Ráng hồng trời Tây 425 


Người mẹ đáp: “Có con ạ, tối về mẹ cho xem”. 


Em bé hồn nhiên đã thực hiện xong các bước và chào 
cụ Phật ra về, rồi sau đó cả nhà vào dùng chay. 


Bạn biết không, trong kinh Đại Tạng Đức Phật có chỉ 
dạy: “Khi Hoàng hậu Ma Da đán sanh Thái tử, từ trên 
không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một 
mát, rưới xuống để tắm cho Hoàng hậu và Thái tử”??? 


Thật vậy, hai dòng nước ấm và mát tượng trưng cho 
dòng tâm thức ngộ chứng giải thoát, làm nền tảng an lạc 
và giải tịnh tâm hồn. 

Dòng nước ấm tượng trưng cho trí tuệ vì dòng nước ấm 
là nguồn tuệ giác, tuệ trí, từ đó tu tập đạt được sự giải thoát 
từ bỏ hai cực đoan ép sát vào buông lung cát dục, để trở lại 
nguồn trí tuệ minh triết. 


Dòng nước mát tượng trưng cho từ bi vì dòng nước mát 
thể hiện sự yêu thương muôn người, tưới đi hạt giống xấu 
ác, để thêm vào đó nguồn an tịnh tình thương. 


Cho nên, các chốn thiền môn đã dùng bài kệ Tắm Phật 
thế này: 

“Ngã kưm quán mộc chư Như Lai 

Tịnh trí trang nghiêm công đúc tụ 

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu 

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. 

Tỳ Gia thành lý bất tằng sinh 

Sa La thọ gian bất tằng diệt 


?5 Trích Kinh Đại Bộ - Trường Bộ Kinh II - Hòa thượng Minh Châu dịch 


426 Thích Minh Thế 


Bất sanh bất diệt lão Cô Đàm 

Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết. 
Kim triêu chính thị tú ngoạt bát 

Tịnh Phạn uương cung sinh Tất Đạt 
Phún thủy cứu long thiên ngoại lai 
Bỗng túc liên hoa tùng địa phát. 

Án mâu nỉ, mâu nỉ, tam mâu nỉ, tát bà ha. 
Dịch: 

Con nay rưới tắm các Như Lai 

Trí sạch trang nghiêm công đúc lớn 
Chúng sanh năm trược rời lời cấu trần 
Cùng chúng Như Lai - tịnh pháp thân. 
Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh 
Giữa cây Sa La chưa từng diệt 

Bất sinh bất diệt Đúc Cô Đàm. 

Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt 
Sáng nay là mông tám tháng tư 

Cung uua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt 
Chín rồng phun nước ngoài trời đến 
Hoa sen đỡ buóc theo đất mọc 

Ấn mâu nỉ, mâu nỉ, tam mâu nỉ, tát bà ha””9. 


Từ đây, ta hành trì pháp kệ, để rồi tâm và thân tịnh hóa 
đi nghiệp chướng. 

Qua câu chuyện em bé hồn nhiên, tôi học ra nhiều 
điều, từ đây tôi biết mình cần làm gì và ứng dụng gì trong 
đời, một cách học hồn nhiên là không biết thì học, học để 


? Hòa thượng Thích Trí Quang dịch 


Ráng hồng trời Tây 427 


hiểu, học để hành, hiểu rồi thì ứng dụng, để thông đạt tư 
niệm trong nguồn mạch yêu thương. 


Đêm về, bà ngoại Đô Đô gọi đến hỏi: “Ngày nay con đi 
đâu...!” 


Em bé Đô Đô trả lời: “Con đi lạy cụ Phật... ” 

Bà hỏi tiếp: “Con làm gì nào?” 

Em bé hồn nhiên Đô Đô trả lời: “Con vào lạy cụ Phật. 
Sau đó tắm cho em bé... Phật, mát lắm Bà ơi...”. 


Một câu chuyện giúp ta nên hiểu và biết cách chỉ dạy 
cho em bé hồn nhiên, để mai này lớn lên em bé hồn nhiên 
Đô Đô cung kính Tam bảo, quý kính ông bà, hiếu thuận 
gia tộc, làm người có ích. Khi người lớn chỉ dạy đúng cách, 
đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời thì cái hữu ích qua góc nhìn 
em bé hồn nhiên trong nụ cười bao dung đây tư duy hoan 
hỷ, tịnh lạc, giữa mây ngàn ánh sáng từ bi Đức Phật, giữa 
muôn đời thong dong. 


428_ Thích Minh Thế 


° 
ø .w 
". 
À - Trong cuộc đời này, ai có đời sống chân thật, 
_ người ấy sẽ có tâm an tịnh, uì tâm an tịnh sinh ra 


tâm trí tuệ, tâm thông mình, tâm hiểu biết, tâm trí 
nguyện, tâm tự do, tâm chân thành. 


Ráng hồng trời Tây 429 


fiáp lành từ óc nhàn lự lại 


Trong đời sống này, ta có nhiều pháp hành từ góc nhìn 
tự tại đó là bản tâm, lấy tâm làm gốc, lấy ý làm gốc, lấy 
nguyện làm gốc, lấy sở hành làm gốc, lấy năng nguyện trí 
tuệ làm gốc, lấy dung năng tình thương làm gốc, lấy phước 
đức làm gốc, lấy pháp hành tu học tự tại làm gốc, lấy pháp 
quán chiếu làm gốc, lấy pháp quán hơi thở làm gốc, lấy 
pháp quán vô thường làm gốc, lấy niềm tin làm gốc, lấy sở 
tuệ qua góc nhìn tự do làm gốc, lấy tâm ác nhiễu loại bỏ 
tham, sân, si ra đời sống để thay vào đó tâm thiện lành qua 
góc nhìn không còn tham, không còn sân, không còn si mê 
nữa, để từ đó ta có lối đi trong chánh pháp. 


Bạn biết không, trong cuộc đời này, ai có đời sống chân 
thật, người ấy sẽ có tâm an tịnh, vì tâm an tịnh sinh ra tâm 
trí tuệ, tâm thông minh, tâm hiểu biết, tâm trí nguyện, tâm 
tự do, tâm chân thành. 


Cho nên, Ngài Đạt Lai Lạt Ma XIV có dạy rằng: “Nếu 
chúng ta không tu tập ngay bây giờ, những nghiệp tạo trong 
quá khứ sẽ không bao giờ lụy tâm. Nói chung thì sự khổ đau 
luôn tôn tại; trong chừng mực nào đó, người ta phải gặp 
những nghiệp quả xấu mà mình đã tạo ra trong quá khứ qua 
thân, khẩu, ý, mà ngay bản chất của con người khổ đau...” 


Thật vậy, pháp hành từ góc nhìn tự tại đã giúp tôi quán 


430_ Thích Minh Thế 


chiếu về tâm, qua thân, khẩn, ý, qua tâm không ngu, qua 
tâm không ác, qua tâm không tham, qua tâm không sân, 
qua tâm không sỉ mê, mù quáng, qua tâm chân thật, tâm 
chung thủy để giúp tôi có góc nhìn bình an. 


Vì tâm ngu sinh ra đời sống địa ngục và bất hạnh, nên 
ta cần chuyển tâm ngu thành tâm hiểu biết và yêu thương, 
để tình thương ta hưởng lớn hơn. 


Tâm ác sinh ra đời sống của súc sanh và khổ lụy, nên 
ta cần chuyển bốn tâm rộng lớn, yêu thương và tha thứ, 
hiểu và xoa dịu từ đời này đến đời sau không bao giờ gây ác 
nghiệp giữa muôn người. 


Tâm tham sinh ra cuộc sống ngạ quỷ và bất hạnh, 
nghèo khó, chất chứa nhiều tham đắm ẩn tàng, chất chứa 
nhiều ái nghiệp từ tham sinh khởi, nên ta cần học tâm bỏ 
tham là phát khởi tín tâm bằng năng dung chia sẻ, tha thứ, 
giúp đỡ, bảo vệ, nguyện từ đó hành pháp tứ chánh cần, 
biết đủ là tri túc, biết đủ là hạnh phúc, biết vừa cuộc sống 
là góc nhìn thanh cao, có vậy bạn mới là người có ích cho 
xã hội không còn tham nhũng trần gian. 


Tâm sân hận là tâm sinh ra từ đời sống có nhu cầu cao 
về dục, có nhu cầu về ái nhiễm, tâm sân hận phát sinh ra từ 
loài ngạ quỷ thấp kém, đói khát, loại ngạ quỷ giữa đời luôn 
gây hại cho người, cho mình, cho vạn loài nhân sinh, nên 
tâm sân hận đến đâu sẽ phá tan đời sống thanh cao, vì đời 
sống thanh cao là người đã và đang tu học không gây hận 
thù, không gây oan nghiệp. 


Nên ta cần tu học pháp quán tâm trong tâm, vì tâm ta 
là bầu trời dung nạp khổ đau hay vui buồn qua tâm sân 


Ráng hồng trời Tây 431 


hận tạo ra. Nên thiền tập, lắng yên sẽ diệt được tâm sân 
ngay đời này và đời sau. 


Tâm si mê là tâm ấy có mặt trong đời sinh ra tâm ngu, 
tâm ngốc, tâm bảo thủ, tâm cố chấp, tâm hơn thua, tâm 
trái ý, tâm xu nịnh, tâm hẹp hòi, theo bản thâm chấp thủ. 
Vì đời sống, ai có tâm ấy nên tu tập và gọt rửa cho sạch tâm 
si mê, để bạn tìm về ngôi nhà bản tâm thanh tịnh tự do. 


Pháp hành từ góc nhìn tự tại nên Đức Phật có dạy trong 
kinh Pháp Cú phẩm Song yếu, kệ số 2: 


“Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm tư thanh tịnh 
Hạnh phúc sẽ theo ta 

Như bóng không rời hình "?” 


Ta nên tu học để có góc nhìn trong pháp hành tự tại, 
chính đó là hạnh phúc trong những ngày tôi đi hành hóa 
giữa xứ phương Bắc, để thêm vào đó là đời sống qua chất 
liệu trí tuệ và tình thương. 


Bạn cùng tôi ứng dụng, để đi về hạnh phúc này như 
tâm tư thanh tịnh, vì thanh tịnh nhờ vào giới đức phòng 
hộ, giữ gìn, nhờ vào tuệ giác quán chiếu ứng nghiệm, nhờ 
vào định do công năng thiền tập trong đời sống thanh cao. 

Vậy, còn bạn thì sao, có làm chưa? Nếu chưa nên tìm về 
nguồn hành pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho ta và hôm nay 
cùng ngày mai rực sáng nếu ứng dụng lời Phật dạy xuyên 
suốt tất cả trong tâm. 


? Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 


432_ Thích Minh Thế 


¬_ “Thắng lợi sinh thù oán 
° Thất bại chịu khổ đau 
Bồ sau mọi thắng bại 
Sống an bình, tịnh lạc” 


Ráng hồng trời Tây 433 


tải (ng Jào đồi, Ía có cái nÏàn ñœ 


Hạt mưa đầu hạ đang rơi vào thềm sân chùa Bình A, nơi 
lưu dấu một thời tôi về đây lưu ảnh. Những hạt mưa ướt áo 
màu vàng tấm hậu thời thời tu học. Một khung trời thơ mộng, 
vì nơi đây có bức tượng A Di Đà bằng đá, cao gần 30 mét, tôn 
dung Ngài thật phúc hiền cho ai nhìn ngắm mà tư duy. 


Trải lòng vào đời ta có cái nhìn hay về lối sống thanh 
cao, trải lòng vào đời ta có lối quay về ngồi yên đọc bản 
kinh A Hàm Phật thuyết cho các hàng Tỳ khưu, trải lòng 
vào đời ta có cách ứng dụng và chuyển hóa, trải lòng vào 
đời ta có sự dung nạp xem mình thực tập đời sống thiểu 
dục đến đâu. 


Trải lòng vào đời ta có góc nhìn vào ngõ hẹp thành ngõ 
rộng, tập nhìn vào để quán chiếu sự vô thường qua từng 
hơi thở, qua từng năm thạnh ấm của con người. Đó là dùng 
đôi mắt để nhìn vào các sắc mà không tham nhiễm, nhìn 
vào lời nói mà không bị âm thanh hỗn tạp làm loạn tâm, 
nhìn vào mùi hương mà không bị say đắm mê tình, nhìn 
vào vị giác mà không bị lôi cuốn cái ảo tưởng trầm luân, 
nhìn vào chánh pháp để nỗ lực tu học không đi theo con 


434. Thích Minh Thế 


đường tà pháp, tà kiến, tà tư duy. 


Trải lòng vào đời ta có cái nhìn hay, để chuyển ngu 
thành trí, chuyển dại khờ thành người thông hiểu, chuyển 
oán ân thành người yêu thương và chia sẻ để hạt mưa kia 
sáng cả tâm hồn. 


Trong mùa hạ 2019, tôi có thời gian quay về bên phương 
thất, lạy Phật, thọ trì thiền tập, đọc kinh Pháp Hoa hành trì và 
chiêm nghiệm, trong đó có góc nhìn về đời sống chân tâm. 


Đêm qua, tôi đọc kinh Bộ A Hàm, tập 9 thuộc bản kinh 
Tăng Nhất A Hàm, quyển 31, phẩm 38, Sức Lực, thuộc hệ 
Tạng Pàii, thuộc bản kinh số 1, trang số 3- 4, thuộc ấn bản 
Hội văn hóa giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, của Ôn 
Tuệ Sỹ dịch. 


Trong bản kinh này giúp tôi sống đẹp với tâm thức đó 
là sức mạnh, một góc nhìn mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các 
vị Tỳ khưu, trong đời sống phàm thường này để sử dụng, 
lấy đó làm điểm mạnh thì tức thời ta buông bỏ góc nhìn 
thấp kém, không phải là trí tuệ, không phải là bậc tu học có 
niềm tin, nên điều nào là pháp học, pháp hành, pháp ứng 
nghiệm để mình quay về tìm ra cho mình lối đi tự tại trong 
nếp sống chân tu. 


“Đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: 

Có sáu loại sức mạnh phân thường. Sao gọi là sáu: 

1) Trẻ con dùng tiếng khóc làm sức mạnh, muốn nói 
điều gì cốt trước phải khóc. 

2) Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, nổi sân rồi 
sau đó mới nói. 


Ráng hồng trời Tây 435 


3) Sa Môn, Bà La Môn dùng nhẫn nhục làm sức mạnh, 
thường nghĩ tự hạ mình và hạ mình đối với người sau đó 
mới trình bày. 


4) Quốc Vương dùng kiêu ngạo làm sức mạnh, dùng 
thế lực cường hào để nói chuyện. 


5) Song A La Hán dùng sự tỉnh chuyên làm sức mạnh 
để nói chuyện. 


6) Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại từ bi dùng đại từ bi 
làm sức mạnh để làm lợi khắp chúng sinh. 


Này các Tỳ kheo, đó gọi là sáu sức mạnh đời thường 
này. Cho nên, các Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. 


Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành”. 


Thật vậy, trong cuộc sống giữa chốn thiền môn, tôi đã 
trải lòng vào đời, ta có cái nhìn hay qua bài Kinh Sức Lực 
mà Đức Phật đã chỉ dạy. 


Bạn biết đó, một người có tâm thức muốn dưỡng 
nuôi, tâm thức sống và trải nghiệm để quay về làm nền 
tảng sức mạnh. 

Em bé lấy sức mạnh qua tiếng khóc thét gầm, vì sao em 
bé yếu thế với người lớn, muốn người lớn quốc phục chiều 
lòng em bé không khác gì là tiếng khóc. 

Tôi có một cậu học trò nhỏ tuổi tên là Cu bi, Cu bi nhìn 
thấy tôi lũng lĩnh cười đùa, nhưng hôm đó Cu bi không 
chào mà hét thật to. 


Tôi bảo Cu bi: “Sao con hét?” 


436 Thích Minh Thế 


Lúc bấy giờ Cu bi trả lời: “Sư phụ mắng con?” 


Nhưng cả nhà nói rằng: “Sư phụ có mắng con đâu”. 
Thế là Cu bi khóc. 


Bạn biết không, tôi bồng Cu bi và vào một căn phòng 
tối, rồi nói con im ngay để coi ai mắng con. 


Cu bi nhìn thấy bóng đêm nên im luôn, sau đó Cu bi 
không khóc, thì tôi hỏi: “Sư phụ đi về có làm gì Cu bi mà 
con khóc?” 


Cu bi trả lời: “Không làm gì hết con thích hét lên thì 
khóc thôi”. 

Thế rồi, tôi lắng nghe và giải thích, Cu bi đã lắng nghe 
và dịu lại tiếng khóc, xem như tiếng khóc của Cu bi là sức 
mạnh giữa cuộc đời phàm tục này. Đúng là sức mạnh của 
Cu bi, kể từ đó về sau nhìn tôi Cu bi không còn khóc nữa, vì 
khiếp sợ bóng đêm. 


Bạn biết không, bóng đêm của em bé sẽ dứt tiếng khóc, 
nếu bạn biết cho em bé đúng điểm, cho em bé bài học vượt 
qua chính mình, có thể từ góc nhìn sức mạnh làm nền tảng 
lỳ lợm cho em bé không có lối dạy. 


Nên Đức Phật đã chỉ ra cho ta một bài học vô giá, để từ 
đó các cụ Cổ Đức có câu hay: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy 
vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Đó là góc nhìn trải lòng vào đời, 
ta có cái nhìn hay qua bài kinh Phật thuyết. 


Trái lại, một em bé lấy sức mạnh tiếng khóc, thì người 
phụ nữ lấy sức mạnh sân hận làm sức mạnh, một người 
phụ nữ nổi ghen thì sân hận lên cao tột cùng, bất chấp 
thân mạng. 


Ráng hồng trời Tây 437 


Sân hận sinh trong cảnh Atula, sân hận đưa đến đời 
sống khổ đau, càng sân là càng ngu và không bao giờ thoát 
ly sanh tử. 


Phụ nữ sân hận là khi nhìn thấy chồng mình loạn luân với 
người phụ nữ khác, phụ nữ sân hận khi chê họ xấu, chê họ 
nghèo, chê họ không tài, nên phụ nữ có tâm ganh ty rất cao. 


Trái lại trong cuộc đời vị sa môn hay một tu sĩ Ba La 
Môn đều có pháp tu nhẫn nhục, vì nhẫn nhục là đệ nhất 
đạo. Nhẫn nhục để nỗ lực tu tập tinh tấn, nhẫn nhục để 
phục trí tỉnh thần, nhẫn nhục là thực tập tu thân, tu khẩu, 
tu ý thức, nhẫn nhục đưa đến sự thiền định gạt bỏ thị phi 
nhân ngã, nhẫn nhục để an trú vào tư duy. 


Do vậy, ta muốn nói gì với ai phải hạ mình xuống để 
học tâm lắng nghe, học tâm thương, học tâm chấp nhận 
rồi cảm thông, lúc đó ta trình bày điều gì cũng được lợi lạc. 


Ngược lại, ta phái học pháp tu định hướng, xoay 
chuyển cho các vị quốc vương bỏ tâm kiêu ngạo, bỏ tâm 
tham nhũng, bỏ tâm oán hận, bỏ tâm tức giận, bỏ tâm thế 
lực tù đầy, bỏ tâm lời nói trống rỗng, thay vào đó là tâm 
chân thật, tâm chăm lo cho nhân dân nên kinh Pháp Cú có 
dạy trong phẩm An lạc, số 201 rằng: 


“Thắng lợi sinh thù oán 
Thất bại chịu khổ đau 

Bồ sau mọi thắng bại 
Sống an bình, tịnh lạc ””%”. 


Thật vậy, oán thù là do kiêu ngạo tạo nên, từ đó dẫn 


?8 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 


438 Thích Minh Thế 


sinh quốc gia thù hận, dẫn sinh đất nước điêu linh, sự 
thắng bại không phải lòng kiêu ngạo của vua hay quan, mà 
là cách tiếp cận để tìm về đất nước thanh bình tự do. 


Và rồi, vị A La Hán cần có sự tỉnh chuyên làm sức mạnh 
tu học, nuôi lớn giới đức, nuôi lớn niềm tin, nuôi lớn nguồn 
tuệ giác thành kim cang bất hoại. 

Đồng nghĩa, Đức Phật ba đời dụng tâm từ bi và trí tuệ 
để làm sức mạnh cho tất cả muôn loài nương tựa. 


Vì trí tuệ sinh ra giới hạnh, từ bi sinh ra chất liệu tình 
thương, chính đó là nguồn hạnh phúc cho lòng chúng ta 
noi theo. 


Trải lòng vào đời, ta có cái nhìn hay qua góc nhìn năng 
lượng sức mạnh mà Đức Phật đã chỉ dạy cho ta và quay về 
tự thân, để rồi đó là nguồn an lạc tiếp bước trong cuộc đời 
nhân duyên. 


Ráng hồng trời Tây 439 


440_ Thích Minh Thế 


Mây tầng nào sẽ gặp duyên mây tầng đó, gió 
nghiệp nào sẽ đến rôi nếm trải thời gian. 


Ráng hồng trời Tây 441 


Nữm điều cần buy tugỗm 


Ánh trăng đang dần về trong khung trời tự do, khi tôi 
đang tìm lại những điều hay lẽ sống, để ung dung ngắm 
trăng gió thong dong. 


Năm điều cần suy ngẫm để bạn học được những lời 
Phật dạy, thật sâu sắc trong các kinh điển, những lời chỉ 
giáo từ ngàn xưa, nay đang hiện về cho ai đó biết dừng 
chân ngồi lại tu học, cho ai đó biết quay về suy tư trong 
chánh pháp. 

Hôm qua, tôi đọc tập sách kinh Tăng Chi bộ, Đức Phật dạy: 

“Người muốn chọn bạn lành, phải chọn những người 
có đủ ba điều khó có thể làm được, tức là: 

- Dám cho những cái khó cho. 

- Dám làm những việc khó làm. 

- Kham nhẫn những việc nhẫn”. 

Thật vậy, ba nguyên tắc mà Đức Phật dạy cho chúng ta 
để chọn bạn tu, để học, để hành trì giới luật, để kham nhẫn 
đón nhận, đó là những người bạn bằng trí tuệ, tư duy. 


442_ Thích Minh Thế 


Thông thường, giữa cuộc đời này cổ nhân có dạy: “NÑgưu 


tầm ngưu, mã tầm mã” và từ đó ta biết hơn để học và làm. 
Nếu ai đó chọn bạn quan quyên, thì tìm về quan quyền 
xu nịnh. 

Nếu ai đó chọn bạn văn chương, thì sở thích ca hát, văn 
nghệ giải trí. 

Nếu kẻ đó có chất men say tình, thì sẽ gặp đối thủ nát 
rượu vô chừng. 


Nếu có ai đó theo giáo dục tri thức, thì người đó sẽ học 
được nhiều điều hay. 

Nếu ai đó có tư chất nghiện game, thì người đó say mê 
không lối thoát. 


Nếu ai đó thích thợ mộc thì chăm chỉ tạo ra bàn tay 
khéo, sản phẩm tốt hiến tặng cho đời. 


Cho nên, ba điều Đức Phật dạy cho chúng ta cần suy 
ngẫm nhiều về pháp hành rồi ứng dụng năm điều cần suy 
ngẫm trong ta. 


Nếu một vị tu sĩ buông xả cái khó cho, tức vị ấy có tâm 
bố thí rộng rãi, bao dung không chấp thủ keo kiệt, luôn 
luôn giang tay hy sinh chẳng luyến tiếc tiền tài vật chất, 
nếu khi ai đó cần, ta nên cần học và tư duy sâu để ứng hành 
cho đời. 


Nếu có vị tu sĩ, có ý chí, có nghị lực, có quyết đoán, có 
ý nguyện, lập trường tư duy chắc chắn thì khó khăn vẫn 
không sờn lòng. Nên từ đó chớ đừng dừng bước. 


Nếu có vị tu sĩ, luôn học hạnh kham nhẫn, có ý chí vượt 


Ráng hồng trời Tây 443 


qua, dù gặp ngang trái, cũng không bao giờ tỏ thái độ mọi 
sự tranh cãi hơn thua. Cho nên, từ đây năm điều cần suy 
ngẫm giúp tôi đi lên con đường tu học trong tu bụi giữa 
phía Bắc đường tình, tiến về nguyên ủy suy tư. 


Ta cần ghi nhớ lời Phật dạy sau: 

- Có Thầy Tổ mà chẳng chịu thờ kính, lại muốn các đệ 
tử phải thờ kính mình đó là điều không phải thứ nhất. 

- Có cha mẹ mà chẳng biết hiếu thảo, đó là điều không 
phải thứ hai. 

- Có anh em mà không biết kính nhường, lại muốn các 
em phải kính nhường mình đó là điều không phải thứ ba. 


- Có bạc vàng tiền của mà đời này không chịu bố thí 
cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không 
phái thứ tư. 

- Những việc đạo đức lương thiện trong đời không chịu 
làm, mà cuộc sống muốn mình phải an lạc, hạnh phúc, đó 
là điều không phải thứ năm. 

Qua năm tư duy trên ta cần học và ứng dụng, để trí tuệ 
lấy sự nghiệp chiêm nghiệm trong đời sống, để có năng 
lượng chất tuệ từ bi. 

Tôi đã làm, còn bạn thì sao, có khi nào nghĩ về năm 
điều cần suy ngẫm hay chưa? Nếu chưa mong bạn nên ứng 
nghiệm ngay để hạnh phúc tìm lại trong phương trời tự do. 

Mây tầng nào sẽ gặp duyên mây tầng đó, gió nghiệp 
nào sẽ đến rồi nếm trải thời gian. 


444_ Thích Minh Thế 


“Vọng tâm, Uọng niệm dễ sanh, những phiền 
não nghiệp chướng cũng dễ phát khởi... ”* 


Ráng hồng trời Tây 445 


Ờƒ ñủanf Íọc ®#wf Jào vơ 


Bạn dụng hơi thở để thanh lọc sự vào ra, rồi hơi thổ ấy 
chính là tinh khí dưỡng chất, nuôi lớn tâm hồn bạn. Bạn 
dụng không khí trong lành, nuôi dưỡng buông phổi để 
sống, nên thanh lọc sự vào ra là một pháp hành trong đời. 


Bạn sử dụng đôi mắt, để thanh lọc sự vào ra là một cách 
tập nhìn xuyên suốt và thấu hiểu. 


Bạn sử dụng đôi tai nghe âm thanh sắc tướng, để thanh 
lọc sự vào ra luôn có gạn lọc, ru lại âm thanh dung dị dễ chịu, 
âm thanh thét gầm khó nghe, rồi từ đó ta cần thanh lọc. 


Bạn sử dụng cái mũi để ngửi mùi thơm trở về tâm thanh 
tịnh, rồi sàng lọc lại sự vào ra của ý thức tỉnh giác, ý niệm 
đời sống có chất liệu khi cái ngửi không còn mùi cấu uế, 
thay vào đó là sự thanh lọc vào ra. 

Bạn sử dụng năm thạnh ấm sắc, thanh, hương, vị, súc, 
để rồi thanh lọc sự vào ra một cách an toàn trí tuệ, niềm 
tin, sức sống, lòng vị tha để thanh lọc sự vào ra hoàn hảo. 


Hòa thượng Quảng Khâm đã chỉ dạy một điều rất hay, 


446_ Thích Minh Thế 


chúng ta cần thanh lọc sự vào ra đó là: 

“Mỗi một vị pháp sư đều có pháp môn độ chúng sanh 
của họ, không nên tùy tiện hủy báng phê bình, vì vậy mà 
ảnh hưởng tín tâm của người khác đối với Phật pháp. 

Xử sự phải chú ý cần thận, việc gì đều có nhân quả, 
nhân quả tơ hào không mất, không ai thay thế được ai cả, 
sanh tử của ai người ấy lo, người nào ăn cơm người ấy no...” 


Thật vậy, giá trị đời người chính là sự thanh lọc, qua lời 
khai thị của Hòa thượng Quảng Khâm giúp ta rút được ba 
chất liệu sau: 


1) Pháp môn tu học theo Đức Phật tùy vào căn cơ, 
nghiệp chủng, tâm thức nhưng tất cả đều có chất liệu ứng 
hành của chánh pháp qua lời Phật dạy, thể nghiệm, thực 
tu, thực học, thực chứng, thực hành để giúp ta có tâm an 
trú trong ngôi nhà chánh pháp. 


2) Chân thật là hành pháp trong lời nói ngay thẳng, 
lời nói không xảo ngôn dối trá, lời nói bằng niềm tin chân 
thực, lời dung hòa bằng cách nhìn giữ gìn giới pháp làm 
nền tảng căn bản, nền tảng tư duy đúng thời, đúng xứ, 
đúng sự, đúng chánh pháp. 


Nên trong kinh Pháp Cú có dạy rằng: 


“Ý điều, lời thận trọng 

Thân không làm điều ác 

Ba nghiệp này thanh tịnh 
Chúng đạo thanh nhân dạy” 


?9 Trích số 281, phẩm Đạo, thứ 20 của Hòa thượng Minh Châu dịch 


Ráng hồng trời Tây 447 


Thật là pháp hành trong tam nghiệp, chuyển hóa tâm 
thức uế trược thành tâm thức trí tuệ, khi đời sống chân thật 
xuất hiện trong hạt giống thiện lành chân tâm. 


3) Hạt giống gieo trồng trong nhân quả, là một sự thanh 
lọc vào ra sâu lắng, nên từ đó nhân là trí, quả là tuệ, nhân là 
nghiệp, quả là thọ, nhân là phúc, quả là đức, nhân là hạnh, 
quả là nguyện, nhân là đạo, quả là thành, nhân là đến, quả 
là đón nhận, nhân là trực tiếp, quả là xúc tiến, đón nhận 
sâu rộng trong hạt giống nhân duyên. 

Nên từ đây, ta cần ngồi lại để thanh lọc sự vào ra trong 
tâm niệm hơi thở tự đo. 

Vậy thì, tôi đã học qua lời dạy của Ôn Trí Tịnh: 

“Vọng tâm, vọng niệm dễ sanh, những phiền não 
nghiệp chướng cũng dễ phát khởi... "0 

Từ đây, thanh lọc sự vào ra để gạt bỏ tâm vọng, tâm 
ác niệm, tâm phiền lụy, tâm nghiệp chướng cuộc đời, để 
chúng rơi rụng xuống là sen thanh tịnh xóa vết nhiễm ô 
trần đời. 

Do đó, ta cần tìm về nguồn tuệ giác chân như ngay giữa 
cuộc đời phàm lụy tình thương. 


30 Trích lời Khai Thị Nhân mùa Khánh tuế 17-7- Quý Mùi - 2007- Trong Hương 
Sen Vạn Đức - Thích Trí Tịnh Khai Thị 


448_ Thích Minh Thế 


Ráng hồng trời Tây 449 


_@úi uế df hừ 


Thả tâm và thân để trở về vùng biển Thuận An - Xứ Huế 
để nhìn ngắm hoàng hôn lặng buông dần cái uế, dứt trừ 
tham tình, tham đời, tham dục, tham vô vàn hạt giống cấu 
nhiễm cõi tham, cho nên ta cần biết loại tâm tham ra ngay 
trong cuộc sống chúng ta. 


Hôm qua, có vị thiền khách đến tham vấn và có hỏi tôi 
một câu thế này: 

“Bạch thầy, tâm con người đây rẫy tham si, làm sao mà 
dứt trừ cấu uế để trở về bản tâm thanh tịnh, xin thầy giúp 
con?” 

Lắng nghe tiếng hỏi trình xong, tôi ngồi sâu lắng trước 
khung biển Thuận An và rồi nhìn thật an nhiên vào tiếp xúc 
với biển để tâm mình an trú, trước mọi sóng võ thì thầm. 

Tôi trả lời: 

“Này bạn, ta sống trong đời, luôn nhìn nhận mọi 
hành vi, mọi động tác, mọi cử chỉ, mọi góc nhìn, để ôn lại 
chuyển thức, dứt trừ cấu uế ngu sỉ hơn thua, trở về cái tâm 


450_ Thích Minh Thế 


chân thật và trong sáng. Dứt trừ cấu uế si mê mù quáng, để 
trở về cái tâm thanh tịnh trong nguồn biển không bao giờ 
nhiễm ô. 

Dứt trừ cái thân ngũ thạnh ấm, để trở về làm sạch cái 
tâm uẩn khí tà niệm loại ra khỏi tâm thức, để ta có mặt lúc 
nào và ở đâu cũng an lạc. 


Và sau đó tôi đọc cho vị khách thiền một đoạn kinh để 
ứng dụng: 

Trong kinh Trung bộ số 64 phẩm Đại, thuộc kinh Nam 
Đồng Tứ, Đức Phật dạy về năm ba phần kiết sử: 

- Thân kiến 

- Nghi 

- Giới cấm thủ 

- Tham dục 

- sân 

Đó là năm sự buộc ràng khiến chúng ta không thể 
thành tựu được các quả vị từ tu đã hoàn thành đến A La 
Hán, chỉ khi nào chúng ta tự mình cởi trói, tiêu diệt năm 
món buộc ràng này, thì mới thực sự giải thoát. 


Thiền khách biết không, trong cuộc sống con người 
muốn cái uế dứt trừ thì phải làm điều này như sau: 

1) Đối với bản ngã tự thân cho ta giỏi, thì tức khắc chính 
ta tự nhấn chìm xuống hố sâu, thân kiến cũng vậy, khi tiếp 
túc một lúc biển đổ ra trăm sông thành biển, biển ấy là đại 
dương, nhưng thân kiến ấy tự cao ngã mạn, tự đại ích kỷ thì 


Ráng hồng trời Tây 451 


không bao giờ ta đứng được giữa đời vì khuôn mặt ta ở trên 
trời, rồi bị vấp té dập mặt khi nào không hay. 


Nên khiêm tốn học hỏi người khác, thì tự mình rút ra 
khuyết điểm hay dở để khắc phục và phát huy. 


2) Đối với tâm hoài nghi hơn thua lúc nào cũng dấu 
chấm hỏi, không tin mình, không tôn trọng người, thì cái 
uế dứt trừ lúc nào cũng là khó vượt qua. Nhưng ta tôn 
trọng, bảo vệ, tư duy thì lúc nào ta cũng tìm cách dứt trừ 
hoài nghĩ, đó là pháp dụng thích hợp đủ dung chứa chữa 
bệnh cho ta, nên tâm hoài nghỉ đoạn sạch. 


Nếu ta không có tín tâm, hạnh tuệ, đại nguyện từ dung, 
thì giải thoát đi đến, an lạc từ đây là bờ rào hoài nghi mắc 
sít. Do đó, ta cần phải nuôi dưỡng tâm không hoài nghị, 
loại phiền não cấu uế ra tâm, thì ta sẽ trở về đúng nguyên 
chất từ bản tánh tự nhiên, khiến cho bạn có góc nhìn mới 
hơn từ quốc độ phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, từ 
trên xuống dưới, là một góc nhìn hữu cùng nhân duyên từ 
Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, trong nền tẳng giải thoát và an 
lạc có thực trạng trong pháp hành chứng nghiệm, qua lời 
Phật dạy giữa cuộc đời, là minh triệt từ chánh pháp dứt trừ 
khổ đau. 

3) Đối với tác năng giới cấm thủ đó là một không gian 
không bao giờ tạo nghiệp, từ tâm đến thân vượt qua được 
các đoạn trừ kết sử giới cấm thủ nghi ngờ. 


Vì sao, vì giới là bờ rào, là ngăn chặn điều lệ, khuôn 
vàng thước ngọc từ lời dạy qua công năng hành trì giới, qua 
lý tưởng giữ giới và tu tập để đạt tâm thanh tịnh, hòa hợp 
dung nạp từ cõi lòng phát nguyện thọ trì. 


452_ Thích Minh Thế 


Thủ là đôi tay chấp chặt, nên kẹt vào tà, từ đó qua góc 
nhìn, cấm thủ giữ chặt lòng tin mù quáng, cho ta là nhất 
đi đúng, còn tất cả là đi sai, thì càng tu ta càng bị kẹt, càng 
niệm ta càng tà, cùng hành ta càng đi lạc hướng. 

Nên ta hãy từ bỏ những gì không phải là giới kinh, 
những gì không phải là Phật chế thì đừng bao giờ học, mà 
hãy lấy từ pháp Phật Tam Tạng chân ngôn Phật dạy mà tu 
hành theo tâm ta trở về bình lặng giải thoát. 


Nên từ đó rút ra, trong Khế Kinh Đức Phật dạy: “Ta chỉ 
là một đạo sư, là người dẫn lối chỉ đường cho chúng sanh 
biết cách học đạo giải thoát mà thôi”. Nên vị thiền khách 
đã thiền tập nhìn biển qua lăng kính vào ra của ngọn sóng 
bỏ tánh chấp thủ cấm giới tự tâm. 


4) Đối với lòng tham dục có từ vô minh. Trong muôn 
ngàn ức kiếp, nếu một người nam hay nữ mà nhìn vào 
hình dáng thanh cao, âm thanh trong hót, mùi hương từ 
xông ướp, vị nếm qua mắt, xúc chạm vào tay, đẹp xấu hơn 
thua thì chọn tình cảm, yêu, hờn, ghét, giận, thì đó là cái uế 
trược khó dứt trừ. 


Nếu khách thiền ngồi yên thiền tập, thì sẽ tu học được 
loại trừ dục tính trầm luân, loại trừ tâm tạp niệm xấu xa 
cấu uế, hay phân biệt dục lý hơn thua hòn giận. 

Bạn thấy đó pháp tu là loại dục, cần phải nhờ giữ giới, 
cần phải thức tỉnh, cần phải học và hiếu để hành trì tu thân, 
đó là pháp môn tìm tại tâm hành, chánh cần tỉnh chuyên. 

5) Đối với con người sân là rơi vào cạm bẫy ngu và từ đó 
khó dứt trừ ác nghiệp. 


Ráng hồng trời Tây 453 


Vì sân là gốc rễ phát sinh tham và sỉ, sự khó chịu, sự oán 
hờn, ganh ty, đố ky, chấp trước, sẽ luôn gây ra khổ đau. 


Do đó, cần tập quán chiếu để hiểu hơn tính năng của 
biển là diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt đi chấp thủ, diệt 
đi hoài nghi, diệt đi tấm thân thối nát biển không bao giờ 
dung chứa rác riều vô dụng kết thành chiếc bè tham ô”. 

Sau khi vị thiểền khách nghe tôi giải thích, chuyển hóa, 
đã chấp tay và nói: 


“Bạch thầy, con đã an trú đón nhận, một bài học từ cõi 
đời con ghi nhớ, để con bước vào bụi đời đầy giông bão, thì 
không bao giờ choáng ngợp giữa muôn trùng thời gian... ” 


Bạn biết không, chúng tôi thả bộ đi trên cát, chân ướt 
vào nước biển, đón nhận và chuyển giao một bầu trời 
chân thật thanh cao dưới lớp mây hồng tía của màu tím 
hoàng hôn. 


454 Thích Minh Thế 


Ráng hồng trời Tây 455 


6Ố phẩm quyên năng — 


Đố bạn hố phẩm quyền năng nằm ở đâu trên mảnh đất 
này? 

Đây là công án thiền tập của tôi mỗi ngày. Và duy trì sự 
vào ra để giải quyết chuyện vui buôn, giải tính thần sầu về 
trước làm thi vị chuyển hóa tánh thân. 


Bạn biết không, hố phẩm quyền năng chính là một 
ngày bạn trực diện với chúng ba đến bốn lần một ngày, 
nếu bạn không trực diện khiến cho đời sống cơ thể của bạn 
bế tắc, héo gây, tiều tụy, khổ đau, ức chế, làm cho tâm trí ta 
khó chịu vô cùng...? 


Hố phẩm quyên năng này, nó chinh phục cất giữ, bảo 
vệ tái tạo năng lượng giúp chất hữu cơ nuôi sống, từ Vua, 
Quan, Hoàng hậu, Công chúa, Thái tử, từ người già đến 
trẻ em, từ nghèo hèn đến vương quyền giàu sang, từ sa 
môn hay tâm trí quyền hành, từ xa cơ lỡ vận, từ xe ôm hay 
những nơi tù đầy vẫn tranh giành hố phẩm quyên năng, 
nó trở nên uy quyền cho bất kể người nào cũng phải vào 
trình diện. 


456 Thích Minh Thế 


Đó là một trung tâm quyền năng bằng hố phẩm, nhưng 
chúng lúc nào ở đâu khiến bạn phải diện trình, hố phẩm 
quyền năng, chúng không đao to búa lớn, chúng không uy 
thế như những chiếc ghế tham ô, bóc lột, vậy mà ai ai cũng 
phải ngồi trình diện, cũng phải ngồi đủ nguyên lý thời gian, 
chúng bình đẳng cho nhau, khi ta trình diện xong, chúng 
lấy đi tất cả ngọc vàng của ta trôi vào dòng nước sạch. 


Hố phẩm quyên năng này, ngày mới vào chùa tu, thầy 
tôi trao cho tôi chiếc cọ, bắt tôi phải học thuộc lòng các bài 
kệ, để lau chùi hố phẩm quyền năng. 


Nhớ về thời còn để chỗm tóc trên đầu, Tăng chúng 
chung nhau một hố phẩm quyền năng, cái ngộ ngộ vui vui, 
cái chân tình đồng nghĩa, cái an lạc đệ trình, cái uy quyền 
dù tiền tài có nhiều bao nhiêu cũng thua hố phẩm quyền 
năng. Vì chúng không tham danh, không tham sắc, không 
tham tài, không tham nghi ngờ, không buồn, không giận, 
không hờn, không la, không hét. Mặt khác hố phẩm quyền 
năng như trung tâm lực quyền oai vệ, như ngọn thét gầm, 
khiến bao người khiếp sợ nơi ấy vào ra trình diện mỗi ngày. 


Bạn biết không, tháng ngày học đạo dần qua đi, thời 
gian vô thường đến như chớp mắt. 


Tôi được Thầy tôi bảo rằng: 


“Tâm Hỷ con, hãy học thuộc bài kệ này để duy trì tâm 
thanh tịnh, từ hố phẩm quyền năng, con làm được đó là 
nguồn tuệ giác minh triệt cho con về sau” 


Bài kệ bằng âm Hán: 


“Đại tiểu tiện thời 


Ráng hồng trời Tây 457 


Đương nguyện chúng sanh 


Khí tham sân sỉ 

Quyên trừ tội pháp 

Án, ngận lỗ Đà Da Sa ha (3 lần)! 
Tạm dịch: 


“Khi đại tiểu tiện 

Nôn nguyện chúng sanh 

Bỏ tham sân sỉ 

Dút hết các tội 

Án, ngận lỗ Đà Da Sa ha”. 

Mỗi ngày, tôi đọc nhiều lần, nhớ mãi lời Thầy dạy, hố 
phẩm quyền năng làm tôi ứng hành tu tập. 


Lời dạy đó không bao giờ quên, không bao giờ mất, 
không bao giờ phai nhạt trong đời sống thường nhật trong 
tôi. 

Ấy vậy, hai mươi năm đi qua trong lớp áo tử sinh, hai 
mươi năm hành trì, hai mươi năm vào trình diện không 
biết bao mùa thu rụng lá, không biết dứt bỏ dục tình từ cái 
khí tham đắm ngũ thạnh ấm đời tôi. 

Trong pháp hành hằng ngày từ hố phẩm quyền năng 
tôi đã thực hành sau mỗi lần trình diện. 

1) Tri âm, vị quyền năng hố phẩm, cho tôi ngồi rong 
chơi một cách an toàn, cho tôi thưởng thức giá trị vào ra 
mà không cấu uế, cho tôi tri ân mọi người bằng tư duy trí 
tuệ, giúp nó đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong. 


3! Trích Sa di Luật nghi - Trí Quang dịch 


458_ Thích Minh Thế 


2) Xá chào trân trọng, nghĩa là sau một lần trình diện 
hố phẩm quyên năng, sau thời an trú, tôi chấp tay xá chào 
trân trọng, tri âm ai đó đi vào ra sau, trước cần phải làm 
đẹp tâm, làm đẹp thân. 


Nên thi kệ tôi thế này, đọc và ứng hành hằng ngày, 
ngoài bài pháp Đăng xí từ trong luật tiểu, mà ngoài ra tôi 
đọc thành thơ: 


“Ghế xinh trao tặng ta ngôi, 

Dút trừ cấu bẩn, tuyệt Uời thân tâm. 

Loại Uuòng uế độc cao thân, 

Tham ăn, sân tật, từ lầm sỉ mê. 

Quyên năng hố phẩm tìm uê, 

Nhẹ bẩn tâm thức, giải phê cuộc đời. 

Tẩy trừ xối sạch tỉnh khôi, 

Người sau nhìn lại, 0ui tươi suốt ngày?” 

Sau bài thơ, tôi xá hố phẩm một xá, tri niệm nơi giải sầu 
bình an. 

3) Tập nhìn: Nếu hố phẩm bị bẩn, quyền năng trung tâm 
uy lực bị cấu uế, tâm ta tập nhìn đừng khởi tâm sân hận, 
đừng khởi tâm tức hờn mà hãy vui lên, mang tâm dọn lại để 
hố phẩm lúc nào cũng bình an, cho mình và người sau. 

Đó là pháp hành riêng của tôi, đã ứng dụng xuyên suốt 
từ bao ngày thời gian. 

Bạn thấy đó, từ bài học thi kệ Đăng xí, giúp ta tu học 
có nhiều góc nhìn hay, để tìm về nguyên ủy. Đức Phật có 
dạy cho chúng ta rằng: “Có một Tỳ kheo, chẳng khảy móng 
tay khi đại tiểu tiện, làm trúng trên con quỷ dơ dáy. Quỷ 


Ráng hồng trời Tây 459 


rất giận, muốn giết vị sa môn. Sa môn nhờ trì giới nghiêm 
mật, quỷ đuổi theo rình tìm lẫm lỗi của vị ấy, nhưng không 
thể được”. 


Đức Phật có dạy: 


“Lúc vào nhà vệ sinh trước phải lấy thẻ tre, đến trước 
cửa khảy móng tay ra tiếng ba lần, để người và loài phi 
nhân được biết... ”33 


Thật vậy, một đời ta thấm thía lời dạy của Đức Phật, 
khuyên chúng ta tìm về nguồn tuệ giác. 


Lấy thẻ tre nghĩa là giúp người ta biết trong hố phẩm 
quyền năng kia có ai đó, nên dễ cảm thông và chia sẻ. 


Khảy móng tay nghĩa là xem trong hố phẩm quyền 
năng kia có ai không, phép lịch sự từ hành vi nhỏ, nên giúp 
ta có cách đi, đứng, nằm, ngôi, tất cả hành vi đều là đời 
sống đẹp cho mình và cho người. 


Do đó, quỷ đói không sinh tâm sân hận, người trong hố 
phẩm cũng được tôn trọng từng tâm hành ứng pháp. 


Vậy, có gì bạn phải buồn, mà làm đi để ta có góc nhìn 
đẹp, cách làm hay, cái nghĩ thấu đáo cho ta trong đường 
đời giông tố. 

Tôi đã làm, các tỳ kheo phạm hạnh đã làm, người tri 
thức thực hành, còn bạn thì sao? Chớ để vô tâm bạn nhé, 
nỗ lực tinh tấn lên, bạn sẽ có con đường thanh tịnh an bình 
trong cõi đời bình yên. 


32 Trích Kinh Tạp Thí Dụ 
3 Trích Kinh Tỳ Mẫu 


460_ Thích Minh Thế 


Ta thương di từ trong trái tim thì tình thương 
x đó mới mang lại hạnh phúc. Ta nhìn ai thì nhìn đôi 
mắt chánh kiến bằng tâm chân thật, không đem 
tâm nghỉ ngờ uào trong đời sống của họ thì ta sẽ tạo ` 
ra chất liệu, yêu thương Uà trân quý. è . 
° 
t` Ø 


Ráng hồng trời Tây 461 


ðNfn để yêu lương — 


Trong từng ngày, bạn có khi nào nhìn ngắm lại bạn 
không? Hay là để cho dòng đời lưu chuyến theo thời gian 
vụt qua trong từng sát na sanh tử? 


Trong từng giờ, bạn có khi nào ngôi lại hỏi: “Này! Đôi 
chân bạn có mệt không?”. Hay là để cho chớp mắt và nhắm 
mắt nhìn vào rồi xao lãng quên đi, không chịu hiểu đôi 
chân có khi nào mòn mi ra đi mà chưa bao giờ cảm ơn 
chúng dù một ngày hay một giờ. 

Thực vậy, sống trong đời có nhiều bộn bề lo toan, lo 
gia đình, vợ chồng, con cái, cái ăn, cái mặc, cái đối nhân 
xử thế cho thật nhiều. Mà lo mãi cũng chẳng xong, với tâm 
lý chung sợ bạn, sợ mọi người chê trách rồi không bao giờ 
biết nhìn lại để yêu thương. 


Ta thương ai từ trong trái tim thì tình thương đó mới 
mang lại hạnh phúc. Ta nhìn ai thì nhìn đôi mắt chánh 
kiến bằng tâm chân thật, không đem tâm nghi ngờ vào 
trong đời sống của họ thì ta sẽ tạo ra chất liệu yêu thương 
và trân quý. 


462_ Thích Minh Thế 


Thế thì bạn hay tôi đã có tầm nhìn đời sống này như 
đóa hoa màu hồng thơm trong, xin hãy nâng niu bảo vệ cái 
nhìn bằng tình thương thanh bạch ngay trong đời sống này 
và cái nhìn nhân duyên trong đời sau để rồi tôi và bạn cùng 
hướng về tương lai tươi sáng. 

Nếu trong đời bạn và tôi có cái nhìn chưa thiện cảm thì 
xin hãy tập nhìn bằng đôi mắt chánh kiến, cái thấy tư duy, 
cái hiểu chánh niệm, cái biết từ chân tâm an tịnh để rồi tạo 
ra đời sống này bằng niềm tin sáng mãi nguồn tâm. 

Chúc bạn có cái nhìn để yêu thương sâu sắc, nhớ nhé 
tôi và bạn cùng đi. 


Ráng hồng trời Tây 463 


(rời? 


Đẹp cho đời khi ai được cười? 

Đẹp cho đời khi ai được khóc? 

Đẹp cho đời khi ai được tự do khóc, cười? 
Đẹp cho đời sự thành công lớn nhất. 


Khi người ấy biết cười và khóc, đúng lúc, đúng chỗ, 
đúng hoàn cảnh, đúng tâm trạng, đúng chân lý, đúng đối 
tượng, đúng thiện duyên, đúng với trái tim chân lý tuyệt 
đỉnh? Khóc hay cười đều là một phép lạ. Vì sao? Vì cười là 
giúp ta lấy lại chủ quyền tự do khi bản năng tự tại bước đến 
một chân lý, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau trong kiếp 
trước thế gian. 

Cũng vậy: 

Khi ta khóc là ta hiểu và nhận diện chân lý tự do có chủ 
quyền từ ý thức đến trách nhiệm ta đảm trách trong cái 
hạnh phúc đích xác cho ta. Cho nên, ta được khóc hay cười 
là chủ quyền từ mạch sống nguyên sơ ban đầu khi ta bước 
ra từ trong bào thai nhỏ bé. 


464_ Thích Minh Thế 


Thật vậy, cười đầu đời nguyên sơ từ khi ta còn trong 
bụng mẹ đó là cái nhìn qua nhân duyên học, vì sao? Vì ta 
được mẹ nuôi dưỡng cho ta tấm thân hình hài nhỏ bé, cho 
ta đầy đủ các quan năng, cho ta tiếng khóc pha lẫn chuyện 
cười vui khi được làm người như đầy đủ hai chất ngọc, đó 
là sáng và tỉnh khôi. 

Hỡi các bạn, có khi nào cười hay khóc đúng nghĩa 
chưa? Nếu chưa xin bạn hãy cười lên nhé để nhịp đập con 
tim luôn bay trải tình thương trong ánh đạo từ tôn. Đó là 
một đề tài thiền tập của tôi mỗi ngày, nếu khi tâm bất an, 
thì tôi lấy lại chủ quyền nụ cười làm công án. Do đó, mà 
tôi thực hành pháp đi, đứng, nằm, ngôi trong ý thức trách 
nhiệm như một phép lạ của tâm. 


Cười từ hạnh Phật tâm, khóc cứu vớt độ đời, vì chủ 
quyền thực tại ý thức đẹp muôn nơi. 

Mong ai có cùng chung lý tưởng, hãy thực hành cười và 
khóc như phép lạ ngày ấy ban sơ. 


Ráng hồng trời Tây 465 


Ðƒực lại lừ lâm 


Thực tại từ tâm là một phép lạ, khi đời sống này đầy sự 
biến động của thiên nhiên, của cái nhìn thiển cận, cái hiểu 
tri thức kém, cái biết quá nhỏ bé, cái học quá nông cạn nên 
thực tại từ tâm là qua cách sống, cách tu học, cách làm việc 
hết lòng, cách sống hết ý thức, cách nghĩ thấy chân lý. 


Hôm qua, có vị khách đến thiền thất Pháp Hỷ hỏi tôi 
về tâm. 

Bạch thầy: “Vợ con hôm nào đi công việc về đều la 
mắng con, xin thầy cho con biết do đâu mà con bị quả ấy?” 


Tôi nhìn và cười: “Mời anh dùng nước, hãy thở thật sâu 
và nhìn vào thực tại từ tâm”. 


Vị khách làm theo tôi chỉ dạy, sau đó mười lăm phút vị 
khách ấy đã thở phào và nói với tôi rằng: “Bạch thầy, không 
hiểu sao con ngôi yên nhìn Phật, tâm con vơi đi nỗi buồn từ 
những cái la, cái nói, cái nhìn từ vợ con không được thiện 
duyên gặp Phật nên giờ con biết sự la mắng của vợ con là 
từ lòng sân hận, lòng cố chấp, lòng ganh ty hơn thua đúng 
không thầy?” 


466_ Thích Minh Thế 


Tôi cười và nói: “Anh đã biết thì hãy ngồi nhìn thật 
sâu, do đâu mà bị quả báo từ vợ mình hằng ngày hay nóng 
giận?” 

Thế là vị khách và tôi lại ngôi yên và tôi đọc bài cười 
cho vị khách nghe. Bất chợt, vị khách thưa rằng: “Cảm ơn 
thầy, nhờ thầy mà con hiểu từ nhân duyên quá khứ, con 
còn oán kết nên giờ con sẽ cười như đề tài thầy vừa chia sẻ 
cho con và đọc cho con nghe”. 


Kể từ đây con sẽ có lòng từ bi yêu thương và không còn 
nóng giận nữa để sự hiểu và sống trong tình nghĩa vợ chồng 
có Phật tâm bên cạnh. Đúng là Phật tại từ tâm. Vị khách ấy 
ra về với nụ cười đầy an lạc hoan hỷ. Còn tôi bước vào thiền 
thất Pháp Hỷ mà lễ Phật bằng ý nguyện chân tu. 


Ráng hồng trời Tây 467 


468_ Thích Minh Thế 


Nghiệm sâu uà sống chậm, để muôn đời tuệ giác 
chính là bậc thây khả kính trong tôi. 


Ráng hồng trời Tây 469 


_@hiếc cần câu 


Sáng nào cũng vậy, tôi nhìn ra trời vừa sáng thấy Hùng, 
một cậu thanh niên ngôi bên chiếc cần câu cất rớ. Tôi thầm 
nghĩ, các chú cá rô đồng, chú tôm xinh kia vẫn vô tình bơi 
lội tung tăng, nếu nước yên thì chiếc rớ vẫn nằm mãi nên 
Hùng ngồi than thở: “Ôi! Một ngày thật kém cho mình rồi, 
bụng đói meo”. 


Vô tình, các chú cá rô tung tăng bơi lội, Hùng thấy rớ 
đang có chút gợn sóng nên Hùng đã cất lên, thấy chú cá rô 
to nửa cân, Hùng mừng rỡ về khoe với mẹ. Trưa nay nhà 
mình có bữa cơm ngon rồi mẹ ạ. 


Mẹ Hùng là một người Phật tử thường tới chùa nên 
hiểu được việc phóng sinh là tạo phước thiện duyên, tăng 
được trường thọ, kéo dài mạng sống ra. 

Mẹ Hùng bảo: “Con ơi! Hãy tha cho chú cá rô này nhé 
để mẹ ra chợ mua ít rau là cả nhà dùng cũng qua bữa thôi”. 

Qua khung cửa sổ từ trên chánh điện chùa Bình A, 
trước mặt chùa có dòng kênh, tôi thấy Hùng buồn nên đùa 
vui: “Con à! Câu gì vậy?” 


470_ Thích Minh Thế 


^” 


Hùng trả lời: “Con câu cá rô 


Tôi đáp: “Thế à! Con ơi, hãy về đi để mình có được chút 
thiện duyên phước đức con ạ”. 

Không hiểu lời nói của tôi đã làm thức động đến Hùng 
ra sao, nhưng từ trái tìm Hùng đã cầm cần câu về, vào chùa 
thả chú cá rô vào hô. Tôi chắp tay lại và thầm cầu nguyện, 
cho Hùng và mẹ Hùng luôn được sống lâu. Còn chú cá rô 
kia được sống dưới mặt hồ tự do trong kiếp cá hóa rồng, 
nếu được thuận duyên tu tập và nghe kinh chuyến hóa. 


Ôi, một chiếc cần câu ngày hôm qua, giờ không còn 
trước khung cửa trên chánh điện nữa mà giờ đây chỉ là một 
bến rửa chân cho những ai đủ duyên đến nó. Còn Hùng đã 
có một cuộc sống khác hơn, tìm cho mình một công việc 
thích hợp là lái xe Taxi. 


Mẹ của Hùng ngày nào cũng vào chùa tụng kinh, cảm 
ơn Đức Phật từ bi nhiệm màu, dẫn đắt chúng sanh từ kiếp 
trước, lên bờ giác giải thoát chân tâm. Thế là chiếc cần câu 
ngày hôm qua đã đi vào trong huyền thoại của hạt ngọc tuệ 
giác Phật tâm. 

Đây là bài học để đời, cho việc từ thiện và phóng sinh 
giữa trường đời đầy màu nắng, giúp cho ai đó hiểu ráng hồng 
trời Tây, lưu ảnh trong đời một cuộc tình vị tha, chân thực 
trong khối óc tư duy. 


Nghiệm sâu và sống chậm, để muôn đời tuệ giác chính là 
bậc Thầy khả kính trong tôi. 

Để hôm nay những Ráng hồng trời Tây luôn ẩn mình, 
trong tất cả giữa khoảng không thời gian tự tại và ngàn mây. 


Ráng hồng trời Tây 471 


Mục lục 
LỮI 1111101115 Sa sasssaoilukasib6xk0ioLlscsokeoktssasiltoaEkileaibdobassesuzne 7 
E 1TH1171 II THTHss) s2sassg20xasosl3s5s5ang3dasexcbbeaoatfadosegossa922iga0zsgejSee TỊ 
Tìfï7fC DI SOI THÍ 2usssbkndaeaosdipbissgdyglbxikledldi440sixikpfmlirbibloiski T7 
TH1/1E311 TC T an nay siatabndusnitaiibisodtsyoniaddtaidfovosioisrliee 21 
nhôifi TU ELTỢI S0 Phaaswossbmitpixslopdgseattebignditbrasdebvtebbasde 25 
Bir 10017 1ï LT1 THÍ aygsayesbssesea7tgp2ssgBai335ealagtieibdestssethetjgfbfoglidsafsSia 29 
rổ chế cớ KHỔ cán nà ni su hat titgidthevnavbllnioi2xiDkipaei 33 
10D PT TC TS LÍ xuyyyftsrsiiybitslfxiatdsetlisfioidtgdayldbeeibôitttesdfie 37 
HãY VI (ÌỦ liaxisvdeac6x66kkgepl6i640s85108g566áwasietbadsljahasisiaeidiligsgpsìa 45 
CHỮ TTini[thi:DDTEE su ssassesasasbirduftGBtdtisdassfnoiglllsáspssgagisdlelsapo 47 
TT TÚI, LTÏ sgụaspgga 8403484640 ã083atttimflsĂinakdilixng32804akuitgavgbagsisaeiglbsiaalies 49 
Ngôi tố là Hanh:BITCSsaeeii10i101i-kiesiaiDiai tia 53 
Di 0TLEC THỊ Í sanssssspoijBlrolobdlfepssatbigitdeoteojplgsi1uiioiditeandstsfe ñ7 
(0a /TTDE GIỚI VIDOÏissssxezasiiinliis6isiadydispltdlsibidatbjaRVtineingwassadl 65 
Ehiiitt' The fipO TINITWssssssiissdylesdsabedesylienaddadkskidSst 69 
01209117 T1” nh. ếẽẽ 71 


472_ Thích Minh Thế 


Tấn? S011 Giờ TÌHTYHTD son sosteyaaotiidisiilesdisgidiibndnsdibsrsalei 79 
Võ TiHúi (Hỉ coi THỂ sau dt tdsasehtibiaainglssigbifodgabpliaslsbie 81 
Nhìn vào để ta nhìn lại ........................... 2 << se xe ng sen xe gxngee 87 
11 815i l1nffT Voi TT ¬sssssss6assssgissi930462585 0 ey6xae2§as9749433a36g 9] 
INGT] LTHHTPT 5 1a con jag6954026sg0sptc6244280:83ã6635002435300036ax3245323g80x8 3868202 SN) 
Gieo miẫm tĩnh YÊU syssesuzsdididinaibitdattapnhisniliadletrdingg 97 
ti ÍT111/141,101:7TÌÌ svasg954220g55015556328083806309630350a00x0au124262sa8.s43836 101 
II GIỚI GŨ E1 1E” saoisowsny6za8s200000a8pg)6000490Àg0661ay0x803 ansviaisa 105 
Enianirtidlimfiii THINILÍYD, VDIBsassics2sa:s03sg06i0i1841000m30001)603 23020 109 
Sống: đÌ tOIDIỆT,¿visictisnsstisosettilixeekiaidst0ä—sspoigblsinudtsioviuáis 113 
TH 0Ai8170 kết TT | osaaxbiieybidbesidtidlerkioloiilhtldetkessbse 119 
1111 lại Cũ) HD cuxsgsaxaeaxeseesolGibkienailtsiaeatilaaiassssi 123 
Tiếp xúc bằng cách nhìn yêu thương...........................--‹- 127 
TỜI HGƯỜI GÔ HH LH syxagb6s42kd0106033404019ã3850382 0x0snaasszt IS) 
Giữ gìn tinh anh trong đời sống ........................... .---- 5-5: 139 
l[ TT: TT 1ÐII TT TT sát ng axssgnipevoartsnetvsioitlii01ipa 26014 86x nctokep 145 
(#12 4Ì"... . 6. nh ah SỔ 151 
WMlnr8]9157355a3;43.1Ÿ 20 TT“... 155 
Ni H0 trÚN T4 su sassaseiietsesesdibtsdi40580ak1401sx0x104t11e.010 24k 157 
11 IE.EELT 6T TTT LÍ CITÌ 6x cá tsagsszerysiagshesagdsisySgss48154E96323-sa85;gbgazE 161 
nITT cty] TT T: TY lí sagAy/2x34cnakBskbagisrosshaaedetfa2esgxteagEsebyisiik2Saszi9Esszt 165 
HT cẽ7 ẽốa (. 5  . . 5s s5 169 
TH TT HT(IT1: ĐI |sazzgcssc53es:18sctôgesb6sbpagdeszgfifbtetekastsgbrisikdSynabeszt 171 
J5171006)7 Đ0370 100727 TT J“.ẽớãốố ốc 175 


Mười hai điều Khởi VẬN ;.i ¿c0 02 s60100101662610 x6 179 


Ráng hồng trời Tây 473 


TT E1 c1): TẾT  1ea2x9534pa0zgosntsltdasáarBtlogenfodliteiĐead0pblbd0ttf'o4erezzadbxasssl 181 
K iDC?PD C LH suyssbbxessterbinbbtirdtdeebhsifldtinmiigytdiotiidipgiadsdg 185 
Tá 0i Trönhg sữ0nIE TAHỠ se susssasedetulimasiasbiasdatiietrdhi 187 
TƯ L1 1T1HTE THIẾT Gia 2o827tyscstesfsagxaaigpib3oi6i0230ss26xessssdosdg36 191 
THHẾI Gai: Lai iCHSTDTTEĨ kølgyiaigtastastiiisi21144040206eic30424xa2g8380A 193 
Gieo mầm hạnh phúc ........................ ---¿s- + 5++s+s+s+s+zse2 197 
11 0TT.X T17 LÍ CITT TÔ Ï¿;1soxsosásass6sg2240199102299160gã0900435362g0588832á« 201 
300 m8 han. ốc sa 205 
Nhìn vào thực thỂ,........................... ¿6 6s xxx ve rsee 209 
HẠT H10 211L i6s6200545610ã444443)40148686454658888363998080440880581< Z2 lại 
TH 1T 0 EH1TT TQ naxsxabotsesaeidbbeiesoslosiiovdiyeebakesssbx 2l 
Riễt nh Tư HH 1E HH axa6ssapddtdssbisol04agksgx11333024sag 16m 219 
iiinitiliUiEy HE U ssssasstiialdessseaptsiofidgbiesslbiskendileissien D2925) 
AATìi:Vaif lồi di Ÿ saixaszssisiseisndtsgkidosilsasgbgiisinaisiisnadaabx 227 
Ghi CHÍ là T101 TH sux6xssaxxxtssedsssibkDndtkaskall[asagtùgtaebmibi 231 
TGiTOI, TH. GITNG TÍ huy ysxxsssabsxiegskxkd6a3610 5-5465 3118 6423y02agS0x2ix03s0x 235 
Chiếc cầu Cổng Vàng ở Mỹ............................-- so co eeccre 239 
Cnli du THÔ essasgdagiiengginistia4802sbitkaaElakraes 243 
(TIẾP l1 TT  EITETT cá segt2axabagesbdthestediaiesltnEekkattsdstsiagtssreldses 247 
F21 9)013):2W1/20810019)0.719100 T11“... th. 251 
Lông rrehe lôi HiGH Tế buasseessztsssgelsaBessbSeaselloslkgibaske 253 
it Ti Xi lLcIfTTTEussestbeelirlagtkaosbiiilitieGi61lgssultossfthgresb 259 
Ty Gì 16 011101 gx2seses De tbandtdbkfsdilCSitikadrbesixlA0Ecseszsssik 263 
2 08 Tiint:0TiTtTE VỀ sau asaigesaGikenanidieniagkdtaasks6lStlagbaestakb 267 


Bài học từ đời sống DBHUIfIE SƯ svssssesevebeleyvbaseskesyg 271 


474_ Thích Minh Thế 


'Í HHO SWd TRỢ VỆ bat» osgiasiosidsdtsdendklghlstapsosgfrhidiods2teuspsaeeSosie 275 
CÔ TÔI [ÌNT HT su iyxiái1s10xi26uá2xa2184s01463ã1i2u631346035gpaxiu6syisxolssxe 281 
Nội rohe bùng lời VÂN SƯ Sáu csáxsaesgabidsisiagblsisanlsksstem 285 
G11) TƯ TTTT TT: v2 spa 16g1210sgiitgasisbtogagklitsdigdyrklHRiagilrfmoglngtteapissih 287 
NHiDiDie TL ME aessreanboisbsOfaesientiideslbeosiesiiSblDxHosasie 291 
Cũi TÚ 'VI tEOTIE TÔI sai xssaal6ekxtetoostssskbkagllisaiyt383U6xkL3843ex 21h 
Nẵng Tầm::cho tạ KH BƯỚỔ c0 an aesdbbesnsdaDianiskiEe 303 
ITHHIITKIT S01 CB sessciasdagbaii hạn tiaa2jsesdsgloasiadiase384)2880886 305 
BDilTiLITTH: llI(HO Tồ nai nstoeotttreadsaeianpigidl0380agy2siithaniatsa300605686 309 
IiiEtEOEIXTDHồTTTTCTHDasaspbrlytpiesdbeltyBibil6xi4siay9selsbdielttsssua 313 
E85;£iEb †ùnTn TT TẳỔ suueeaiueiorbdatiliefbatoeddpigilBdfikrbai 317 
GiaL TrilØ Dễ THTGPisdsskesisiGidiaoyiasofenkseiaitbetkhdibbsldlfosase 321 
Tập nhìn trách nhiệm qua góc nhìn chánh tư duy........ 325 
Dung hòa trong đời 

tiữa ốc nhì tầp lâm Đố LH x2 vaxascasasbilaesbosvb 331 
Tập ai trú tính niết Bất HD sáng bniaeiilbnekbellaasbiaisie 337 
Pháp Hoa kinh giữa đời tu, 

BIẾT criiird vao hữa KHI HH sua eissiissaeslsii3dsagasbasae 339 
N g8 9151211204110 8015. ST nh na 343 
Hiền tuệ trong đời qua góc nhìn tự thân ......................... 347 
0i icWt.KHD la Tfosvsxsesaedieitsedbikagsibmvanldfsiodoaiaose 349 
Ấy mà quý lắm.................... 2-2 +¿©+222E+£+2Exz+Erkerrrxrrrreed 353 
Châm phối †ranig kinh ĐHƯỚC TU sustut6aybicandbacdbdk 357 
Tiöi mất tình; giữa cối đời TU SĨ cusensxsridaybinisazsae 365 


Enrig điiBDïta crifil KHỔ cao neaianaldbibx leaubllosdbsasadx 369 


Ráng hồng trời Tây 475 


Tiểu thuốc nhấp ti nHữNH suasesessanadasdaiesisnosiapsdssessd 373 
KH: T( ti DUTGITC si yngytengeddasgivkGliniirlutsiieebileaapdlosbaiaDuk Si 
HC EiChH nhi NO TRO HE cay nsbsásginpdgdeaseoilasgiastgskflácatdl dai 381 
lÃI TITTT 1T TT: 6u sase”x1iessxetsdtaelkbagokiElbitalzsiptibxliReibissbalsstkse 383 
Thăng tramiEiifatDnf BÌHÍT sssseiisbatlbfepssbsitiebieSitsssse 385 
1111111 KHIDI TỊT HD TTÌT TT cai ns2sassaeaeaskdes2ag5420-83g929166433d00a8tqe2 389 
Áng bình minh trong đời tu, qua góc nhìn cõi tâm ....... 393 
Xi eiiTi?fiT11BDETTCIcosxesssicisdsbitfbiaeneosekolgbesiiokf ai 399 
Thứ nhìn lại cuộc tu sau DaO THỦ ái isasaxdatasae 405 
(ii [4Ì rTfESICHT TT sasaxkbeaaltibssidbssobdaottlabDuiksstkeSagiamab 411 
Tài tím về bên pHẩT sissscnbdiidoilikiiiliL000ag051106123010g 0ã. 415 
Em HH HD TasoieroiaanlliakilbdsoilitbitkiesiebdlnbiliOieiktiee 421 
PháT? lim D7 zốc TÍNH] HP [Í:áytxzxos6ssxcanglsilbidskisbiSsex 429 
Trải lòng vào đời, ta có cái nhìn hay..............................---- 433 
Nẵhi chiến Gari.sii:TIETINTLaseiesadsusdiikagbisuilipaoatbdeiskosisdtagsasi 441 
Thanh Hộc SỰ VũO Ti cááiegcissaatxi5x3áa60350958665s15gxgbspsulssasvask 445 
($;14)111310in0u17200TTTT NỚNỚNẢ ốc 449 
Hỗ phẩm quyển HH sxissasssussisnsbsesbabstnailisgbzkiannad 455 
Kiiii để y0 THÔ abieiadtbiislabitoeoksdBReoesssoaCaila2ao 461 
L TÌTTÍ vuyuggpseig625i)46000cc3cL00008602303006198000240130066iag800868x81inglsgfleeggfitgb 463 
II TP HT: 66x pass xaboslkedl6ig6lablesesbosbisvtbiabebxexkessbx 465 
THÍ: 60 TT HT 020 xasstatiasttidlhirllsainialixrlisgsÔieoasdg 469 


Mục lục si tiÍ8 3646⁄45i8i512 98055.4i03iiaaieS)8i5/3i53/504:2.3il68 16/48 š/sisiš siuàigiis dissiS:ssi2igi82/305.4.3i608.3148 8/ấ5i8 472 


476_ Thích Minh Thế 


Ráng hồng trời Tây 
Thích Minh Thế 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HÔNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
ĐT: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 
* 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Bìa: Thái Học Sinh 
Sửa bản in: 
Tâm Hỷ - Nguyên Khánh Minh - Nguyên Nhuận Minh - Lệ Viên 
Ảnh: Nhiếp ảnh gia Lê Minh 


Ấn tống: 
Nhóm Học Trò Đạo Tràng Liên Tịnh Nguyện - Hà Đông 
Nhóm Học Trò Tịnh Viên Nhiên - Hà Nội. 


* 


Đơn vị liên kết 
CHÙA PHƯỚC THÀNH 
365 Phan Chu Trinh, TP. Huế 


In 1.000 bản, khổ 14,5x20,5cm, tại Xí nghiệp in FAHASA 
774 Trường Chỉnh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM 
Số XNĐKXB: 4366-2021/CXBIPH/09 - 138/HĐ 
Số QĐXB: 758/QĐ-NXBHĐ ký ngày 14/12/2021 
Mã số ISBN: 978-604-351-008-9. 

In xong và nộp lưu chiểu năm 2022. 


